TUYẾN TẬP CÁC PHÁP ĐÀM VỚI 
ACHAAN SUJIN BORIHARNWANAKET 
TẠI VIỆT NAM 2013 - 2016 


Tập I 


20 ĐNỌH NVd LYfX VHN 


IdV.L 


4 


9106 - €I06 !HỤH #11 HIDN 121A 101 
Iupp dợtJdqT 101 202 đỤ} 12K] 





uIÍng ueeu2v 


IOA NV dVHd 


Mục lục 


Lời giới thiệu 

Chương I: Quy y Tam bảo 

Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 
Chương III: Pháp chân đế và Pháp chế định 
Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 
Chương V: Sắc pháp 

Chương VỊ: 


Nghiệp và quả của nghiệp - Vòng sinh tử luân hồi 


11 
53 
89 
103 
239 


6 


Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Lời giới thiệu 


Achaan SuJn Boriharnwanaket sinh năm 1927 
tại Thái Lan. Khi còn nhỏ, Bà học tại trường St Mary, 
Bangkok. Bà từng dạy học tại trường Dara - Bangkok 
trước khi thành lập trường dạy tiếng Thái cho người 
nước ngoài và làm giáo viên tại đó. Bà bắt đầu nghiên 
cứu VI diệu pháp với Achaan Naeb (Mahanrrana Naeb) 
trong những năm 50 của thế kỷ trước. Kế từ khi Tam 
Tạng được dịch sang tiếng Thái sau năm 1957, Bà đã dày 
công nghiên cứu kỹ lưỡng kinh điên. Sau thời gian đầu 
giúp đỡ Achaan Naeb trong các buổi giảng Pháp ở Viện 
Văn hóa quốc gia và Trung tâm nghiên cứu Đạo Phật và 
Tổ chức hỗ trợ tâm linh do Achaan Naeb thành lập, Bà 
đã thuyết giảng thường xuyên trong nhiều năm tại chùa 
Maha-Dhãtu và giảng đường của trường Mahamarkut 
thuộc chùa Bovornivet - ngôi chùa nơi cố vua sãi Thái 
Lan trụ trì và được sự bảo hộ của Hoàng gia Thái. Hiện 
giờ, Bà là Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo 
pháp (Dhamma Study and Support Foundation). Các 


8 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





bài giảng của Bà được phát sóng hàng ngày trên một số 
kênh truyền hình và phát thanh tại Thái Lan. Bà cũng là 
tác giả của rất nhiều cuốn sách về Đạo Phật bằng tiếng 
Thái, một số trong đó đã được dịch và ấn tống bằng 
tiếng Việt, như Khảo cứu Pháp chân để, Mười Ba La 
Mật - các phẩm chất dẫn tới giác ngộ. Do những đóng 
góp to lớn của Bà cho công cuộc hoằng pháp, vào ngày 
06-03-2007, Bà đã được trao tặng danh hiệu “Người 
phụ nữ xuất chúng trong Đạo Phật” tại trụ sở Liên Hợp 
Quốc tại Bangkok. 


Từ năm 2012 cho đến năm 2016, Việt Nam đã có 
phước lành được bảy lần đón Achaan sang thăm và chủ 
trì các buổi Pháp đàm tại nhiều nơi khác nhau như Hà 
Nội, Sài Gòn, Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, với sự 
tham dự của các tăng, mi, Phật tử và đông đảo người 
quan tâm đến Giáo lý của Đức Phật từ mọi miền đất 
nước. Các chủ đề được thảo luận trong các buôi Pháp 
đàm khá phong phú, đề cập đến những nội dung cốt 
lõi nhất của Giáo lý Đức Phật. Các buổi Pháp đàm đều 
được thu âm và đăng tải trên trang web của Vietnam 
Dhamma Home. Vì việc chuyên tải và biên tập thành 
văn viết các buổi Pháp đàm này cần rất nhiều thời gian 
và công sức, cho đến nay, chúng tôi mới kịp ra mắt cuốn 
“Pháp đàm với Achaan SuJnn tại Sài Gòn 09/2013” ghi 
lại nội dung các buổi pháp đàm theo trình tự thời gian. 


Lời giới thiệu 9 





Nay, để giúp các độc giả tiện việc tìm hiểu chuyên 
sâu hơn, chúng tôi quyết định biên tập một cuốn sách 
tập hợp các buổi pháp đàm đã diễn ra, phân chia theo 
từng chủ đề. Do khối lượng các cuộc trao đôi rất lớn, 
chúng tôi đã phải chia cuốn sách thành bốn tập, mỗi tập 
bao gồm một số chủ đề được sắp xếp theo từng chương 
với thứ tự từ căn bản đến chuyên sâu. Tuy nhiên, do 
các buôi Pháp đàm diễn ra theo hình thức hỏi - đáp chứ 
không phải là những bài giảng chuẩn bị sẵn, dụng ý 
này của chúng tôi chỉ đạt được ở mức độ tương đối, có 
nghĩa là, ngay ở trong những nội dung có tính căn bản, 
vẫn có những chia sẻ, kiến thức ở mức độ khá chuyên 


sâu, và ngược lại. 


Trong quá trình biên tập, đôi chỗ chúng tôi lược 
bỏ những đoạn hội thoại/câu chữ không cần thiết, hoặc 
chỉnh sửa một vài ý nhỏ để ngữ nghĩa được đầy đủ hơn. 
Tuy vậy, tỉnh thần chủ đạo vẫn là giữ nguyên vẹn nội 
dung cũng như tính đặc thù của các trao đổi trực tiếp 


giữa người hỏi và Achaan SuJin cùng các phụ tá của bà. 


Cuốn sách này ra đời nhờ sự đóng góp công sức 
của rất nhiều cư sĩ, từ khâu đánh máy, soát lỗi, chỉnh 
sửa, đến thiết kế, in ấn... Do hạn chế về thời gian cũng 
như năng lực của những người biên tập, chắc chắn cuốn 
sách này sẽ không tránh khỏi những lỗi lớn nhỏ, cả về 


10 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





hình thức và nội dung. Chúng tôi chân thành kính mong 
sự lượng thứ của các quý độc giả. 

Cuối cùng, chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc 
tới trí tuệ và lòng từ của Achaan SuJin Boriharnwanaket, 
cũng như các phụ tá của Bà: bà Nina Van Gorkom, ông 
Jonothan Abbot và bà Sarah Abbot. 


Achaan Sujin luôn nhắc nhở chúng ta về tầm quan 
trọng của việc tìm hiểu lời dạy của Đức Phật và kiểm 
chứng sự thật ấy trong khoảnh khắc hiện tại. Không gì 
trong cuộc đời này có thê so sánh được với hiểu biết về 
Giáo lý. 


11 


Chương I: Quy y Tam bảo 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 31/08/2013 


Achaan Sujin: Tôi rất hoan hỷ được gặp quý vị 
ở đây hôm nay, vì điều quý báu nhất là được tìm hiểu 
Giáo lý của Đức Phật. Khi chúng ta nói rằng “con xin 
quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng”, 
khi ấy chúng ta có niềm tin vào Đức Phật, xin nương 
nhờ vào bậc Giác ngộ. Nhưng chúng ta có thực sự biết 
về Giáo lý của bậc Giác ngộ ấy không, hay mới chỉ 
tỏ lòng tôn kính của mình mà thôi? Nếu muốn biết về 
Giáo lý của bậc Giác ngộ, chúng ta cần phải biết về ơn 
đức của Ngài và biết Ngài đã giác ngộ điều gì. Chúng 
ta cần chân thật khi đánh giá mình biết được bao nhiêu 
những gì Đức Phật đã dạy, không nên chỉ phỏng đoán. 


Đức Phật dạy về sự thật tối hậu. Nếu nhớ rằng Ngài 
đã trải qua rất nhiều a tăng kỳ kiếp là một vị đại Bồ tát 
hoàn thiện các ba la mật đề trở thành Đức Phật Chánh 
Đăng Giác, chúng ta sẽ thấy hắn là Giáo lý của Ngài 


12 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





phải vô cùng vi tế và thâm sâu và không thể nào dễ 
dàng hiệu được. Chúng ta không thê tự nghĩ ra một số 
điều rồi cho rằng đó là Giáo lý của Đức Phật. Chúng ta 
phải nghiên cứu rất chỉ tiết. Khi nghiên cứu Giáo lý của 
một bậc Giác ngộ, ta cần phải nghiên cứu từng từ một, 
chăng hạn từ “Phật”. “Đức Phật” là gì? Đức Phật là một 
bậc Giác ngộ có lòng từ bi lớn lao đề có thể giúp đỡ tất 
cả mọi người. Lòng từ bi của Ngài không chỉ trải đến 
một số người nhất định hay ai đó trong thân quyến mà 
trải đến tất cả chúng sinh. 

Vì sao Đức Phật thuyết Pháp? Đức Phật thuyết 
giảng về cái gì? Đức Phật giảng về bây giờ, về hiện tại. 
Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là 
cái duy nhất có thê được hiểu và tiếp cận. Như vậy, việc 
tìm hiểu Giáo lý là tìm hiểu từng từ Đức Phật đã nói. 
Chăng hạn, Đức Phật nói về cái thấy, tất cả chúng ta đều 
thấy, nhưng hiện giờ các bạn hiểu về cái thấy như thế 
nào, đó chỉ là tôi thấy, hay tôi thấy cái gì? Nếu không 
có đối tượng được thấy và không có tâm thấy, liệu có 
thê thấy không? 

Quý vị có câu hỏi gì không? Vừa rồi, chúng ta mới 
chỉ nói về một từ thôi, đó là từ “Pháp” (đhamma). Chúng 
ta có thê nói cái gì là pháp hiện giờ không? Nếu không 
thì ích lợi gì đây khi chỉ nghe từ “pháp” mà không hiểu 
gì cả. 


Chương I: Quy y Tam bảo 13 





Hãy học từng từ một. Đức Phật chỉ dạy về pháp 
trong suốt cuộc đời. Thế còn cái hiểu về từ “pháp” 
(dhamma)? Nếu chúng ta không dùng từ “pháp” thì 
sao? Nếu không dùng từ “pháp”, chúng ta có thể nói 
về bất cứ cái gì là thực hiện giờ. Thay cho việc cố định 
nghĩa từ “pháp”, vậy hiện giờ cái gì là thực? Tiếng Việt 
gọi là “pháp”, nhưng tiếng Päli là “đhamama”, chúng ta 
thấy đây là một từ mà Đức Phật đã dùng. Nhưng chúng 
ta cần hiểu rằng bất cứ cái øì là thực, dù không cần đặt 
tên, nó đã là pháp rồi. Chẳng hạn, cái thấy, chúng ta có 
cần gọi đó là cái thấy không? Nghe, chúng ta có cần 
đặt tên nó là nghe không? Âm thanh là thực và nó đã 
qua rồi, chúng ta có cần đặt tên nó là âm thanh không? 
Tuy nhiên chúng ta vẫn cần dùng ngôn từ để giao tiếp 
và truyền đạt những gì mình nói tới. Chúng ta dùng 


z 
^ 


từ “cái thấy” để biết chúng ta đang không nói về cái 
nghe. Nhưng không ai có thê thay đôi đặc tính của cái 
thấy. Nếu cái nghe không sinh khởi, liệu ai có thế biết 
là có âm thanh? Ở khoảnh khắc của cái nghe, cái gì là 
thực? Không chỉ có âm thanh là thực mà cái nghe cũng 
là thực. Cái gì là thực chính là điều Đức Phật đã giác 
ngộ. Ngài giác ngộ về bản chất thật của tất cả các thực 
tại. Nếu cái thấy không sinh khởi, ta có thê thấy được 
không? Nếu cái nghe không sinh khởi, liệu có ai có 
thể nghe và nghĩ về cái nghe không? Khi cái nghe sinh 


14 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khởi, nó chỉ là cái nghe thôi, không phải tôi nghe. Nếu 
không có cái thấy sẽ không thê có ý niệm “tôi thấy”. 


Như vậy chúng ta học được rằng, trong thế giới này 
hay thế giới khác, cái duy nhất tồn tại chỉ là các thực tại 
mà thôi. Có thể nói rằng bây giờ chúng ta bắt đầu biết 
hơn về cái là thực không? Bạn muốn nghe về cái này 
hay bạn muốn nghe về pháp? Có phải đó là hai thứ khác 
nhau không, hay đó là một? Đây chính là thời điểm để 
bắt đầu hiểu pháp là gì, hiểu về tất cả những øì là thực, 
dù ta có đặt tên nó là gì, trong bất kỳ ngôn ngữ nào, nó 
vẫn là như vậy - nó tổn tại trong toàn bộ vũ trụ này. Cái 
thấy có phải là Việt Nam hay Thái Lan không? Cái thấy 
chỉ là cái thấy, không có quốc tịch. Như vậy các bạn có 
thể hiểu được nghĩa của từ pháp bây giờ - cái là thực 
đối với tất cả mọi người, đối với những người nào hiểu 
được điều ấy mà thôi. Như vậy các bạn sẽ có thêm lòng 
từ bi, vì cái mà chúng ta tưởng lầm là ta, là tự ngã - chỉ 
là thực tại. Tâm sân có phải là thực không? Chúng ta có 
phải đặt tên nó là pháp không? Nó chính là pháp đấy! 
Nó cũng là một thực tại, là pháp, như Đức Phật đã dạy 
về cái thấy, cái nghe... Bây giờ các bạn có hiểu không? 
Tương tự như vậy, nếu không có duyên sẽ không có cái 
hiểu sinh khởi. Bất cứ cái gì xuất hiện hiện giờ đều cần 
có duyên cho nó sinh khởi. Có ai kiểm soát được điều 
ấy không? Có ai tạo ra được không? Có ai có thể ngừng 


Chương I: Quy y Tam bảo 15 





việc sinh khởi của những gì đã sinh khởi không? Có ai 
có thể làm được gì không? Hãy học chỉ để hiểu thực tại 
như nó là thôi. Đó là cái hiểu đúng về những thực tại 
xuất hiện, rằng nó hoàn toàn vô thường, nó không thuộc 
về ai cả. Cái gì được sinh ra? Có ai muốn trả lời không? 

Trả lời: Đó là pháp. 

Achaan Sujin: Đúng vậy! Cái gì thấy? Vẫn chỉ là 
pháp thây. Cái gì thích và không thích? Vẫn chỉ là pháp 
thích và không thích. Như vậy, tất cả thực tại này đều 
sinh khởi khi có đủ duyên cho chúng sinh khởi. Chúng 
sinh và diệt ngay tức thì. Chúng ta không hề hay biết 
gì về những điều ấy, suốt cả ngày như vậy. Nhưng nếu 
ta được nghe Giáo lý, có thê có sự bắt đầu phát triển 
hiểu biết về thực tại. Ai có thê biết được khi nào mình 
sẽ chết? Trước khi chết, cái gì là điều tốt nhất? Chính là 
cái hiểu đúng về bắt cứ cái gì xuất hiện. Ai có thể biết 
về những điều ấy mà không nghiên cứu Giáo lý của 
Đức Phật? Đó chính là ý nghĩa của cụm từ “Cøø xin 
quy y Pháp”. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sảng ngày 02/01/2015 

Aechaan Sujin: Trên thê giới này có những gì? Cái 
thực sự tồn tại ở trong thế giới này, hay trong bắt cứ thế 
giới nào là gì? 


16 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Có phải tâm, tâm sở và sắc không ạ? 


Achaan Sujin: Nếu nói về những thứ không thể 
kinh nghiệm gì cả thì về thực chất, chúng chỉ là sắc. 
Chăng hạn ta có thể nói “kia là mặt trời, mặt trăng,...”, 
nhưng về bản chất, chúng chỉ là những sắc xuất hiện 
mà thôi. Chúng ta cần phải hiểu kỹ hơn sự khác biệt 
giữa thực tại có thê “kinh nghiệm cái gì đó” và thực tại 
“không kinh nghiệm” gì cả. Khi tìm hiểu về các thực 
tại, chăng hạn về các thực tại không kinh nghiệm gì cả, 
ta sẽ thấy rõ hơn răng, trên thế giới này chỉ có hai thứ 
mà thôi, một là những thực tại không kính nghiệm gì 
cả, ví dụ đặc tính cứng - tự nó không biết gì cả, nhưng 
đặc tính cứng sẽ không thê được nhận biết nêu không 
có một thực tại khác kinh nghiệm nó. ĐỀ mỗi một thực 
tại sinh khởi, cần có duyên tương ứng cho nó sinh khởi. 
Duyên để cho các thực tại sinh khởi cũng vô cùng phức 
hợp, vô cùng vi tế. Vì vậy ngay từ đầu, cần phải hiểu rõ 
chúng sinh khởi do những duyên nảo. 


Ai có thể nhìn thấy được nhãn căn? Ai có thê nhìn 
thấy được nhĩ căn? Vậy cái gì là cái được thấy? Cái có 
thê được thấy chỉ là đổi tượng thị giác sinh khởi với các 
sắc khác, trong đó có tứ đại mà thôi, bất kế nó ở đâu, ở 
vị trí nào. Cái mà ta vẫn coi là cảnh vật, là thứ này hay 


thứ kia, thực chất chỉ là sắc. Sắc không kinh nghiệm 


Chương I: Quy y Tam bảo 17 





gì cả. Chúng ta cho rằng cái đang thấy hay đang nghe 
là một ai đấy. Nhưng cái thấy sinh khởi và rồi diệt đi, 
không có al ở trong đó cả. Cái mà sinh và diệt thì không 
trường tồn, nó là vô thường, và đó chính là Thánh đế 
thứ nhất. Có ai thay đôi được bản chất sự thật ấy không? 
Có ai có thê khiến cho cái thấy sinh khởi không? Có ai 
có thể khiến cho cái thấy không diệt đi không? Đó là 
những thực tại tối hậu, từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác. Nhờ học và tìm hiểu, ta sẽ càng hiểu rõ hơn 
Đức Phật là ai. Mỗi một lời chân lý đều tới từ sự giác 
ngộ của Ngài. Nếu không có những lời dạy của Ngài, 
làm sao có thê có được cái hiểu về sự sinh và diệt của 
cái thấy? Còn những gì xảy ra hôm qua thì sao? Ta có 
thê tìm lại những gì đã xảy ra hôm qua không? Chúng 
còn tồn tại ở đâu không? Chúng đã hoàn toàn biến mắt 
rồi, tại mỗi một khoảnh khắc đều như vậy. Có ai thay 
đổi được cách các pháp vận hành không? Cái gì được 
sinh ra trên đời này? 

$arah: Cái sinh ra ở khoảnh khắc đầu tiên của một 
cuộc đời là tâm, và tâm tiếp tục sinh khởi, như bây giờ 
tâm đang sinh khởi. Tâm sẽ còn tiếp tục sinh khởi ở 
những khoảnh khắc tiếp theo cho đến giây phút cuối 
cùng của cuộc sống. 

Người hỏi: Đó chính là thức tái tục ở khoảnh khắc 


đâu tiên của một cuộc đời? 


18 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





$arah: Chúng ta có thê nghĩ rằng cái ra đời là một 
đứa trẻ sơ sinh. Nhưng thực chất, cái chào đời chính là 


tâm ở khoảnh khắc thụ thai, được gỌI là frức tái tục. 


Achaan Sujin: Về bản chất, hoàn toàn chỉ có các 
thực tại tối hậu sinh và diệt. Điều này đã xảy ra từ vô 
lượng kiếp cho đến tận bây giờ. Nếu không có sự giác 
ngộ của Đức Phật, ta sẽ không bao giờ thức dậy khỏi 
giác mơ cuộc đời. Ngày hôm qua đã là giấc mơ đối với 
hôm nay, đúng không? Toàn bộ những gì diễn ra ở kiếp 
này cũng sẽ là giấc mơ đối với kiếp sau. Vậy lợi ích của 
việc được sinh ra ở thế giới này và có cơ hội được nghe 
Pháp là gì? Đối với những người không có cơ hội nghe 
Giáo pháp của Đức Phật, làm sao họ có thê biết rằng, 
không hề có một “tự ngã” nào cả, tất cả các pháp chỉ là 
pháp, là vô ngã mà thôi. Đừng quên rằng, sau khi giác 
ngộ, Đức Phật thoạt tiên không muốn thuyết Pháp, bởi 
điều Ngài giác ngộ thật vô cùng vi tế, thâm sâu. Những 
điều Ngài giác ngộ đi ngược hoàn toàn với dòng lũ của 
phiền não. Chúng ta có biết rằng, chúng ta đang nằm 
trong dòng lũ của phiền não từ sáng đến giờ không? Đề 
lội ngược dòng lũ, duy nhất chỉ “hiểu biết đúng ” có thể 


làm được việc ấy! 


Vậy cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng tôn kính với 


Chương I: Quy y Tam bảo 19 





Đức Phật không phải là dâng hoa hay thắp hương, mà 
là nghiên cứu Giáo lý của Ngài một cách cung kính và 
kỹ càng. Nếu không vô minh sẽ hiểu sai lời dạy của 
Ngài. Vô minh sẽ nghĩ rằng không cần phải học gì cả, 
chỉ cần làm một cái gì đó và nhờ vậy có thể đạt được 
niết bản. Nhưng niết bàn là sự chấm dứt của mọi bất 
thiện. 2 minh luôn cho những gì được kinh nghiệm 
là một cái gì đó. Ở khoảnh khắc thấy, “đặc tính” của tứ 
đại bị che giấu bởi cái có thê được thấy (hay đối tượng 
thị giác). Mặc dù tứ đại sinh khởi cùng với màu, cái là 
đối tượng thị giác, nhưng do màu xuất hiện trước mắt 
và nó che lấp tứ đại, khiến cho người ta không thấy 
được bản chất của chúng chỉ là các pháp, và chúng trở 
thành cái gì đó, con người nào đó. Bắt cứ cái gì xuất 
hiện khi đó sẽ trở thành đối tượng của vô minh và dính 
mắc. Nếu có hiểu biết rằng, những gì sinh khởi cùng 
đối tượng thị giác hay những gì sinh khởi cùng các đối 
tượng được kinh nghiệm qua ngũ quan chỉ là tứ đại mà 
thôi, không có cái gì đó hay con người nào trong đó, thì 
sẽ bớt dính mắc vào những gì được kinh nghiệm, cho 
chúng là thường hằng. Ngay sau khi có cái thấy đã có 
sự dính mắc vào đối tượng được thấy mà không có hiểu 
biết về sự sinh diệt của đối tượng thị giác cũng như thực 
tại kinh nghiệm đối tượng thị giác ấy. 


20 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Cái che giấu sự thật hiện giờ chính là vô minh và 
dính mắc. Đó chính là Tứ Thánh Đề thứ hai - Tập đề. 
Chừng nào Thánh đề thứ hai, tức là vô minh và dính 
mắc, chưa được tận diệt thì các thực tại không thể xuất 
hiện như nó là. Lúc đầu chỉ là hiểu biết ở mức độ lý 
thuyết bắt đầu hiểu về bản chất của cuộc sống này là gì. 
Nhưng sự thật luôn là sự thật, và không a1 có thể thay 
đổi nó. Khi đã có niềm tin vững chắc, sẽ có thê biết 
được sự thật của những lời đã được nghe một cách trực 
tiếp. Những khoảnh khắc thực tại được “kinh nghiệm 
trực tiếp” chính là tuệ minh sát, chứ không phải là vấn 
đề “thực hành thiền minh sát”. Khi thực sự hiểu thì sẽ 
có sự quy y Đức Phật, quy y những lời dạy của Đức 
Phật và quy y Tăng, để có thể trở thành một bậc Thánh 
nhân trong tương lai. 


Pháp dàm tạt Sài Gòn, sảng ngày 04/01⁄2015 


Achaan Sujin: Trước hết, điều tôi muốn nói là, 
cách thức tốt nhất để tỏ lòng tôn kính với Đức Phật là 
nghiên cứu thật kỹ lưỡng Giáo lý của Ngài. Bởi Đức 
Phật đã phát triển các ba la mật tới mức độ cao đề có thể 
trở thành một vị Phật Chánh đắng giác, để giúp những 
người không có khả năng tự giác ngộ có thể nghe Giáo 
lý của Ngài và từ đó cũng được giác ngộ. Tìm hiểu Giáo 


Chương I: Quy y Tam bảo 21 





lý quý giá của Ngài một cách kỹ lưỡng từng từ một, qua 
đó có được hiểu biết riêng của mỗi người để dần đi tới 
giác ngộ, là cách biểu hiện lòng tôn kính tới Đức Phật 
một cách cao thượng nhất. 


Chúng ta không chỉ đơn thuần đọc để biết được 
nghĩa của từ mà cần phải suy ngẫm đề hiểu từng từ một 
với sự tôn kính nhất. Vì đó không phải là những lời tầm 
thường từ những người tầm thường mà đó là những từ 
tới từ bậc Giác ngộ. Cần suy xét rất kỹ lưỡng từng từ 
một. Ví dụ cuộc đời là gì? Điều quan trọng nhất trong 
cuộc đời là gì? Không hề dễ dàng với mọi người để biết 
được cuộc đời là gì và điều gì là quan trọng nhất. Mỗi 
người sẽ có những câu trả lời riêng, nhưng nếu không 
nghiên cứu kỹ Giáo lý của Đức Phật thì đó chỉ là suy 
nghĩ của riêng mình mà thôi. Trước khi nghe Giáo lý 
của Đức Phật, đối với bạn, điều øì là quan trọng nhất 
trong cuộc đời? Còn sau khi đã được nghe Giáo lý của 
Ngài thì điều ấy là gì? Chúng ta không chỉ nghe một 
cách thụ động mà phải tự suy xét xem, sau khi được 
nghe Giáo lý của Đức Phật, điều gì là quan trọng nhất 
trong cuộc đời mình? Vì cuộc đời thật vô cùng ngắn 
ngủi. Ai có thê biết được cuộc sống này sẽ kết thúc 
ngay bây giờ hay ngày mai đây? Vậy điều tốt đẹp nhất 
trong cuộc đời là gì? Đây là sự khởi đầu của việc tìm 
hiểu lời dạy của Đức Phật. 


32 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Liệu chúng ta có nên sống mãi với vô minh và dính 
mắc từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, hay 
chúng ta nên sống để hiểu rõ các thực tại, các pháp mà 
Đức Phật đã thuyết giảng? Đức Phật đã dạy rất nhiều 
trong quá trình 45 năm giáo hóa của Ngài. Chính vì vậy, 
từng từ một phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, 
có rất nhiều từ cần phải được biết. Trước khi nghiên 
cứu Giáo lý, chúng ta có thể nói rất nhiều mà không 
thực sự hiểu những điều mình nói tỚiI, chăng hạn cuộc 
sống, cuộc sông là gì? Điều này không khó để trả lời, 
đúng không? 


Nếu không có cái thấy hiện giờ thì có cuộc sống 
không? Nếu không có cái nghe hiện giờ thì có cuộc 
sông không? Vậy cuộc sống là những khoảnh khắc thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Ai biết về cuộc 
sông ở khoảnh khắc của cái thấy? Liệu chúng ta có nên 
nghiên cứu kỹ đề hiểu lời dạy của Đức Phật rằng, tất cả 
các pháp hữu vi sinh khởi rồi diệt đi, không có một con 
người, không có một “tự ngã” nào trong đó. Nếu không 
hiểu đúng về cái thấy hiện giờ, liệu ai có thê hiểu được 
Giáo lý của Đức Phật không? Và cái hiểu phải là ở ngay 
khoảnh khắc này. Trước khi nghe Giáo lý của Đức Phật, 
không ai biết được bản chất của cái thấy là gì ở khoảnh 


Chương I: Quy y Tam bảo 23 





khắc này: Nó đã sinh khởi do duyên trong một khoảnh 
khắc ngắn ngủi rồi diệt đi. Nếu không hiểu đúng về bản 
chất của cái sinh khởi một cách rất tự nhiên hiện giờ 
và rồi diệt đi, sẽ không có được cách nào để xóa bỏ vô 
minh. Đây chính là điều mà Đức Phật đã dành 45 năm 
cuộc đời mình để giáo hóa cho chúng sinh. 


Nếu ở khoảnh khắc này không bắt đầu có cái hiểu 
đúng về sự thật của cái thấy, sẽ không thể nào hiểu đúng 
về nó ở khoảnh khắc sau. Vậy cái thấy hiện giờ có nên 
là đối tượng để chúng ta hiểu đúng hay không? Nếu 
không sẽ chỉ đơn thuần là những s⁄ øghĩ về cái thấy 
cũng như về những thứ khác, trong suốt cuộc đời mình. 
Ta sẽ nghĩ về chúng là tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ,... 
Sẽ không bao giờ có sự tận diệt của vô minh và tham ái 
nếu không có sự phát triển hiểu biết đúng về những gì 
xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Những điều này 
là vô cùng vi tế. Vì vậy, ta có thể thấy được trí tuệ lớn 
lao của Đức Phật khi Ngài đã xuyên thấu những gì đang 
xuất hiện hiện giờ. Nếu một lời dạy không hướng tới 
hiểu biết thực sự về những gì đang xuất hiện hiện giờ 
thì đó không phải là Giáo lý của Đức Phật. 


24 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 04/01/2015 


Người hỏi: Con có hoài nghỉ về việc đắc thánh 
quả ở các tầng cao của con người trong thời đại nay, 
cho đù đâu đó có tin đồn vị này hay vị kia đạt được 
giác ngộ, thậm chí là tầng cao nhất là quả vị A la hán. 
Như ta được đọc trong kinh điển, thời đại Đức Phật có 
rất nhiều người đắc các tầng thánh khác nhau sau khi 
nghe Giáo lý. Nhưng thời nay, dường như quá khó để 
có thê đạt được các tầng thánh, nhất là đối với quả vị A 
la hán. Con đọc một cuốn sách do Ngài Đại đức K.Sri 
Dhammãnanda viết, trong đó có nhắc đến 5 điều hoại 
diệt cho đến cuối thời kỳ Giáo pháp của Đức Phật. Có 
một điều là nói đến sự hoại diệt của quả vị A la hán sau 
1000 năm tính từ khi Đức Phật nhập diệt. 


Con tin những gì Bà đang truyền đạt là những gì 
Đức Phật đã dạy, là Chánh Pháp thực sự. Nhưng điều 
này dường như quá khó cho con người thời nay có thể 
lĩnh hội được mà theo con hiểu, đó là do mức độ tích 
lũy quá nhiều phiền não so với những người ở thời Đức 
Phật. Con băn khoăn, liệu cách tiếp cận đi thẳng vào 
chân đề ngay từ đầu, nghĩa là cần phải có sự “hiểu biết 
đúng” về mặt lý thuyết rằng không có “cái ngã” nào hay 
vô ngã, có phù hợp với tâm thức đầy phiền não của con 


người thời hiện đại? 


Chương I: Quy y Tam bảo 25 





Câu hỏi của con là: Ngoài cách đi thăng vào chân 
đề, liệu có cái gọi là phương tiện nào khác (như mọi 
người vẫn làm, chẳng hạn như hành thiên, bố thí,...) để 
phát triển chánh niệm, định tâm, mà chưa cần có hiểu 
biết về vô ngã, rồi đến một lúc nào đó sẽ làm phát sinh 
trí tuệ? Hay nói cách khác, có duyên nào khác cho trí 
tuệ sinh khởi ngoài việc cần phải có hiểu biết lý thuyết 
ngay từ giai đoạn đầu của phát triển tâm trí? Như chúng 
ta thấy, ngày nay có nhiều phương pháp, phương tiện 
do các vị thầy đưa ra, cho rằng điều này sẽ giúp hay làm 
duyên cho việc phát triển hiểu biết ở giai đoạn sau. Con 
xin được nghe sự chia sẻ từ hiểu biết của Bà. 


Achaan Sujïn: CHiác ngộ là gì? 

Người hỏi: Giác ngộ là không còn phiền não nữa. 
Achaan Sujin: Thực tại của giác ngộ là gì? 
Người hỏi: Là tâm và tâm SỞ. 

Achaan Sujin: Loại tâm, tâm sở nào? 

Người hỏi: Đó là tâm sở trí tuệ. 


Aechaan Sujin: Vậy chỉ duy nhất trí tuệ mới có thê 


giác ngộ. 


Người hỏi: Vâng. 


26 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Và trí tuệ có phải là tôi hay một 
người nào đó không? 

Người hỏi: Không ạ. 

Achaan Sujin: Trước khi có thê đạt tới giác ngộ 
thì phải có sự xả ly với tất cả những gì xuất hiện. Nếu 
không có sự phát triển trí tuệ một cách từ từ, bắt đầu 
từ việc nghe và suy xét về những gì được nghe, về các 
pháp đang xuất hiện thì sẽ không thể nào có được sự 
giác ngộ về sau. Kê cả với Đức Phật, trong khi còn là 
một vị đại Bồ tát, Ngài đã tích lũy rất nhiều ba la mật 
để có đủ năng lực để tự mình giác ngộ, trở thành một 
vị Phật Chánh đẳng giác. Tất cả những gì đang xuất 
hiện hiện giờ đều rất thực, nhưng ai là người có thể 
hiểu được những gì xuất hiện là vô ngã? Những người 
không phải là Đức Phật Chánh đăng giác đều cần phải 
nghiên cứu, tìm hiểu Giáo lý. Đề có thể giác ngộ, chúng 
ta phải nghiên cứu Giáo lý của Đức Phật chứ không 
phải là giáo lý của những người khác. Chúng ta vẫn 
thường tụng: “Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, 
con xin quy y Tăng”. Điều đó có nghĩa là gì? 

Điều đó có nghĩa là lấy Đức Phật làm nơi nương 
tựa đề phát triển hiểu biết, đũng không? Chứ không thể 
xin một ân huệ, không phải chỉ là tụng kinh mà không 
có hiểu biết. Khi ta tụng “con xin quy y Phật” có nghĩa 
là gì? 


Chương I: Quy y Tam bảo 27 





Người hỏi: Nghĩa là xin quy y vào hiểu biết đúng, 
vào sự từ bi, vào những phẩm chất tốt đẹp. 


Aechaan Sujin: Nếu không hiểu biết về Giáo lý của 
Đức Phật, liệu ta có thể thực sự quy y Phật không? 


Người hỏi: Không ạ. 


Aechaan Sujin: Ở những khoảnh khắc này, nếu có 
một vài hiểu biết đúng về những gì Đức Phật dạy, là ta 
đang quy y Ngài. Nếu không làm sao có thể biết các 
thực tại là vô ngã. Giáo lý không phải chỉ để tụng đọc 
mà là để nghiên cứu, tìm hiểu và suy xét. Nếu không 
chỉ là nhắc lại như con vẹt mà thôi. Ở thời Đức Phật, 
khi nghe Giáo lý của Ngài, người ta suy xét rất nhiều 
về những gì được nghe. Bây giờ khi ta được nghe rằng, 
cái thấy chỉ là một thực tại sinh khởi và kinh nghiệm 
đối tượng thị giác, rằng không có một ai ở đó cả, liệu 
có thê có suy nghĩ chỉ riêng về thực tại đó, chỉ riêng về 
tính chất đó thôi không, hay cứ suy nghĩ về những thứ 
khác xung quanh? Ở ngay trong căn phòng này hiện 
giờ, liệu có một chút chánh niệm về thực tại là cái thấy 
như nó là hay chưa? Cần giải thích tại sao hiện giờ chưa 
có chánh niệm thực sự về nó. Câu trả lời là: vì không có 
đủ biểu biết về nó. Tất cả các pháp hiện giờ đều là vô 
ngã. Không ai có thể có khiến một thực tại nảo đó sinh 
khởi theo ý chí của mình. 


28 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Chánh niệm trực tiếp và trí tuệ trực tiếp hiện giờ 
không có duyên để sinh khởi, vì chưa có đủ hiểu biết. 
Dù ta có có nhiều đến đâu đi nữa thì vẫn không thể nào 
hiểu được. Nhưng hiểu biết, nếu được phát triển từ từ, 
sẽ dần phát triên đến mức có thể làm duyên cho chánh 
niệm trực tiếp sinh khởi, khi ấy sẽ không có hoài nghi 
về điều đó nữa. Khi hiểu biết chưa đủ thì ý niệm về 
ngã rất sâu dầy sẽ làm duyên cho sự mong cầu, cô tìm 
cách nào đó đề kinh nghiệm. Sự mong cầu hay tham ái 
ấy không phải là duyên để cho chánh niệm sinh khởi. 
Chính vì vậy Đức Phật đã nói rằng, có hai con đường: 
con đường Bát Chánh Đạo và con đường phi đạo. Nếu 
Đức Phật không chỉ ra điều đó thì sẽ không có đủ duyên 
cho những người tưởng mình đi con đường chánh đạo 
biết được là mình đang đi sai đường. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 18/5/2015 


Achaan Sujin: ... Việc được nghe Giáo lý của Đức 
Phật là một loại quả thiện ở mức độ cao. Ở khoảnh khắc 
của cái nghe thì chỉ nghe âm thanh mà thôi. Như chó, 
mèo cũng nghe được âm thanh, nhưng chúng không 
hiểu nghĩa của điều được nói ra. Vậy được sinh ra làm 
người, được nghe Chánh Pháp là khoảnh khắc tuyệt vời 
nhất. Chúng ta sinh ra, chúng ta có được nhiều thứ tốt 


Chương I: Quy y Tam bảo 29 





đẹp, nhưng chừng đó chưa đủ. Vì thực chất vẫn chỉ là 
thấy, nghe, suy nghĩ.... và những điều đó đều chẳng để 
làm gì cả. Thật vô nghĩa nếu chỉ như thế từ khi sinh ra 
đến khi chết đi. Sẽ là như vậy nếu không được nghe 
Giáo lý của Đức Phật. Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, 
liệu chúng ta có thể biết được còn bao lâu nữa mới có 
cơ hội nghe lại diệu Pháp của Ngài? Vậy đừng dễ duôi 
và đánh giá thấp trí tuệ của Đức Phật trong từng lời mà 
Ngài đã dạy. Những ngôn từ ấy thật vô cùng thâm sâu. 
Chẳng phải đúng sao khi ta nói rằng, từ khi sinh ra đến 
khi chết đi, thực chất chỉ có các pháp chân đề sinh và 
diệt mà không hề được nhận biết. Có cái thấy và Đức 
Phật đã dạy rằng, cái thấy là cái sinh khởi để thấy rồi 
diệt đi, đó không phải là một tự ngã hay ai cả. Liệu 
đó có phải là ta? Ai đó có thê sở hữu nó và nghĩ rằng 
mình có quyền năng có hay không có cái thấy? Vì vậy, 
mỗi pháp, mỗi thực tại cần phải được hiểu một cách kỹ 
lưỡng. Hiện giờ, ai biết về sự thật của cái được thấy? 
Thực chất, cái gì được thấy từ khi sinh ra đến khi chết 
đi? Hiện giờ đang có cái thấy, vậy cái thấy thấy gì? 
Chưa nói đến khoảnh khắc của suy nghĩ, chỉ nói đến 
khoảnh khắc của cái thấy nhận biết đối tượng mà thôi. 
Hiện giờ đang có cái thấy và đang không có hiểu biết 
về tính chất của cái thấy và cái được thấy. Nếu chưa có 
hiểu biết đúng về những thứ hiện giờ đang xuất hiện, 


30 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





liệu có ích không nếu nói về những pháp thâm sâu như 
Liên quan tương sinh (Thập nhị nhân duyên), đạo quả, 
Tứ Thánh Đế... Quý vị có muốn biết về Giáo lý của 
Đức Phật không? Quý vị muốn hiểu chừng nào? Quý vị 
muốn hiểu từng chút một hay hiểu nhiều ngay lập tức? 
Đây là lúc mà người muốn tìm hiểu Giáo lý của Đức 
Phật phải rất trung thực. Dù đã nghe về cái thấy hàng 
trăm, hàng ngàn hay nhiều ngàn lần thì cũng không thể 
kinh nghiệm về cái thấy như Đức Phật đã xuyên thấu. 
Vì vậy chúng ta cần tới chân lý mà Đức Phật đã dạy, 
để hiểu rằng cái thấy chỉ là cái thấy, mà không phải 
một con người đang thấy. Cái thấy không thấy thân, 
không thấy chúng sinh, không thấy con người hay cảnh 
vật. Mỗi một pháp - một thực tại có tính chất riêng của 
mình. Đề hiểu được tính chất sinh và diệt của cái thấy 
hiện giờ, cần bao nhiêu thời gian để phát triển trí tuệ 
đến mức độ đó? Từ chỗ chưa biết gì về Giáo lý của Đức 
Phật, rồi được nghe, suy xét và phát triển hiểu biết tự 
thân.... từ kiếp này đến kiếp khác, trong vô số kiếp sông 
- giống như Đức Phật đã từng phải trải qua đề trở thành 
một vị Phật toàn giác. Hay như những vị đại đệ tử của 
Đức Phật, các vị ấy cũng cần vô số kiếp đề phát triển trí 
tuệ. Nếu không cân nhắc về điều này thì tham ái và vô 
minh sẽ đưa chúng ta ra khỏi con đường phát triển hiểu 
biết đúng của Đức Phật. Liệu ai có thê giác ngộ nếu chỉ 


Chương I: Quy y Tam bảo 31 





nghe một chút hoặc không nghe Giáo lý, mà chỉ cần cỗ 
gắng bằng nhiều cách khác nhau? Nếu không có sự phát 
triển hiêu biết đúng trong từng khoảnh khắc thì điều đó 
là không thê. Vì thực tại giác ngộ là gì? Thực tại giác 
ngộ là mức độ trí tuệ vô cùng cao - hiểu được mọi pháp 
xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại. Hiểu biết đúng không 
phải ở khoảnh khắc nào khác mà phải ngay bây giờ, bắt 
đầu từ việc được nghe về những øì đang hiện hữu, từng 
thứ một. 


Người hỏi: Con cũng muốn tìm hiểu Giáo lý của 
Đức Phật nhưng nghe Bà giảng thì con thấy rất khó hiểu. 
Bà có thể giảng thêm cái gì là thấy, cái gì là nghe.... để 
con dễ hiểu hơn không ạ? 


Achaan Sujin: Liệu Giáo lý của Đức Phật có dễ 
hiểu không, hay vô cùng thâm sâu và khó lĩnh hội? 


Người hỏi: Bà nói vậy con không hiểu được. Bà có 
thê nói cụ thê hơn được không ạ? 


Aechaan Sujin: Khi chúng ta nói rằng Giáo lý của 
Ngài rất thâm sâu là chúng ta đang tán thán trí tuệ của 
Ngài. Nghiên cứu Giáo lý cần rất nhiều thời gian. Tìm 
hiểu Giáo lý không đơn thuần là việc tụng kinh hay 
ghi nhớ những thuật ngữ hay pháp số khác nhau, mà 
phải biết được từng thực tại một khi chúng xuất hiện. 


32 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Chừng nào còn có ý nghĩ như “hiện giờ tôi đang thấy”... 
thì còn cần rất nhiều thời gian để tận diệt được ý nghĩ 
đó. Không chỉ đơn thuần nghĩ “đây không phải là tôi”, 
“đây không phải là ngã”,... Như vậy thôi chưa đủ. Khi 
ta nói rằng, “hiện giờ có cái thấy đang kinh nghiệm cái 
được thấy”... thì có hai loại thực tại: Loại thứ nhất, khi 
chúng sinh khởi thì chúng không kinh nghiệm hay nhận 
biết cái gì cả; như âm thanh, khi sinh khởi thì nó không 
biết gì cả, nhưng nó có thê được nghe bởi pháp có thể 
nhận biết nó. Nếu thế giới này chỉ có một loại thực tại 
không biết gì thì không có gì phức tạp cả. Nhưng có 
loại thực tại thứ hai là loại thực tại kinh nghiệm, mỗi 
khi sinh khởi, nó lại kinh nghiệm đối tượng của nó. Nếu 
không được nghe Giáo lý của Đức Phật thì từ khi sinh 
ra đến khi chết đi, ta chỉ để ý đến những gì được thấy 
mà không hề biết được bản chất của cái thấy. Hiện giờ 
ở đây đang là vô minh hay hiểu biết? 


Người hỏi: Bà có thể giảng rõ hơn được không ạ? 


Achaan Sujin: Bất cứ khi nào có cái thấy, khi ấy 
phải có sự nhận thức cái được thấy. Vậy cái gì đang 
được thấy? Hay cái thấy thấy cái gì? 


Người hỏi: Nhìn thấy mọi người xung quanh mình. 


Aechaan Sujin: Hãy nhằm mắt lại. Mọi người đâu 


Chương I: Quy y Tam bảo 33 





rồi? Khi bạn nhắm mắt, mọi người trong căn phòng này 


đâu rồi? 
Người hỏi: Không có aI cả. 


Aechaan Sujin: Đây chính là sự khởi đầu đề hiểu trí 
tuệ lớn lao của Đức Phật. Đó là sự thật, là chân lý nhưng 
không được vô minh nhận biết. Dù chúng ta dùng thứ 
tiếng gì đi nữa, cái thấy vẫn chỉ có một tính chất là kinh 
nghiệm cái được thấy qua mắt. Rõ ràng cần rất nhiều 
thời gian để hiểu về cái được thấy và điều này sẽ dần 
cho chúng ta hiểu biết về vô ngã. 


Sarah: Có thê nói ngắn gọn rằng Đức Phật đã dạy 
cho chúng ta về sự thật của cuộc đời này. Nếu không 
được nghe Giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ cho rằng 
những gì được nghe là tiếng nói hay tiếng động khác 
nhau. Thấy tất cả những điều mọi người thông thường 
đều thấy, như thấy mọi người xung quanh, buôi sáng 
thức đậy đi uống cà phê và làm công việc hàng ngày ..., 
thì quá đơn giản, và không cần một vị Phật ra đời để 
giúp chúng ta biết về điều ấy. Đức Phật dạy rằng có hai 
loại sự thật: sự thật chân đề và sự thật tục đề. Về mặt 
chế định, ta có thể nói rằng có xã hội, có mọi người, 
tôi thức dậy và tôi đi uống cà phê... Chúng ta nhìn thấy 
những ngọn nến, thấy Achaan và các đạo hữu xung 
quanh... Tất cả những điều này đều là tục đế. Từ “tục 


34 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





đế” trong tiếng Päli là “sammutti-sacca”. Còn sự thật 
tối hậu, sự thật chân đề - “paramattha-sacca” không 
giống như sự thật chế định. Chẳng hạn về mặt tục đề, 
ta thấy mọi người đang pháp đàm, có người nói, người 
dịch, nhưng về mặt chân đề, cái được nghe qua tai chỉ 
là âm thanh, nhưng ngay sau cái nghe xảy ra thì có suy 
nghĩ về những âm thanh đã được kinh nghiệm, sau khi 
nhiều âm thanh được nghe như vậy và nhiều hình bóng 
của âm thanh kết nói với nhau sẽ có suy nghĩ về lời nói 
và hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Vậy mặc dù ta có cảm 
giác mình đang nghe cả một câu dài, nhưng thực tẾ, 
cái nghe chỉ nghe âm thanh, rồi tiếp nói là suy nghĩ về 
những gì âm thanh để lại và về nghĩa của những gì đã 
được nghe. Nếu có con mèo đang ở trong căn phòng 
này, chắc chắn nó cũng nghe được âm thanh nhưng nó 
không hiểu nghĩa của những âm thanh đó. Cái được 
nghe qua tai chỉ đơn thuần là âm thanh mà thôi, không 
phải là câu nói hay tiếng máy lạnh. Cái duy nhất được 
nghe chỉ là âm thanh, nhưng sau đó có suy nghĩ về âm 
thanh và các khái niệm được hình thành từ cái được 
nghe. Có thể ta đặt câu hỏi, việc phân biệt giữa cái 
nghe nghe âm thanh với suy nghĩ về những khái niệm 
hình thành từ việc nghe những âm thanh đó có gì quan 
trọng? Nó quan trọng, vì thông thường ta sống trong vô 


minh, vô minh chỉ quen với các khái niệm mà không 


Chương I: Quy y Tam bảo 35 





biết được rằng, về bản chất, chỉ có âm thanh là cái được 
nghe. Khi ta chỉ biết về thế giới của chế định mà không 
biết gì về sự thật của các pháp chân đề thì cũng giống 
như khi ta sống trong một giấc mơ vào ban đêm. Khi 
không có hiểu biết về các pháp chân đề thì luôn có kinh 


A1» 


nghiệm “của tôi” và thế giới các khái niệm. Mục đích 
của việc tìm hiểu Giáo lý của Đức Phật hay mục đích 
Đức Phật thuyết Pháp là để chúng ta tiếp cận gần hơn 
với các pháp ngay trong khoảnh khắc này, vì cuộc sống 
chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Việc 
nghe về sự thật của pháp chân đề là cách duy nhất để 
tận diệt ý niệm về tôi, vỀ tự ngã và tận diệt được các 
phiền não của chúng ta. Liệu hiểu hơn về bản chất của 


cuộc sông này có ích không? 
Người hỏi: Dạ có ạ 


Aechaan Sujin: Bạn có thấy rằng toàn bộ Giáo lý 
của Đức Phật luôn làm duyên cho sự xả ly cho đến khi 
dính mắc hoàn toàn bị tận diệt không? Nhưng những 
lời không phải là Giáo lý của Đức Phật thì không thê 
mang đến hiểu biết đúng và đưa đến tận diệt dính mắc. 
Đây là sự khác biệt giữa bậc Giác ngộ và người khác. 
Liệu ai có thể biết được các pháp là vô ngã, rằng mọi 
thứ đang diễn ra hiện giờ chỉ là các pháp sinh khởi do 
duyên? Cái thấy chỉ là cái thấy mà thôi, bất kế nơi nào 


36 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





z 
^<„?3 


và khi nào, dù cho ta không đặt tên nó là “cái thây” đi 
nữa, nhưng tính chất của nó vẫn là cái được làm duyên 
để sinh khởi và nhận biết cái được thấy. Nếu không có 
chút hiểu biết, dù nhỏ nhoi, làm sao có thể từ bỏ dính 
mắc với cái được thấy? Cái được thấy, như ta vẫn biết 
từ trước tới giờ, là con người và cảnh vật. Ai có thể 
ngay lập tức xả ly với ý niệm về con người hay cảnh 
vật trong cái được thấy? Một người không chân thật thì 
không thê hiểu được Giáo lý của Đức Phật. Sự thật là sự 
thật. Từng lời của Đức Phật đều là chân ngôn. Hiện giờ 
không có một tự ngã nào hết, không có al cả. Điều đó có 
đúng không? Không có một ai mà chỉ có các pháp chân 
đế xuất hiện do duyên. Nếu không có cái thấy, liệu có 
thể có cái hiện giờ xuất hiện qua mắt không? Cái nghe 
không thê thấy, suy nghĩ cũng không thê thấy, duy nhất 
chỉ có nhãn thức mới có thể kinh nghiệm đối tượng thị 
giác - cái in dấu trên nhãn căn... Liệu mắt có thê tự thấy 


được không? 


Người hỏi: Tự thân nó thì không thê kinh nghiệm 


được cái gì cả. 
Aechaan Sujin: Tai có thê tự nghe được không? 


Người hỏi: Không ạ. 


Chương I: Quy y Tam bảo 37 





Achaan Sujin: Vậy bạn có thê thấy sự khác biệt 
giữa hai loại pháp, một loại có thể kinh nghiệm cái gì 
đó, loại kia thì không thể kinh nghiệm gì cả. Đã đến lúc 
hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hai loại thực tại này. 


Người hỏi: Vâng ạ. 
Achaan Sujin: Bạn có tin không? 
Người hỏi: Có ạ. 


Achaan Sujin: Chắc chăn, rõ ràng chứ? Niềm 
tin ấy còn thay đôi nữa không? Tại sao bạn nghĩ rằng 
không ai có thê làm gì để thay đổi được những pháp ấy? 


Người hỏi: Vì tất cả các pháp là vô ngã. 


Achaan Sujin: Đúng vậy. Vì mọi pháp đều sinh 
và diệt ngay lập tức, ai có thể làm gì để thay đổi những 
pháp ấy? Nếu không có hiểu biết rất phát triển thì không 
thể có sự chứng ngộ sự sinh diệt của các pháp. Chính vô 
minh khiến ta ảo tưởng rằng mọi thứ trường tồn, thường 
hằng. Nhưng sự thật, mọi thứ đều sinh và diệt. Chừng 
nào chưa chứng ngộ tính chất sinh diệt của các thực tại, 
chừng đó còn có ý niệm về mọi thứ trường tồn, kéo dải. 
Khi không hiểu được các pháp sinh diệt và cho chúng là 
tồn tại kéo dài, khi đó còn có sự dính mắc và cho rằng 
có một tự ngã tồn tại kéo đài. Chỉ có trí tuệ được phát 


38 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





triển dần mới xả ly được ý niệm cho là mọi thứ tồn tại 
kéo dài, xả ly từng chút một cho đến khi ý niệm về ngã 
hoàn toàn bị tận diệt. Chừng nào chưa có sự chứng ngộ 
về sự sinh diệt của các pháp, chừng ấy còn có ý niệm về 
tôi. Cần rất nhiều thời gian để trí tuệ phát triền đến mức 
có thê xuyên thấu sự thật về các pháp như Đức Phật đã 
giảng. Khoảnh khắc của cái thấy không phải là khoảnh 
khắc của cái nghe hay suy nghĩ. Nếu vẫn có sự đính 
mắc vào cái được thấy, hoặc cho rằng chính “mình” 
đang thấy thì không phải là con đường để tận diệt ý 
niệm về ngã. Liệu có thê có sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế 
nếu không hiểu từng chút một về những gì đang xuất 
hiện? Con đường độc đạo - con đường duy nhất mà Đức 
Phật đã thuyết giảng là gì? Đó không phải là làm một 
cái gì mà là hiểu đúng về các thực tại. Hiện giờ cái thấy 
có sinh và diệt không? 


Người hỏi: Cái thấy sinh và điệt ạ. 
Achaan Sujin: Bạn có chắc không? 
Người hỏi: Chắc ạ. 


Achaan Sujin: Điều đó là thực, và chắc chắn nó 
có thê được chứng ngộ. Nhưng không phải là một “con 
người” chứng ngộ, mà chính trí tuệ tự nó được phát 
triển từng chút một cho đến khi xuyên thấu sự thật đó, 


Chương I: Quy y Tam bảo 39 





như Đức Phật và các đệ tử của Ngài vậy. Hiện giờ có ai 
muốn kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại không? Hãy 
nghe và hiểu dần, từng chút một, với niềm tin chắc chắn 
vào tính chất vô ngã, rằng không có ai cả, mà chỉ có 
các duyên, các pháp vận hành thôi. Chỉ khi đó mới có 
sacca-ñãna hay niềm tin hoàn toàn vững mạnh vào sự 
thật nơi Giáo pháp về vô ngã, làm nền tảng cho kicca- 
ñãna, là trí tuệ hiểu trực tiếp phận sự của Tứ Thánh Đề 
hay kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Khi nói đến Tứ 
niệm xứ, ta không nói về “xứ” của một người nào đó 
hay một thực tại nào đó, mà là nói đến “xứ” của chánh 
niệm. Đừng nghĩ đến việc có trí tuệ lớn lao ngay lập 
tức, mà hãy nhận ra mức độ vô minh không lồ hiện 
giờ. Khoảnh khắc không có hiểu biết về thực tại, khi 
đó có vô minh. Cho rằng có thể có kinh nghiệm trực 
tiếp về các thực tại mà không cần nền tảng hiểu biết 
đúng là một hiểu biết sai, là tà kiến. Khi nghĩ rằng có 
một con đường nào khác ngoài sự phát triển chánh kiến 
như vậy, khi ấy ta đã quay lưng lại con đường mà Đức 
Phật đã dạy, giống như những người sống cùng thời với 
Đức Phật, sống gần Đức Phật mà thậm chí còn không 
tới thăm và nghe Đức Phật giảng Pháp. Cũng như khi 
chúng ta nghe theo lời dạy của người khác chứ không 
phải là lời dạy của Đức Phật. Không hiểu về Giáo lý của 
Đức Phật là không hiểu về Ngài. Bạn có biết Đức Phật 


40 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





không? Vậy ai là người biết được Đức Phật? Người 
không hiểu Giáo lý của Đức Phật thì không thê biết 
được Ngài, và với người ấy không có “con quy y Phật, 
con quy y Pháp, con quy y Tăng” được. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, chiều ngày 11/05/2015 


Người hỏi: Tại khoảnh khắc của cái thấy, chưa có 
suy nghĩ về hình khối, về câu chuyện, vậy tại sao đã có 
những phản ứng thiện và bất thiện? 


Aechaan Sujin: Trong câu hỏi của bạn có rất nhiều 
ngôn từ, bạn có hiểu từng từ ở trong đó không? Vì phải 
hiểu từng từ ở trong đó mới có thể làm duyên cho chánh 
niệm sinh khởi. Thậm chí một từ của Đức Phật cũng 
là vô cùng thâm sâu, ta không thể nào hiểu được nếu 
không nghiên cứu cần thận. Dường như những lời dạy 
của Đức Phật thật dễ, ta có thể cho rằng chỉ cần đọc về 
những gì Ngài dạy là có thê hiểu ngay lập tức. Nếu có 
thể hiểu đúng ngay lập tức như vậy, liệu đó có là Giáo 
lý của bậc Giác ngộ không? Nếu cho rằng có thể dễ 
dàng hiểu như vậy thì chúng ta chưa biết được ơn đức 
lớn lao của Ngài. Chúng ta cần biết rằng, có một sự 
khác biệt lớn giữa trí tuệ của Đức Phật và trí tuệ của cái 


Ax?3 


gọi là “tôi”. Mỗi lời dạy của Đức Phật đều tới từ chính 


Chương I: Quy y Tam bảo 41 





sự giác ngộ của Ngài. Ở khoảnh khắc giác ngộ, Ngài 
hiểu rất rõ mức độ thâm sâu những gì được giác ngộ 
đến mức Ngài đã không nghĩ đến việc giáo hóa những 
người khác. Vì sự tỉnh tế đó của Giáo lý, cần khoảng 
thời gian rất dài để cho mọi người có thể lĩnh hội được. 
Chúng ta đã nghe từ “cái thấy” bao nhiêu lần rồi? Hiện 
giờ đang có cái thấy, liệu có ai hiểu đúng nó chưa? Điều 
đó chỉ ra sự khác biệt giữa phàm phu và đẳng Giác ngộ. 
Bắt cứ ai hiểu được ơn đức của Đức Phật thì sẽ tìm hiểu 
Giáo lý với sự tôn kính. Trước khi nghiên cứu Giáo lý, 
ai hiểu được ý nghĩa của từ “pháp”? Chúng ta có thê 
xem xét mức độ hiểu từ đó của mình đang ở đâu. Tôi 
nghĩ nhiều người có thẻ trả lời câu hỏi pháp là gì; chúng 
ta có thê đọc rất nhiều ngôn từ của Giáo lý, nhưng cái 
hiểu về pháp hiện giờ thì sao? Pháp là gì? 


Người hỏi: Pháp là thực tại, không có tôi, không 
có a1 ở đó. 

Aechaan Sujin: Nhưng mà phải cụ thể. 

Sarah: Bạn hãy đưa ra một ví dụ cụ thể. 

Achaan Sujin: Chỉ một từ thôi. 

Người hỏi: Cũng. 


Achaan Sujin: Hiện giờ khi đặc tính cứng đang 
xuất hiện, có cái hiểu nào về đặc tính cứng không? 


42 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Không ạ. 


Achaan Sujin: Bạn thấy không? Nó rất sâu sắc, 
chúng ta đã nghe về từ “đặc tính cứng” nhiều lần rồi, 
nhưng khi đặc tính cứng xuất hiện, đã có cái hiểu thực 
sự về nó chưa? Khi cái cứng không xuất hiện, chúng ta 
có thê nói rất nhiều về đặc tính cứng. Nhưng tại khoảnh 
khắc nó xuất hiện, hiệu biết về đặc tính cứng đâu rồi? Vì 
vậy vẫn chưa phải lúc đề nói về chánh niệm cùng với trí 
tuệ. Bằng việc nghiên cứu Giáo lý, chúng ta có thê thấy 
được vô minh sâu dày đến mức nào, che giấu bản chất 
thực sự của các pháp. A1 có thê có được chánh niệm mà 
không hiểu một cách hoàn toàn, trọn vẹn dù chỉ một 
từ trong Giáo lý, chẳng hạn từ dđhamma - Pháp? Đó là 
cách duy nhất để tận diệt được vô minh và dính mắc với 
những gì xuất hiện. Nếu ta cho rằng chỉ cần ngồi mà có 
thể hiểu những gì xuất hiện thì điều ấy có khả thi hay 
không? Vì vậy Đức Phật đã dạy về duyên cho tất cả các 
pháp khác nhau, trong đó có những duyên cho chánh 
niệm và trí tuệ. Từng từ cần phải được nghiên cứu một 
cách cân thận, để hiệu rằng tất cả những gì đang xuất 
hiện hiện giờ đều chỉ là pháp (thực tại) mà thôi, cho dù 
chúng ta không cần dùng từ đó. Đã có cái hiểu đúng 
về cái thấy hiện giờ để làm duyên cho chánh niệm về 
nó chưa? Hiểu biết chính là duyên để chánh niệm sinh 


z 
A» 


khởi, chứ không phải là việc “tôi sẽ cô” hay “làm thê 


Chương I: Quy y Tam bảo 43 





nào đề nó sinh khởi”. Những ai hiểu được sự tỉnh tế của 
Giáo lý có thể phát triển trí tuệ, vì không phải là một 
cái ngã làm công việc đó, cũng không phải bằng sự lựa 
chọn đối tượng. Hãy học để hiểu rằng những gì xuất 


As» 


hiện trong cuộc sống không phải là “tôi”. 


Pháp dàm tại Nha Trang, sáng ngày 03/04/2016 


Người hỏi: Đúc Phật là ai và Ngài đã dạy những 
gì? Vì Ngài nhập niết bàn cách đây hơn 2500 năm nên 
làm sao ta có thể tin rằng Ngài có thật? 


Achaan Sujin: Bạn có biết về cái thấy hiện giờ 
không, và bạn có tin cái thấy có thực không? Nếu bạn 
biết và tin cái thấy hiện giờ là thực, bạn sẽ biết ai là 
người dạy về cái thấy. Để hiểu về thực tại hiện giờ, 
chúng ta phải rất chân thực với những gì đang xuất hiện. 
Hiện giờ đang có cái thấy, cái nghe và suy nghĩ, nhưng 
chúng ta không biết gì về bản chất của chúng, trong khi 
chúng đã diệt đi hoàn toàn, không bao giờ quay trở lại. 
Cái thấy xuất hiện hiện giờ là một cái thấy khác, không 
phải là cái thấy ở khoảnh khắc trước. Ai là người đã dạy 
chúng ta điều đó? Tất cả những lời dạy chân lý đều đến 
từ Đức Phật. Không ai có thê biến cái thấy thành cái 
nghe hay suy nghĩ. Kê cả âm thanh ở khoảnh khắc trước 


44 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





đây thôi cũng hoàn toàn qua rồi. Tất cả những gì xuất 
hiện đều sinh khởi do duyên riêng của chúng. Chúng 
sinh khởi và diệt đi hoàn toàn, không bao giờ quay trở 
lại. Điều đó có đúng không? Vì vậy cần chân thật với 
những gì đang hiện diện, bởi vì đó là thực. Ai có thể 
khiến cái thấy hay cái nghe sinh khởi? Kế cả Đức Phật 
cũng không thể làm được điều đó. Nhưng Đức Phật đã 
giác ngộ về sự thật của những gì đang xuất hiện và Ngài 
đã thuyết giảng cho chúng ta về sự thật ấy. Cái thấy 
hiện giờ có phải là bạn không hay chỉ là một pháp thôi - 
một pháp sinh khởi do duyên chứ không phải do bạn tạo 
ra, nó đã có ở đó và diệt đi hoàn toàn ngay khi ta nói về 
nó. Ngày hôm qua đâu rồi? Tắt cả những gì xảy ra ngày 
hôm qua như thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ 
đã diệt đi hoàn toàn và không quay trở lại. Hôm nay rồi 
cũng như hôm qua, sẽ diệt đi hoàn toàn khi ngày mai 
tới. Đó là những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. 


Jonothan: Diễn đạt theo cách khác, Đức Phật đã 
giác ngộ và thuyết giảng về những gì là thực và có thê 
được kinh nghiệm trực tiếp ở khoảnh khắc này. Cái có 
thê được biết hay kinh nghiệm trực tiếp ở khoảnh khắc 
này khác với cái mà ta có thể nghĩ về. Chăng hạn, ta 
có thể nghĩ về ngày hôm qua nhưng điều ấy khác với 
việc kinh nghiệm trực tiếp ngày hôm qua, vì ngày hôm 
qua đã qua rồi và ngày hôm qua không thê được hiểu. 


Chương I: Quy y Tam bảo 45 





Nhưng cái thấy hiện giờ có thể được kinh nghiệm trực 
tiếp và sự thật về nó có thê được liễu ngộ nếu hiểu biết 
về nó đã được phát triển một cách đầy đủ. Điều Đức 
Phật đã giảng cho chúng ta là những gì là thực trong 
khoảnh khắc hiện tại. 


$arah: Nhiều người trong chúng ta ở đây đã tìm 
hiểu về các tôn giáo khác nhau. Có người từng theo 
Thiên Chúa giáo, hay như Achaan, khi nhỏ Bà học 
trong một trường dòng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu các tôn 
giáo hay các trường phái triết học khác, chúng ta không 
biết được sự thật về khoảnh khắc hiện giờ. Bản thân 
tôi cũng nghiên cứu môn tâm lý học trong nhiều năm, 
nhưng việc nghiên cứu đó không giúp tôi hiểu hơn về 
sự thật của cuộc sống trong khoảnh khắc hiện tại. Trong 
các tôn giáo khác, chúng ta được nghe về linh hồn, tự 
ngã... hay được hướng dẫn cầu nguyện, khấn vái để 
có được điều gì đó. Nhưng sự thật về khoảnh khắc này 
không thể được liễu ngộ bằng việc tin một cách mù 
quáng hay do cầu nguyện một đắng tối cao nào đó. Nếu 
quan tâm muốn tìm hiểu sự thật cuộc sống ở khoảnh 
khắc này, chúng ta cần được học về các thực tại hiện giờ 
đang có mặt. Như Acchan đã nói, sự thật ở khoảnh khắc 
này không phải là những thứ mà ta có thể khẩn vái hay 
cầu xin từ một đẳng Sáng Thế, mà đó là những gì đang 
rất thực ở khoảnh khắc này, đó là cái thấy, cái nghe 


46 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





đang hiện diện, tất cả những gì đang diễn ra trong hiện 
tại. Đức Phật là người duy nhất đã giảng cho chúng ta 
về hai loại thực tại: thực tại kinh nghiệm và nhận biết 
một cái gì đó, chăng hạn như là cái thấy, cái nghe; và 
một thực tại không kinh nghiệm gì cả như âm thanh, 
đặc tính cứng-mềm... Bằng việc thâm sát những gì có 
trong thực tại, chúng ta dần hiểu rằng thật sự không có 
một tự ngã hay một đắng Sáng Thế nào ở khoảnh khắc 


này, mà chỉ có các thực tại đang tiêp diễn nhau mà thôi. 


Beffy: Nhiều người thắc mắc là Đức Phật có tồn tại 
không, Ngài có phải là một nhân vật có thực không hay 
chỉ là một nhân vật truyền thuyết thôi. Ngày nay, chúng 
ta biết rằng có Tam Tạng kinh điển được lưu truyền, và 
trong đó cất giữ những lời dạy mà Ngài đã để lại. Khi 
tìm hiểu Tam Tạng kinh điển và thẩm xét xem những 
gì nói trong đó có đúng với khoảnh khắc hiện tại hay 
không, chúng ta sẽ thấy những gì nói trong đó là đúng 
đắn, và chúng ta tự kiểm chứng được với khoảnh khắc 
hiện tại. Khi ấy chúng ta sẽ tin rằng Đức Phật đã thật sự 
sông và Đức Phật là bậc Giác ngộ duy nhất thuyết giảng 
những điều đó. 


Người hỏi: Ö Việt Nam có tới ba Đức Phật: Phật 
Quan Âm, Phật Di Đà và Phật Thích Ca. Vậy Giáo pháp 


Chương I: Quy y Tam bảo 47 





này là Giáo pháp của ai và phải hiểu Giáo pháp như thế 
nào? Đôi khi ở bên Thái mọi người vẫn thờ Phật Bà 
Quan Âm? 


Achaan Sujin: Tất cả lời dạy của các vị Phật phải 
là một, bởi vì đó là lời dạy từ sự giác ngộ. 


Người hỏi: Theo Bà, có đúng là có đến ba Đức 
Phật hay điều ấy chỉ có ở Việt Nam thôi? 


Aechaan Sujin: Chúng ta có cần bận tâm về các đức 
tin khác nhau của mọi người không? Vì có nhiều tín 
ngưỡng khác nhau trên thế giới này. Còn đức tin nơi 
chúng ta thì sao? Chúng ta không thể thay đôi đức tin 
của người khác, nhưng hiểu biết đúng sẽ hiểu được cái 
đang xuất hiện là vô ngã. Kế cả những suy nghĩ như vậy 
cũng được duyên bởi những cách suy nghĩ, ý niệm đã 
có từ trước đó. Dù đức tin, tín ngưỡng là gì đi nữa thì 
thực chất, đó cũng chỉ là khoảnh khắc của suy nghĩ. Nếu 
không có suy nghĩ thì cũng không có Đức Phật. Vì vậy 
cần có hiểu biết về sáu thế giới khác nhau - thế giới của 
mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu không biết về bản 
chất của sáu thế giới này, chúng ta sẽ vẫn còn có những 


ý niệm khác nhau và tin vào nhiêu vị Phật khác nhau. 


$arah: Chúng ta biết rằng, nêu những gì chúng ta 
đọc mà không chỉ đến thực tại hiện giờ đang có mặt 


48 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thì đó không phải là Giáo lý của Đức Phật. Sẽ luôn có 
những người có những đức tin hay quan niệm khác nhau 
về mọi thứ, và đó là do tích lũy riêng của mỗi người, 
cũng như sự bám rễ sâu dày của tà kiến. Với mỗi chúng 
ta, cần tự tìm hiểu cho mình đâu là con đường đúng. Và 
khi gặp ai quan tâm, chúng ta có thê giúp đỡ họ, chia sẻ 
với họ những hiểu biết đúng đắn mà mình có. 


Người hỏi: Làm thế nào đề sông trong giây phút 
hiện tại? 


Aechaan Sujin: Làm thế nào đề sông với vô minh 
và làm thế nào để sống với hiểu biết, hai thứ đó khác 
nhau. Đề sống với vô minh thì không cần phải nghe, 
tìm hiểu, nghiên cứu, suy xét về Giáo lý của Đức Phật, 
nhưng để có thê sống với hiểu biết đúng thì cần có lời 
dạy của Đức Phật. Có ai tỏ lòng tôn kính với Đức Phật 
không? Làm thế nào đề bày tỏ lòng tôn kính với Ngài? 
Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính bằng việc cúi lạy, việc 
tụng kinh, đọc câu quy y “Con xin quy y Phật, con xin 
quy y Pháp, con xin quy y Tăng”, hay là bằng cách nào 
khác? Hai cách thức vừa rồi là cách thức qua thân và 
khẩu, còn qua tâm thì thế nào? Ở khoảnh khắc nói “con 
xin quy y Phật” thì nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi 
lấy Đức Phật làm nơi nương tựa. Làm sao ta lẫy Đức 


Chương I: Quy y Tam bảo 49 





Phật làm nơi nương tựa khi không biết về trí tuệ của 
Ngài? Như vậy, dù nói “con xin quy y Phật” mà không 
có sự chân thật, hiểu biết ở khoảnh khắc đó thì cũng là 
vô nghĩa. Khi ta nói “con xin quy y Phật” có nghĩa là 
ta không có người khác để nương tựa, ngoài Đức Phật. 
“Nương tựa” ở đây có nghĩa là ta dựa vào những lời 
dạy của Đức Phật để tìm hiểu, không bằng cách tin vào 
một cách mù quáng, nhưng ta cần phải nương vào lời 
dạy của Ngài để tìm hiểu về sự thật, từng từ một. Nếu 
chỉ nghe một cách đơn thuần, không thật sự tìm hiểu, 
nghiên cứu, suy xét, ta sẽ không thể hiệu thật sự Giáo lý 


~~ 9% 


của Đức Phật. Khi nghe thuật ngữ “pañña” bằng tiếng 
Päli, ta có thể tìm ngay ra nghĩa của nó là “trí tuệ”, 
nhưng cần phải thật sự tìm hiểu nó là gì. Với bất cứ 
chủ đề nào, câu hỏi đặt ra trước tiên phải là: “đó là gì”, 
trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Dường như “trí 


^33 


tuệ” đơn giản và dễ dàng lắm, vì ai cũng có thê dùng từ 
ấy, nhưng khi có người hỏi “trí tuệ là gì” thì câu trả lời 
của bạn như thế nào? Hiện giờ có trí tuệ không? Câu 


trả lời là gì? 


Nếu không có hiểu biết về trí tuệ, làm sao có câu 
trả lời cho câu hỏi “hiện giờ có trí tuệ không”. Trí tuệ 
là một thực tại, một pháp không thê sinh khởi do ý chí. 
Không thể nhằm lẫn vô minh với trí tuệ, vì vô minh 
không hiểu, nhưng trí tuệ thì hiểu. Trí tuệ hiểu cái gì? 


50 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Trí tuệ có hiểu “đây là bông hoa” không? Biết “đây là 
bông hoa” thì không phải là trí tuệ. Vậy trí tuệ hiểu cái 
gì? Trí tuệ hiểu cái xuất hiện với đúng bản chất của nó. 
Cái thấy là cái thấy, nó không phải là ta hay một ai cả, 
nó không thuộc về ai và không ai có thể tạo ra nó. Như 
vậy, không phải là tôi là người đang thấy. Hiểu như vậy 
là trí tuệ hay không? Có nhiều mức độ trí tuệ khác nhau. 
Có thể thấy sự khác biệt giữa trí tuệ của phàm phu và trí 
tuệ của Đức Phật. Cần rất nhiều thời gian để hiểu được 
lời dạy về sự thật của Đức Phật. Có người nói họ cần 
đến 40 năm, có người sáu năm hay có người ba năm để 
chỉ hiểu một từ thôi - từ “pháp”. 


§arah: Câu trả lời cho câu hỏi “làm thế nào để 
sống trong hiện tại” là: thực chất trong hiện tại chỉ có 
hiện tại, vì thế luôn phải sống trong hiện tại. Chăng hạn 
ở khoảnh khắc của cái thấy, cái thấy đang thấy và cuộc 
sống ở khoảnh khắc đó là cái thấy, như vậy cái thấy ở 
khoảnh khắc đó là hiện tại. Khi đặt câu hỏi “làm thế nào 
để sống trong hiện tại”, “làm thế nào để sống VỚI Cái 
thấy hiện giờ”..., chứng tỏ khi ấy không có hiểu biết, vì 
trong đó có hàm ý tồn tại một cái tôi và làm thế nào để 
cái tôi đó sống trong khoảnh khắc hiện tại, nhưng thực 
tế cái tôi đó không tồn tại. Ở khoảnh khắc nảo cũng 
chỉ có thực tại và nó là duy nhất. Điểm khác biệt mẫu 
chốt là khoảnh khắc đó có vô minh hay hiểu biết, như 


Achaan đã nói, mà thôi. 


Chương I: Quy y Tam bảo 5] 





Achaan Sujin: Vậy pháp là gì? pháp là bất cứ cái 
øì là thực và nó có một đặc tính riêng biệt, không a1 có 
thể khiến nó thay đổi hay sinh khởi. Như vậy trí tuệ có 
phải là pháp không? Trí tuệ có đặc tính, chức năng, biểu 
hiện và cận nhân riêng cho nó sinh khởi. Bất cứ cái gì là 


thực đều là pháp, như vậy pháp có phải là trí tuệ không? 


Người hỏi: Pháp không phải là trí tuệ vì có rất 
nhiều pháp 


Achaan Sujin: Đó là câu trả lời đúng. Thế trí 
tuệ có phải là pháp không? Cái thấy có phải là pháp 
không? Sân có phải là pháp không? Vô minh có phải 
là pháp không? 


Người hỏi: Có ạ. 


Achaan Sujin: Đó là sự thật, và sự thật thì không 
bao giờ thay đồi. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 08/04/2016 


Người hỏi: Có ba bậc Gnác ngộ, đó là Đức Phật 
toàn giác, Phật độc giác và Thánh Thanh văn giác. 
Trong đó Đức Phật độc giác là người không nghe pháp 
mà vẫn đạt được giác ngộ. Vậy con không hiểu, nếu 
không nghe pháp thì làm sao giác ngộ được? 


52 Tuyển tập các pháp đàm... 





Aechaan Sujin: Điều ấy không có nghĩa một người 
không hiểu biết chút nào vẫn có thể giác ngộ. Ta cần 
hiểu rõ “giác ngộ” là gì. Trước khi được nghe Pháp, 
bạn không biết về những gì là thực hiện giờ, nhưng sau 
khi được nghe thì có thêm một chút hiểu biết, rồi được 
nghe đi nghe lại, hiểu biết được tích lũy như vậy từng 
chút một, qua nhiều kiếp, cho đến khi đủ duyên cho trí 
tuệ sinh khởi kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Nhưng 
ở khoảnh khắc Ấy, trí tuệ cũng được hiểu là vô ngã và 
do duyên sinh. 


Sarah: Không chỉ có Đức Phật độc giác mà cả 
Đức Phật Toàn Giác cũng cần nghe Pháp rất nhiều 
trong các kiếp quá khứ. Nếu không được nghe Pháp, 
sẽ không có duyên cho Ngài phát triển tất cả các ba 
la mật cho đến khi đạt được Chánh Đăng Giác trong 
kiếp cuối của Ngài. Ở thời điểm không có duyên cho 
sự ra đời của Đức Phật Chánh đăng giác, sẽ có một SỐ 
vị Phật Độc Giác, nhưng ngay cả các vị này cũng phải 
nghe Pháp và phát triển ba la mật trong rất nhiều kiếp 
trước đó, chỉ khác là Đức Phật Độc Giác! không có khả 
năng truyền đạt và giáo hóa chúng sinh như Đức Phật 
Chánh Đăng Giác. 


1. Phật Độc Giác chỉ xuất hiện vào thời điểm không còn Giáo pháp 
của một vị Phật Chánh Đẳng Giác trên toàn thế gian 


S3 


Chương II: 
Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 


Pháp dàm tại Hội Án, sáng ngày 21/05/2014 


Aechaan Sujin: Pháp là gì? Trước khi hiểu được vi 
diệu pháp trong cuộc sống hăng ngày, phải hiểu rõ pháp 


(dhamma) là gì. 


Người hói: Pháp là những thực tại sinh khởi do 


duyên và nó là vô ngã. 


Achaan Sujin: Tôi chưa biết các thực tại đo duyên 
là gì cả, mà trước hết tôi phải học đề biết từng thứ một, 
rồi sau đó mới biết nó do duyên gì tạo nên. Vì vậy 
chúng ta không thể nói đến vi diệu pháp khi chưa hiểu 
cặn kẽ, tường tận pháp là gì. Đó là tất cả những gì là 
thực đang xuất hiện hiện giờ. Vậy pháp là những gì là 
thật ở khoảnh khắc hiện tại. Cái øì là thật hiện giờ? 


Người hỏi: Vẫn là đối tượng thị giác. 


54 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Tại sao bạn nói đối tượng thị giác 
là thật? 


Người hỏi: Vì bây giờ nó đang sinh khởi. 

Aechaan Sujin: Đối tượng thị giác xuất hiện là đối 
tượng của cái gì? 

Người hỏi: Của cái thấy ạ. 


Achaan Sujin: Bạn có thê biến cái thấy thành cái 


nghe được không? 
Người hỏi: Không ạ. 


Aechaan Sujin: Bạn có thê biến đối tượng thị giác 
thành âm thanh không? 


Người hỏi: Không ạ. 


Achaan Sujin: Vậy pháp là một thực tại có đặc 
tính riêng biệt mà không ai có thể thay đổi được. Thấy 
là thấy, nghe là nghe. Liệu bạn có thể làm gì để biến 
tham thành vô tham không? 

Người hỏi: Không ạ. Con không thể làm gì được. 

Achaan Sujim: Nếu pháp không sinh khởi, liệu bạn 
có biết được là đang có pháp không? 


Người hỏi: Không thê ạ. 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 55 





Aechaan Sujin: Vậy bất cứ cái gì xuất hiện phải có 
duyên cho nó xuất hiện. Nếu không có duyên, nó không 
thể xuất hiện, đúng không? 


Người hỏi: Đúng ạ. 


Achaan Sujin: Mỗi Pháp là một thực tại, có đặc 
tính riêng biệt mà không ai có thể thay đổi. Vì lý do đó, 
chúng ta gọi những thực tại đó là thực tại tối hậu, tiếng 
PaälI là “paramattha-dhamma”, hay còn gọi là pháp chân 
đề. Bạn đã từng nghe thuật ngữ đó rồi đúng không? Vậy 
bây giờ khi nói về cái ly, liệu đó có phải là pháp chân 
để không? 


Người hỏi: Không ạ. 


Achaan Sujm: Bất cứ khi nào bạn xúc chạm vảo 
cái gì đó, cái bàn, cái ly hay bất cứ thứ gì khác thì cái 
thực sự xuất hiện chỉ là cứng, mềm, nóng, lạnh và đó 
chính là pháp chân đề. Dù ta có cho rằng mình đang 
chạm vào một cái bàn hay cái ly, nhưng về mặt bản chất, 
chỉ có cái cứng, mềm, nóng, lạnh mới được xúc chạm 


mà thôi. Vậy tính cứng là pháp chân đề đúng không? 


Cũng tương tự với cái thấy, ở khoảnh khắc của cái 
thấy, cái được thấy (hay đối tượng thị giác) chỉ có tính 
chất được thấy mà thôi. Việc có ý niệm thấy một cái gì 
đó cũng tương tự ý niệm cho rằng mình chạm vào một 


56 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





cái gì đó, trong khi cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác, 
còn xúc chạm thì chỉ chạm vào nóng-lạnh, cứng-mềm... 

Bây giờ bạn đã hiểu thêm một chút về pháp chân 
đế đúng không? Nếu không có pháp, không có pháp 
chân đề thì không có thế giới, không có gì xuất hiện cả. 
Đức Phật đã kinh nghiệm trực tiếp các thực tại mà Ngài 
đã thuyết giảng, rằng chúng là các pháp sinh và diệt, 
đúng không? Hay chúng ta cho rằng, những gì Đức 
Phật dạy chỉ tới từ sự tư duy, suy nghĩ, chứ không phải 
từ kinh nghiệm trực tiếp về những thực tại đó? Rất khó 
trực nhận được đặc tính của cái được thấy hiện giờ và 
chỉ kinh nghiệm cái được thấy mà thôi. Vì các pháp đều 
vô cùng vi tế và rất khó liễu ngộ. Vì thế ta dùng đến từ 
vi diệu - VI Diệu Pháp. Như vậy vi diệu pháp cũng là 
pháp và là pháp chân đề. Mỗi pháp là pháp chân đề, và 
là vi diệu pháp. 


Pháp đàm tại Huế, chiều ngày 23/05/2014 

Người hỏi: Con xin hỏi một số khái niệm mà mọi 
người đã bàn, có rất nhiều khái niệm con không hiểu. 
Vô minh là gì? Ngã là gì? Vô ngã là gì? 

Sarah: Hiện giờ cải gì được kinh nghiệm, khi có 


sự xúc chạm? 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 57 





Người hỏi: Chạm vào chai nước. 


$arah: Việc cho rằng đây là tôi đang chạm vào cái 
chai, đó chính là ý niệm về ngã, cho đó là một cái gì đó. 
Vì trên thực tế, cái được chạm thực sự ở khoảnh khắc 
sự xúc chạm xảy ra chỉ là cảm giác cứng hay cảm giác 
lạnh, còn ý niệm cho rằng đây là một “cái gì đó” được 
chạm vào hay “tôi” là người chạm vào cái chai chính 
là ngã kiến. 

Vậy ở ngay khoảnh khắc của sự xúc chạm, cái gì 
được kinh nghiệm qua thân? 


Người hỏi: Cái gì đó trơn trơn. Nhắc lên thấy nặng 


nặng. 


$arah: Ở khoảnh khắc có sự xúc chạm, như bạn 
vừa nói, đó là cảm giác trơn trơn. Ngay sau khi vừa có 
sự xúc chạm trơn trơn thì xuất hiện ý niệm “tôi đang 
chạm vào cái chai” hay “đây là cái chai”. Đó là hai 
khoảnh khắc khác nhau. Khoảnh khắc đầu tiên chỉ là 
cái kinh nghiệm về trạng thái trơn trơn, mát mát, còn 
khoảnh khắc sau là suy nghĩ về nó và gọi đây là cái 
chai. Khi có hiểu biết rằng cái được chạm chỉ là trạng 
thái trơn trơn, mát mát chứ không phải cái chai, thì khi 
ấy có hiểu biết đúng về thực tại. Nếu không có hiểu biết 
như vậy mà cho rằng đây thực sự là cái chaI, tôi chạm 


58 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





vào cái chai,... là khi ấy có ý niệm về ngã. Sở dĩ như thế 
là do vô minh không hiểu được bản chất của nó. Cảm 
giác trơn trơn và mát mát là thực, nhưng cái gọi là cái 
chai chỉ là ý niệm mà tâm nghĩ về mà thôi. 

Người hỏi: Nói đây là chai nước thì không phải tự 
nhiên, nếu không được dạy đây là chai nước thì không 
biết được là chai nước. Ngoài việc chạm vào và cảm 


thấy như thế này, thì còn một cái nữa là được dạy. 


Sarah: Đức Phật dạy về hai thế giới: (1) Theo thế 
giới chế định, đó là chai nước, điều đó là đúng ở góc 
độ chế định. Tất cả mọi người đều quy ước, gọi đây là 
chai nước đề có thê hiểu nhau. Chúng ta không cần phải 
nghe Giáo lý của Đức Phật để biết đây là chai nước. 
Nhưng Đức Phật cũng dạy về (2) thế giới của những 
thực tại tối hậu. Theo nghĩa tối hậu, cái được xúc chạm 
chỉ có nóng - lạnh, cứng - mềm, chuyền động hay co 
giãn, không có chai nước, chai nước không phải là thứ 


được xúc chạm. 


Vậy một mặt chúng ta vẫn sống trong thế giới chế 
định, tiếp tục nói về chai nước, mặt khác, chúng ta 
bắt đầu học về bản chất thực của cuộc sống, để hiểu ở 
khoảnh khắc của thấy, nghe... là có các thực tại nào, cái 


øì được kinh nghiệm... 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 59 





Người phiên dịch: Cô ấy muốn hỏi rằng, đối với 
một đứa trẻ chưa biết gì về các khái niệm thì kinh 
nghiệm của nó [về thế giới] như thế nào? 


Jonothan: Dù chưa biết tên của cái được kinh 
nghiệm nhưng khi kinh nghiệm một cái gì đó, vẫn có ý 
niệm về một “cái gì đó” được xúc chạm hay được thấy. 
Cái mà ta gọi là ý niệm về ngã xảy ra khi có ý niệm về 
một “cái gì đó”, chứ chưa cần đến lúc định danh nó là 
“cái chai” hay “bông hoa”... 


Người hỏi: Con xin hỏi ngắn gọn, ngã là gì? 

Achaan Sujin: Hãy nói cái gì là thật và cải gì 
không là thật. Hiện giờ cái thấy là thật không? 

Người hỏi: Là thật. Như con thấy bà, con thấy mọi 
người ở đây. 


Achaan Sujin: Bây giờ chỉ nói về tính chất thấy 
thôi. Đang có sự thấy xảy ra, đây là sự thật, đúng không? 
Trên thực tẾ, cái gì được thấy? Nó là thực bởi vì hiện 
giờ nó đang thấy. Và cái thấy đó hoàn toàn không phải 
là cái được thấy, đúng không? 


Người hỏi: Con chưa được rõ khái niệm cái thấy 
và cái được thấy. 


Achaan Sujin: Hãy chỉ nói về từng thực tại một để 


60 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





có thể thực sự hiểu sự khác biệt giữa những thực tại đó. 
Cái thấy có sinh khởi không, hay nó luôn có đó? 


Người hỏi: Khi nào mình thấy thì nó có. 


Người phiên dịch: Ö khoảnh khắc của cái thấy thì 
cái thấy mới sinh khởi. Tức là nó có sinh khởi, đúng 
không ạ? 

Achaan Sujin: Cái được thấy cũng là cái sinh 
khởi, đúng không? 


Người hỏi: Cái được thấy có sẵn ở đó, dù không có 
mình nhìn, nó vẫn ở đó. 

Achaan Sujin: Liệu có thề có cái thẫy mà không 
có cái được thấy không? Nếu nó không sinh khởi, làm 
sao nó có ở đó được? Nếu không có cái gì sinh khởi, sẽ 
không có thế giới, đúng không? 


Người hỏi: Không có suy nghĩ cũng không có cái 
gì cả. 

Aechaan Sujin: Giờ chúng ta vẫn chưa nói về suy 
nghĩ, mới đang nói về cái thấy thôi. Bất cứ cái gì xuất 
hiện phải có duyên cho nó sinh khởi, mặc dù ta chưa 
biết gì về các duyên cho sự sinh khởi đó là gì, kế cả 
cái thấy hoặc cái được thấy. Cái không biết cái gì là 
thực chính là thực tại không hiểu gì cả. Nếu không có 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 61 





những lời của Đức Phật, liệu chúng ta có thể biết cái 
thấy đã sinh khởi không? Ở khoảnh khắc của cái nghe 
thì không còn cái thấy nữa. Cái thấy đi đâu rồi? Cái 
thấy vừa có trước khi cái nghe sinh khởi, vậy ở khoảnh 
khắc của cái nghe, cái thấy chạy đâu rồi? 


Người hỏi: Con thực sự không hiểu những gì đang 
nói đến. 


Achaan Sujin: Khoảnh khắc của cái nghe không 
phải khoảnh khắc của cái thấy, đúng không? Thấy và 
nghe không thể xảy ra cùng lúc, phải không? Chúng 
không thể sinh khởi cùng nhau vì những duyên, điều 
kiện cho chúng sinh khởi khác nhau. Nếu không có mắt 
thì không thể có cái thấy; nếu không có tai thì không 
thể có cái nghe. Đó là những thứ khác nhau. Ở khoảnh 
khắc cái thấy sinh khởi đề thấy, khi đó, cái thấy có phải 
là bạn không? Hay đó chỉ là thực tại sinh khởi để thấy 
và rồi diệt đi ngay? 


Người hỏi: Con không chắc ạ. Con chỉ mới nghe 
lời dạy của Bà. 

Achaan Sujin: Đây không phải là lời dạy của tôi, 
mà là lời dạy chi tiết về các thực tại của chính Đức Phật. 


Sarah: Suy xét rằng chính cái thấy thấy chứ không 
phải tôi thấy là bắt đầu cho sự suy xét về tính chất vô 


@2 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





ngã (anatta), rằng không phải là một ai đó đang thấy khi 
ấy. Vì thông thường, ta cho rằng chính mình đang thấy, 
đó là ngã kiến. Đây chính là ý nghĩa của ngã (atta) và 
vô ngã (anatta). Cũng như thông thường, ta nghĩ rằng 
cái được chạm vào là cái chai (atta), nhưng thực chất đó 
chỉ là đặc tính cứng, đặc tính mát (anatta). Nhưng điểm 
này rất vi tế. 


Jonothan: Những thuật ngữ bạn hỏi sẽ không thê 
nào được hiểu nếu không bắt đầu hiểu pháp là gì, thực 
tại là gì. Trước hết, chúng ta phải hiểu pháp là gì. Vì vậy 
Achaan mới nói về cái thấy và đối tượng thị giác, đó là 
những ví dụ của cái mà ta gọi là pháp. Chúng ta không 
thể ngay lập tức nhảy vào hiểu về vô ngã khi chưa hiểu 
pháp là gì. Pháp là những gì đang xuất hiện hiện giờ, nó 
là thực. Đó chính là những gì chúng ta đang thảo luận 
trong cuộc nói chuyện này. 


Người phiên dịch: Pháp là những gì là thực, như 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm... Vậy ngày mai chúng 
ta lại tiếp tục chủ đề thú vị này. Vì đó là những câu hỏi 
rất quan trọng. Việc hỏi và trả lời như vậy sẽ hữu ích 
với tất cả mọi người. 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 63 





Pháp đàm tại Huế, sáng ngày 24/05/2014 


Câu hỏi trực tuyến: Trong những ngày qua, tất cả 
các chủ đề thảo luận như “thấy”, “vô ngã”, “tà kiến” 
đều có thê tìm thấy trong Tam Tạng kinh điển. Dường 
như Bà không tập trung đến những chỉ tiết kỹ thuật về 
Vị Diệu Pháp, có phải vì VI Diệu Pháp là một phương 
pháp phân loại pháp khác và nó không phải là kiến thức 
thiết yêu cho giải thoát hay không? Đó là lý do mà Đức 
Phật không giảng Vi Diệu Pháp cho Tăng đoàn nói 
chung? 


Jonothan: Kinh và Vi Diệu Pháp đều là hai phần 
thuộc Giáo lý của Đức Phật. Các nội dung này đều được 
kết tập bởi Tăng đoàn gồm các vị A la hán sau khi Đức 
Phật nhập diệt. Về mặt bản chất, những gì Đức Phật dạy 
trong Kinh cũng là một với những gì Đức Phật dạy trong 
Vi diệu pháp. Như vậy ta không cần phân biệt cái này 
là Kinh và cái kia là VI Diệu Pháp. Chăng hạn, những 
khái niệm về uân, xứ, giới... đều là những khái niệm có 
thể thấy trong cả Tạng Kinh và Tạng Vi Diệu Pháp. Sẽ 
không ích lợi gì khi coi chúng là hai loại Giáo lý riêng 
rẽ. Mỗi khi Đức Phật giảng Pháp, Ngài giảng những gì 
là cần thiết cho hội chúng đang thính Pháp. Mức độ chỉ 
tiết cặn kẽ về Giáo lý mà Đức Phật giảng cho hội chúng 


64 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





trong các bài Kinh là tương ứng với những gì họ cần 
nghe khi đó. Những chỉ tiết rất tỉ mỉ trong Tạng Vi Diệu 
Pháp mà chúng ta đọc ngày nay không cần thiết đối với 
những đệ tử có mức độ trí tuệ cao. Có lẽ vì khi đó, họ đã 
tích lũy một mức độ trí tuệ rất cao, sẵn sảng cho sự giác 
ngộ. Điều chúng ta cần nhớ rằng, dù Đức Phật giảng gì 
đi nữa thì luôn về những gì là thật trong khoảnh khắc 
hiện tại, luôn về bản chất của thực tại. 


$arah: Về việc chúng ta không đi vào quá nhiều 
chỉ tiết hay những con số thống kê là vì tất cả những gì 
chúng ta nói đều là về các giới (dhãtu), chăng hạn cái 
thấy là giới, cái được thấy cũng là giới. Nhưng chúng 
ta không nhất thiết phải dùng đến những thuật ngữ đặc 
biệt như “giới” hay sử dụng những con số. Điều quan 
trọng ở đây là cái hiểu về những gì đang xuất hiện hiện 
giờ, rằng đó không phải là ai mà là vô ngã. Chừng 
nảo còn những ý niệm như “liệu tôi có nên đi đến nơi 
khác để thực hành”, hay “liệu tôi có phải đi gặp bác sỹ 
không”,... thì chừng đó không có ý nghĩa gì khi ta đi 
quá sâu vào chỉ tiết, vì điểm căn bản là cái hiểu về các 
thực tại là vô ngã vẫn chưa có. Cần tránh việc đi vào 
sưu tập các thuật ngữ, chăng hạn “giới”, “ý giới”, “ý 
thức giới”,... Những thuật ngữ như vậy có thể chứng tỏ 
ta có nhiều kiến thức, nhưng nếu không hiểu về những 
gì đang xuất hiện hiện giờ thì điều đó thật vô ích. Nếu 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 65 





coi mục tiêu là thu thập các thông tin và năm được các 
con số,... đê trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Vĩ 
Diệu Pháp, liệu ta có thực sự chân thành trong việc tìm 
hiểu Vi Diệu Pháp để phát triển hiểu biết không? 


Như Achaan đã giải thích, cái thấy hiện giờ là 
pháp, vì nó là thực. Nó không phải là ai đó, nó là vô 
ngã, vì thế nó là thực tại tối hậu. Bởi vì nó rất khó năm 
bắt, rất khó đề có thể hiểu được, cho nên nó là vi diệu, 
nó là vi diệu pháp. Vì thế, nói đến cái thấy hiện giờ là 
đang nói đến pháp, nói đến pháp chân đề, và cũng là 
nói đến Vi Diệu Pháp. Như vậy, không nên cho rằng Vi 
Diệu Pháp là một phương pháp hay cách phân loại thực 
tại. Vi Diệu Pháp nói đến những gì là thực để có thể 
phát triển hiểu biết về nó. Việc Đức Phật có giải thích 
chỉ tiết cho đối tượng hội chúng cụ thể nào hay không 
tùy thuộc vào mức độ hiểu biết đã được tích lũy của hội 
chúng đó, theo như ông Jonothan đã giải thích. 


Câu hỏi trực tuyến: Tôi nghĩ rằng không ai ngoài 
Đức Phật có thê thấy được từng khoảnh khắc của tâm 
trong 12I tâm và 52 tâm sở. Cũng như vậy, không aI1 có 
thể thực sự kinh nghiệm những gì xảy ra trong từng sát 
na sinh diệt của pháp. Vậy học tất cả lý thuyết Vi Diệu 
Pháp có mục đích gì, ngoài việc là có thêm kiến thức 
mà thôi? 


66 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Jonothan: Tôi nghĩ đây là câu hỏi rất hay vì chúng 
ta không tìm hiểu Pháp hay bất cứ phần nào của Giáo 
lý của Đức Phật chỉ với mục đích đề có thêm kiến thức. 
Chúng ta học về những gì Đức Phật thuyết giảng để có 
thể làm duyên cho hiểu biết về những gì sinh khởi hiện 
giờ một cách đúng đắn. Nếu không được nghe về cái 
thấy, cái nghe, âm thanh, đối tượng thị giác..., chúng 
ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là những thực tại cần 
phải được nhận biết. Ngoài những thứ vừa kể còn có rất 
nhiều thực tại khác có thể là đối tượng của chánh niệm. 
Trong sự phát triển trí tuệ, mọi thứ đều phải diễn ra rất 
từ từ, theo từng giai đoạn. Trước tiên là có việc nghe 
về các thực tại, sau đó có hiểu biết ở mức độ tư duy 
về những gì được nghe. Điều đó có thê làm duyên cho 
những khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh về những 
gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Tất cả những cái đó 
có thể làm duyên cho khoảnh khắc kinh nghiệm trực 
tiếp thực tại về sau. Chúng ta cũng học trong Giáo lý về 
các mức độ trí tuệ hay hiểu biết khác nhau, tức là Pháp 
học - hiểu biết ở mức độ lý thuyết, rồi Pháp hành - hiểu 
biết ở mức độ trực tiếp. Hiểu biết ở mức độ lý thuyết 
hay trực tiếp cũng đều là các pháp, không do sự kiểm 
soát của ai cả. Tất cả đều là vô ngã. 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 67 





Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 06/01/2015 


Câu hỏi trực tuyến: Xin cảm ơn Achaan và các 
quý vị đã có những câu trả lời rất ý nghĩa cho hai câu 
hỏi hôm qua của con. Tuy nhiên con có cảm giác là quý 
vị đang dùng sự thật chân đề để giải thích cho câu hỏi 
về tục đề. Theo sự hiểu biết của con, cả hai thực tại này 
cùng tồn tại, mọi thứ đúng trong thực tại này thì cũng 
phải đúng trong thực tại kia, đó là lý do tại sao lại được 
gọi là các thực tại. Khi con nói rằng chúng ta cỗ gắng 
tinh tấn, con muốn nói đến hai thực tại, thứ nhất đó là 
các pháp đang vận hành và không có a1 ở đó cả, hai là 
tác ý chân chính để theo đuôi các thiện pháp. Vì vậy 
chúng ta sẽ đi lòng vòng nếu như nói, không có ai tỉnh 
tấn, không có ai thực hành chánh niệm, như thế chúng 
ta có thê đang không khích lệ cho sự phát triển tâm linh 
của người khác. 


Như Bà đã nói, Đức Phật dạy cho mỗi người phù 
hợp với khả năng của họ, có những người Đức Phật dạy 
về bồ thí, trì giới, hay các cảnh giới chư thiên, hay trách 
nhiệm với cha mẹ, gia đình, hoặc làm thế nào để cho 
tài sản tăng trưởng. Tuy nhiên, mọi thứ đều hướng tới 
“hiểu biết đúng” nhưng theo những cách khác nhau, vì 
mọi thứ đều là các pháp vô ngã, đù cho người ta biết tới 
điều đó hay không. Bằng sự thực hành với những cách 


68 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





như thế, trí tuệ sẽ sinh khởi theo nhân duyên khác nhau, 
nếu không Đức Phật đã không dạy gì khác ngoài “hiểu 
biết đúng”. Bản thân Vi Diệu Pháp đã không được phô 
biến cho tới lần kết tập kinh điển lần thứ hai. Như thế 
nhiều người đã đạt được sự giác ngộ chỉ bằng việc nghe 
Giáo pháp của Đức Phật theo nghĩa tục đế. Quý vị có 
nghĩ rằng phương pháp của Achaan chỉ hữu ích đối với 
một nhóm nhỏ nào đó không? Hi vọng phước báu của 
quý vị sẽ trợ duyên cho sự chứng ngộ chánh pháp. Xin 


cảm ơn. 


Jonothan: Chúng ta đang nói về sự thật đã được 
thuyết giảng bởi Đức Phật. Vậy câu hỏi đặt ra là, Đức 
Phật đã nói những gì về sự phát triển con đường đi tới 
giác ngộ? Một điều chúng ta cần nhớ là: Đức Phật đã 
giảng Pháp cho những người khác nhau, và đã dạy Giáo 
lý cho mọi người theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta 
cũng nhớ rằng, nhiều người trong thời Đức Phật đều là 
những người đã có tích lũy hiểu biết rất cao, ở mức độ 
có thê giác ngộ ngay sau khi nghe Đức Phật giảng một 
câu Pháp. Có những người giác ngộ sau khi nghe trọn 
bài Pháp và có những người cần nhiều hơn thế. Với 
những người có hiểu biết cao như vậy, Ngài có thê dạy 
Giáo pháp bằng ngôn ngữ chế định. Bởi vì trong nhiều 
kiếp quá khứ, họ đã tích lũy hiểu biết về các pháp chân 
đề (thực tại) sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. Tuy 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 69 





vậy, những người đó vẫn cần phải được nghe Pháp trở 
lại trong kiếp cuối ấy, để có thể làm duyên cho trí tuệ 
đã tích lũy trong vô lượng kiếp được viên mãn tới mức 
độ giác ngộ. Mặt khác, dù dùng ngôn ngữ chế định với 
họ, những gì Đức Phật chỉ tới vẫn là các pháp chân đề, 
nhưng không nhất thiết là phải sử dụng những thuật 
ngữ như vậy cho những người ấy. 


Đúng là Đức Phật có dạy cho một số người về giới, 
về bồ thí, về ứng xử trong gia đình với cha mẹ như thế 
nào. Nhưng nếu chúng ta đọc những bài Kinh đó một 
cách cân thận, chúng ta thấy rằng bên cạnh những lời 
giảng đó, Ngài cũng nói về các thực tại hiện khởi. 


Đức Phật là bậc Chánh đẳng giác, có khả năng biết 
được căn cơ của mỗi người, biết được điều gì thích hợp 
cho mỗi người để nghe và có thê phát triên hiểu biết. 
Như vậy, ta có thể có niềm tin rằng, khi Đức Phật giảng 
về các thiện pháp như bố thí, trì giới hay về việc phụng 
dưỡng cha mẹ,... là chắc chăn có lợi cho người nghe ở 
thời điểm đó, để họ có cơ duyên nghe tiếp về thực tại 
về sau. Vì vậy tôi không nghĩ là đúng khi ta nói rằng, 
với một số người, Đức Phật chỉ dạy về bố thí, trì giới 
hay phụng dưỡng cha mẹ. Tôi cũng không nghĩ rằng 
những lời dạy đó của Ngài có thê được coi là một cách 
thực hành cần phải làm theo để sau đó có thể phát triển 
hiểu biết. 


70 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Xin nhắc lại lần nữa rằng, chúng ta cần phải đọc 
mỗi bài Kinh một cách rất cần mực. Chúng ta cần phải 
rất thận trọng với việc giả định rằng nó đi ngược lại 
với những gì chúng ta đang trao đôi về quá trình phát 
triển hiểu biết. Chúng ta cần nhớ rằng, sự phát triển của 
con đường Bát Chánh Đạo thực chất phải là một với 
tất cả mọi người, đương nhiên đó cũng là thông điệp 
của Kinh Tứ niệm xứ. Tắt nhiên, lời dạy của Đức Phật 
với mỗi người có sự khác biệt nhiều, điều đó phụ thuộc 
vào tích lũy, vào căn cơ của mỗi người. Tùy thuộc vào 
khả năng hiểu biết của họ mà khía cạnh nào của Giáo 
lý sẽ tốt hơn với họ để được nghe. Với những người có 
khả năng hiểu Giáo lý qua những khái niệm như giới 
(dhãtu), uân (khandha),... Đức Phật sẽ dạy những cách 
phân loại ấy cho họ. Khi đọc Kinh, có rất nhiều bài ta 
thấy nội dung rất giỗng những gì có thê tìm thấy trong 
Vị diệu Pháp. 


Nếu như có một chút hiểu biết nào đó về thực tại 
đang xuất hiện hiện giờ, chúng ta nên trân quý và tri ân 
những lời dạy của Đức Phật về các thực tại mà chúng 
ta đang được nghe. Vì những øì cần thiết cho sự phát 
triển trí tuệ của con người hiện tại chính là những lời 
tới từ sự Giác ngộ của một vị Phật, chứ không phải từ 
người khác. Những cách vun bồi thiện pháp có sẵn ở 
những thời không có Đức Phật và trước khi Đức Phật 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 71 





Giác ngộ sẽ không đủ cho sự phát triển trí tuệ. Tất nhiên 
chúng tôi không nói rằng, chúng ta phải bỏ qua hay 
không quan tâm tới các hình thức thiện pháp khác nhau. 
Nhưng sự phát triển của Tứ niệm xứ chính là cái sẽ đưa 
tới các tuệ giác, và cũng là sự thanh lọc của tất cả các 
hình thức thiện pháp khác. 


$arah: Tôi muốn nói thêm một chút. Đây là một 
cái ly, bất kế ai - những người chưa từng nghe, người 
đã từng nghe Giáo lý của Đức Phật hay những bậc Giác 
ngộ đều biết đây là một cái ly. Nhưng nếu không được 
nghe Giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ không thê biết 
được bản chất của cái mà ta vẫn gọi là cái ly đó là gì. 
Khi đã hiểu về bản chất của cái được gọi là “cái ly”, 
chúng ta vẫn có thê nói về cái ly nhưng có thể hiệu rằng 
đó thực chất chỉ là đặc tính cứng được kinh nghiệm 
hay đối tượng thị giác được thấy,... Hay nói cách khác, 
không phải là ngôn từ, mà hiểu biết mới là điều quan 
trọng. Bạn có nói rằng “Khi tôi nói tôi nỗ lực, cố gắng, 
hay làm thiện pháp... là thực chất nói đến các pháp 
đang sinh khởi, vận hành mà thôi”. Điều đó đúng. Tuy 
nhiên, ngay cả khi bỏ đi từ “tôi” trong câu nói đó và 
dùng toàn những từ chỉ về thực tại, vẫn có thê có /à kiến 
trong đó, khi cho rằng cần tạo ra sự nỗ lực, cần có ý 
định phát triển chánh niệm, hay cần có ý định làm thiện 
pháp để chánh niệm sinh khởi. Vẫn có ý niệm về ngã 


72 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khi cho rằng những thiện pháp đó được tạo ra do bởi ý 
chí hay ý định. 


Bạn nói rằng, việc chúng ta nói về các thực tại như 
“không có ai làm công việc phát triển hiểu biết, không 
có ai chánh niệm” dường như sẽ làm nhụt chí những 
người muốn phát triển con đường hiểu biết Giáo pháp 
của Đức Phật. Suy nghĩ ấy chỉ ra đã có một ý niệm về 
“cái ngã” thực hành. Vì việc được nghe rằng “các pháp 
chỉ là các pháp” không thê làm nhụt chí. Đó đơn thuần 
chỉ là sự thật mà thôi! Hiệu ứng của nó thực chất sẽ đưa 
tới sự giải thoát khỏi ảo giác có một “tự ngã” nào đó. 
Vậy điều đó không thê làm ta nhụt chí. Khi có ý niệm về 
một “tự ngã” nào đó có thể thực hành hay làm cái gì đó, 
khi đó có sự dính mắc với con đường phi đạo. Tôi hoàn 
toàn đồng ý với ông Jonothan rằng, Đức Phật là người 
có khả năng thấy được căn cơ của chúng sinh, cho nên 
Ngài biết người nào cần nghe những gì. Đức Phật đã 
giảng bài pháp tuần tự cho vua hủi Suppabuddha và chỉ 
ra, giới là không đủ, bố thí là không đủ; Ngài cũng nói 
đến những điều diệu kỳ nơi cõi thiên để rồi cho thấy, 
tất cả những phúc lạc đó đều không trường tồn, thường 
hằng và đề đập tan suy nghĩ của vị đó khi cho rằng, phát 
triển jhãna - các tầng thiền là cách đạt tới thoát khô và 
giải thoát. Sau đó, Đức Phật cũng chỉ ra con đường phát 
triển tuệ giác hiểu về các pháp “như nó là”. Bởi vì Ngài 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 73 





biết rằng đến thời điểm đó, vua hủi sẽ có khả năng lĩnh 
hội những điều Ngài đã giảng. 


Dù thế nào đi nữa, chỉ có duy nhất một con đường 
đúng, đó chính là con đường Tứ niệm xứ. Vậy vấn đề 
không phải là làm cái này hay cái kia, thực hành theo 
cách này hay cách kia để trí tuệ sinh khởi. Đó chỉ đơn 
thuần là vai trò của tâm sở trí tuệ sinh khởi do những 
duyên của chúng và được phát triển lớn mạnh cũng 
nhờ những duyên riêng của chúng. Đức Phật tất nhiên 
không chỉ dạy về trí tuệ và chánh kiến, mà còn dạy về 
tất cả các pháp (thực tại) tịnh hảo. Ngài cũng dạy về các 
pháp bắt thiện, các sắc và mọi thứ - những pháp cấu tạo 
nên cái gọi là cuộc sống. Nhưng nếu không có hiểu biết 
đúng hay chánh kiến, sẽ không có pháp nào trong đó 
được nhận biết. Như Achaan đã giải thích hôm trước, 
tất cả các ba la mật như bố thí, trì giới, xuất 1a, trí tuệ, 
tinh tấn, kham nhẫn, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm 
xả sẽ không được coi là ba la mật nếu chúng không đi 


kèm với hiểu biết đúng. 


Một điều nữa, tôi muốn nhận xét về từ “Vi Diệu 
Pháp”. Những gì chúng ta thảo luận trong mấy ngày 
qua như cái thấy, cái nghe, hay suy nghĩ, ... đều là “Vĩ 
Diệu Pháp”, là những gì xuất hiện trong cuộc sống của 


chúng ta. Đây chính là Giáo lý của Đức Phật - một 


74 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Giáo lý rất vi tế. Chúng ta có thê tìm thấy những lời 
dạy này trong tạng Luật, tạng Kinh hay Tạng VI Diệu 
Pháp. Nhưng nếu không có sự suy xét cần thận thì tất cả 
những gì chúng ta gọi là sự thật tục để hay sự thật chế 
định đều sẽ bị hiểu sai. 


Pháp dàm tại Nha Trang, sáng ngày 21/05/2015 


Người hỏi: Cho con hỏi, có hay không có các 
pháp? Nếu có thì có cái gì? Nếu không có thì không có 
cái gì? 


Jonothan: Bạn có cần phải hỏi là hiện giờ có pháp 
hay không? Liệu bạn nghĩ rằng hiện giờ không có gì 


là sao? 


Người hỏi: Con không rõ về cái hiện giờ hay 
tương lai, nhưng con được nghe nhiều về từ “pháp”. 
Từ đầu buổi đến giờ, con nghe rất nhiều điều về pháp. 
Con muốn hỏi, “pháp” thực sự là có hay không có? 
Nếu có thì nó đang có cái gì, nêu không thì nó không 
có cái gì? Theo con thì pháp nó có, nhưng thực tế thì 
nó lại không có. 


Jonofhan: Thật may mắn là Đức Phật đã đề lại 


cho chúng ta lời dạy rõ ràng rằng cái gì là thực và 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 75 





cái gì không phải là thực. Mặc dù chúng ta không thê 
ngay lập tức hiểu trực tiếp những gì Ngài thuyết giảng, 
nhưng chúng ta vẫn có thê tự suy xét, kiểm chứng xem 
liệu những gì đang diễn ra có tương ứng với những gì 
Ngài dạy không. Chắng hạn như: nhãn thức có phải 
là một với nhĩ thức hay không? Hay nhãn thức và đối 
tượng thị giác có phải là một không? Hiện giờ chúng 
có thực hay không? Vì vậy chúng ta cần phải nghe và 
suy xét cân thận chứ không nên vội vã kết luận. Chúng 
ta không chấp nhận với niềm tin mù quáng, và chúng 
ta cũng không phủ nhận chỉ vì chưa thực sự hiểu điều 
Ngài muốn nói. Tuy nhiên, chúng ta có thể ghi nhớ 
những điều đã được nghe, và dần dần có thể sẽ có sự 
khẳng định rằng, những gì Đức Phật dạy là hoàn toàn 
chính xác. 


Điều quan trọng đầu tiên cần biết là ta phải bắt đầu 
từ đâu. Nếu chúng ta muốn bắt đầu bằng việc hiểu về 
sự giác ngộ hay về sự sinh diệt của các pháp hiện giờ 
thì chúng ta đã đặt mục tiêu quá xa. Có rất nhiều pháp 
xuất hiện trong ngày, nhưng một số pháp thì dễ thấy 
hơn những pháp khác. Chính vì vậy khi thuyết Pháp, 
Đức Phật thường bắt đầu giảng về cái thấy và đối tượng 
thị giác, cái nghe và âm thanh, đặc tính cứng được kinh 
nghiệm qua thân thức, các thực tại được kinh nghiệm 
qua các căn khác, và những suy nghĩ tiếp nối những 


76 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





kinh nghiệm qua các căn ấy. Như vậy, chúng ta phải tìm 
hiểu kỹ ngay từ ban đầu để phát triển hiểu biết dần dần, 
từng bước một. 

Sarah: Khi bạn cầm micro để nói thì cái gì được 
kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó? Bây giờ bạn hãy cầm 
micro lên và hãy nói xem, cái gì được kinh nghiệm qua 
thân căn? 

Người hới: Câu hỏi của con là do con đọc và không 
hiểu. Như ông vừa nói, cần phải có thời gian để suy xét 
mọi chuyện chứ không phải là chỉ chấp nhận nó như một 
sự thật. Vì thế đây là câu hỏi tới giờ con không hiểu. 

$arah: Khi bạn cầm micro thì bạn cảm nhận cái 
øì? Bạn kinh nghiệm được gì ở tay? 

Người hỏi: Con cảm nhận micro trong tay cứng, 
lạnh. 

$arah: Ở khoảnh khắc kinh nghiệm đó thì đặc tính 
cứng có thực không? 

Người hỏi: Dạ, có thực. 

Sarah: Cái lạnh ở khoảnh khắc đó có thực không? 

Người hỏi: Dạ, có thực. 

Sarah: Âm thanh có thực ở khoảnh khắc nghe 
không? 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 77 





Người hỏi: Dạ, có thực. 


Sarah: Cái được thấy có thực ở khoảnh khắc của 
cái thấy không? 


Người hỏi: Dạ, có thực. 


Sarah: Đó là pháp. Đó là các pháp! 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 21/05/2015 


Người hỏi: Achaan có phải là học trò của Achaan 
Neab không? 


Achaan Sujin: Đúng rồi. Tuy vậy tôi quy y Tam 
Bảo, nương vào Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. 


Người hỏi: Con rất tri ân sự chỉ dạy của Achaan 
thời gian qua. Chúng con cũng đã rõ hơn răng: sự phát 
triển hiểu biết là một con đường rất dài. Xin Achaan nói 
rõ hơn về tâm và đối tượng của tâm, cụ thể ở đây là cái 


nghe và âm thanh. 


Achaan Sujin: Hiện giờ có âm thanh xuất hiện 
không? Chỉ tại khoảnh khắc của cái nghe thôi, đúng 
không? Mọi người có thê có khái niệm đơn giản rằng 
có cái nghe và âm thanh, nhưng không có cái hiểu về 
các thực tại ấy. Tại khoảnh khắc này, thông thường nếu 


78 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





không được nghe Giáo lý của Đức Phật thì sẽ là vô 
minh về cái nghe hay âm thanh. Nhưng sau khi được 
nghe Giáo lý, sẽ có hiểu biết rằng cả cái nghe và âm 
thanh đều không trường tồn. Vì vậy không phải là “tôi” 
nghe. Đó chỉ là một thực tại do duyên sinh. Nếu không 
có nhĩ căn (là ta1) thì sẽ không có cái nghe sinh khởi. AI 
đó có thê có suy nghĩ “tôi biết rồi, nếu không có tai thì 
không có cái nghe”, nhưng lại không hiểu về /ính chất 
của thực tại là cái nghe đang kinh nghiệm âm thanh cụ 
thể đó. Hiện giờ cái nghe ở đâu, âm thanh ở đâu? Đó 
là những gì tạo nên cuộc sống này, từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác. Nếu không có thực tại kinh 
nghiệm, nhận biết đối tượng, sẽ không thể có khái niệm 
về tôi hay bất cứ con người nào khác. Và ngay lúc này, 
ở khoảnh khắc nghe về Giáo lý, có thê có hiệu biết rằng 
cái đang xuất hiện là một pháp do duyên sinh, sinh vả 
rồi diệt đi. 

Jonothan: Chức năng của nhĩ thức là kinh nghiệm 
âm thanh. Nhĩ thức không có chức năng biết được âm 
thanh đó là tiếng nói của một người hay tiếng xe cộ. Nhĩ 
thức chỉ kinh nghiệm âm thanh mà thôi. Cũng giống 
như nhãn thức chỉ có chức năng kinh nghiệm đối tượng 
thị giác. Nhãn thức không biết được cái nó kinh nghiệm 
là con người hay những hình dạng khác nhau. Chính 
suy nghĩ là cái nhận biết đây là người đang nói; chính 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 79 





suy nghĩ hiểu được ý nghĩa của ngôn từ. Như Achaan đã 
nói, âm thanh chỉ là âm thanh, bản thân âm thanh không 
có nghĩa gì cả, nó chỉ là thực tại được kinh nghiệm bởi 
nhĩ thức mà thôi. Vì vậy khi cái nghe kinh nghiệm âm 
thanh là một khoảnh khắc, còn khi nhận biết nghĩa của 
âm thanh đó lại là khoảnh khắc khác, nhưng tắt cả chỉ là 
giới (dhãtu), là pháp mà thôi. Có những thứ là danh - là 
yếu tố có khả năng nhận biết, có những yếu tổ là sắc - 
tức là pháp không có khả năng nhận biết gì cả. 


Người hỏi: Qua suy nghĩ thì con thấy những điều 
ấy là đúng. Nhưng để kinh nghiệm sâu sắc hơn về 
những lời nói đó, dường như vẫn ít có những khoảnh 
khắc kinh nghiệm sâu hơn về điều đó. 


Jonothan: Tôi hiểu điều bạn muốn nói là: Đề hiểu 
được điều đó thì dễ, nhưng kinh nghiệm trực tiếp điều 
đó rất là khó, có phải vậy không? 


Người hỏi: Đúng vậy. 


Jonothan: Sở dĩ chưa có kinh nghiệm trực tiếp 
vì hiểu biết đúng vẫn chưa được phát triển. Vì thế tất 
cả chúng ta cần có sự lắng nghe liên tục và có sự suy 
xét thường xuyên. Trong một số buổi pháp đàm trước, 
có một tu nữ nói rằng, trước kia, khi nghe rằng “thực 
hành” dễ bị chi phối bởi ý niệm về ngã thì cô chưa đồng 


80 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





ý lắm, nhưng giờ thì cô ấy đã đồng ý. Điều ấy chứng 
tỏ cô ấy đã suy xét điều này qua thời gian vừa rồi. Tôi 
nghĩ rằng sự suy xét ấy không chỉ diễn ra trong một vài 
tuần, mà cần phải qua vài tháng hoặc cả năm trời, vì cô 
ấy đã tham dự pháp đàm từ hồi ở Huế, tức là cách đây 
một năm rồi. Như vậy ta thấy đòi hỏi có sự suy xét lặp 
đi lặp lại. 


Người hỏi: Sadhu! Sadhu! Sadhu. 


Pháp dàm tạt Nha Trang, sáng ngày 03/04/2016 


Achaan Sujin: Cách thức đề hiểu về thực tại là 
nghe và thảo luận về các thực tại, từng thực tại một. 
Mỗi thực tại đều có đặc tính vô ngã. Bây giờ bạn muốn 


tìm hiểu thực tại nào? 
Người hỏi: Xin Bà hãy nói về cái thấy trước. 


Aechaan Sujin: Bạn nghĩ rằng mình có thê mở mắt, 
bây giờ chúng ta đặt câu hỏi cái gì là mắt? Lời dạy của 
Đức Phật rất khác với lời dạy của những vị thầy khác. 
Mọi người sẽ có những lý giải khác nhau về đôi mắt, 
nhưng lời dạy của Đức Phật thì rất khác. Như khi bạn 
nói về mắt thì mắt là mình, nhưng mất thực chất có phải 


là “mình” không, hay mắt chỉ là mắt mà thôi? Nếu mắt 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 81 





là một ai đó, vậy khi không có mắt thì người đó biến 
mắt hay sao? Nếu cái thấy là tôi, vậy khi bị mù, không 
có cái thấy nữa thì cái tôi cũng biến mắt hay sao? Nếu 
cái nghe là tôi, vậy khi không có cái nghe thì không có 
tôi nữa hay sao? Chăng hạn, khi thấy thì có ý niệm là tôi 
thấy, nhưng khi không có cái thấy thì cái tôi đó ở đâu? 
Chúng ta cần tìm hiểu và suy xét Giáo lý của Đức Phật 
một cách kỹ lưỡng, để cho cái hiểu trở thành cái hiểu 
nơi tự thân mình,. Và đó là món quà quí báu nhất mà 
Đức Phật đã ban tặng chúng ta, tức những lời dạy vỀ sự 
thật. Đức Phật đã dạy chỉ tiết từng từ một về từng thực 
tại để làm suy giảm vô minh và ý niệm cho rằng có một 
tự ngã tồn tại. Vậy bạn đang nói về đôi mắt hay nói về 
cái thấy đây? 


Người hồi: Xin Bà hãy nói về cái thấy trước, sau 
đó sẽ nói về đôi mắt. 

Achaan Sujin: Nếu không có mắt thì có cái thấy 
không? Cái thấy thì không phải là mắt, vì tự mình mắt 
không thê thấy, và cái thấy cũng không phải là cái được 
thấy. Cái thấy chỉ là một thực tại do duyên sinh và có 
nhiều duyên khác nhau để cho cái thấy sinh khởi: Nếu 
không có mắt thì cái thấy không thể sinh khởi; nếu 
không có đối tượng thị giác in dấu lên mắt thì cái thấy 
cũng không thê sinh khởi; nếu không có nghiệp làm 


82 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





duyên cho cái thấy sinh khởi thì cái thấy đó không thê 
sinh khởi. Một số chúng sinh thấy và một số chúng sinh 
thì không thấy. Cái thấy là thực tại nhận biết, nó được 
làm duyên để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Ai có 
thể thay đổi đối tượng của cái thấy thành một thứ khác 
không? Nếu đối tượng thị giác không có duyên để sinh 
khởi trước đó, liệu có thể có cái thấy không? Bản thân 
đối tượng thị giác sinh khởi cũng phải nhờ duyên của 
chúng. Bất cứ cái gì sinh khởi hiện giờ đều do những 
duyên khác nhau. Duyên đề cái thấy sinh khởi khác với 
duyên để đối tượng thị giác sinh khởi. Cái thấy là một 
thực tại sinh khởi để thấy cái được thấy, và nó sinh khởi 
nhờ duyên của nó, nếu không đủ duyên thì nó không 
thể có mặt. Mỗi khoảnh khắc là thực chỉ tồn tại trong 
khoảnh khắc ấy, duy nhất một lần trong vòng luân hồi. 
Nếu không có gì sinh khởi thì không có vòng luân hồi 
sinh tử. Bản chất của vòng luân hồi sinh tử là sự tiếp 
nối của những khoảnh khắc sinh và diệt không ngừng. 
Bạn đã rõ về cái thấy chưa hay vẫn còn có câu hỏi về 


cái thấy? 
Người hỏi: Dạ con đã hiểu tồi ạ. 


Jonothan: Cái thấy không là một với suy nghĩ 
về cái được thấy. Như Achaan giải thích, khi Achaan 
nói về khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng là nói về 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 83 





khoảnh khắc của nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị 
giác. Khoảnh khắc đó hiện giờ có xuất hiện với chúng 
ta không, hay chúng ta đang thấy một thế giới mà trong 
đó có con người và cảnh vật? Nhưng đó chỉ là khoảnh 
khắc của suy nghĩ tiếp nối khoảnh khắc của cái thấy 
thật sự. Trước khi nghe Giáo lý của Đức Phật, chúng ta 
cho rằng cái thấy thấy con người và cảnh vật trong căn 
phòng này. Sau khi nghe Giáo lý thì chúng ta biết rằng 
khoảnh khắc thấy con người hay cảnh vật trong một căn 
phòng chỉ là suy nghĩ và nó tiếp nói với cái thấy thật sự. 
Bản thân suy nghĩ cũng là một loại tâm (hay một loại 
thức) khác, nhưng tính chất của tâm này khác với tính 
chất của tâm là cái thấy. Vậy có nhiều thứ để biết và tìm 
hiểu về cái thấy hơn là chúng ta nghĩ. 


Sarah: Bạn nói rằng dường như chúng ta có thê 
kiểm soát cái thấy bằng việc mở mắt ra hay nhắm mắt 
lại, hoặc chúng ta có thê kiểm soát được nhiều hành 
động trong cuộc sống, như chạm vào cái gì, uống cái 


2 


gì, nghe cái gì... Nhưng cái bạn cho là “tôi” có thể mở 
mắt hay kiểm soát được việc mở mắt, nhắm mắt đó là 
gì? Vì chúng ta đã học rằng, cái tạo nên cuộc sống này 
chỉ là những thực tại khác nhau (gồm yếu tô danh là yếu 
tố tỉnh thần và yếu tố sắc là yếu tố vật chất), và đó là 
những gì duy nhất tồn tại, không có một cái ngã hay cái 
“tôi” nào trong đó. Đức Phật dạy rằng, ý niệm về một 


84 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





cái “tôi” có thể mở, nhắm mắt, có thê kiểm soát những 
thứ khác nhau trong cuộc sống chỉ là ảo giác mà thôi. 
Trên thực tế, cái thấy chỉ sinh khởi khi có duyên đầy đủ 
của nó: Nếu không có nghiệp quá khứ làm duyên cho 
cái thấy thì sẽ không có cái thấy, chăng hạn như một số 
người sinh ra đã bị mù rồi; nếu không có đối tượng thị 
giác, không có nhãn căn thì không có cái thấy; cũng có 
các tâm sở khác như tâm sở nhất tâm phải có mặt ở đó 
cùng nhãn thức để trụ trên đối tượng, khiến đối tượng 
thị giác có thê được thấy. Càng nghe về Giáo lý của Đức 
Phật một cách chỉ tiết, chúng ta cảng nhận ra không có 
một con người nào khiến cho mọi thứ sinh khởi, mà 
chỉ có các pháp khác nhau diễn tiến theo những duyên 


riêng của chúng. 


Jonothan: Chúng ta dường như có thê nghĩ rằng 
cái thấy diễn ra một cách liên tục và đồng thời với cái 
nghe chăng hạn. Nhưng từ Giáo lý của Đức Phật, chúng 
ta học thêm một điều nữa là, những cái đó chỉ diễn ra 
trong từng khoảnh khắc một mà thôi, và ở mỗi khoảnh 
khắc chỉ có một tâm sinh khởi. Nếu ai đó cảm thấy 
dường như cái thấy diễn ra một cách liên tục thì điều 
đó có nghĩa rằng còn rất nhiều điều phải học hỏi thêm 
về cái thấy. 


Người hỏi: Khi mở mắt ra thì thấy có buôi pháp 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 85 





đàm này nhưng khi nhăm mắt lại thì chỉ còn cái nghe. 
Vậy đông hành với cái nghe còn có cái gì nữa ạ? 


Sarah: Hiện giờ có sự xúc chạm. Có cảm nhận gì 
qua thân không? Hiện giờ có suy nghĩ không? Như ông 
Jonothan đã nói, bên cạnh khoảnh khắc của cái thấy lại 
xen kẽ khoảnh khắc của cái nghe, của suy nghĩ,... Tất 
cả những cái đó không diễn ra đồng thời, cái này diễn 
ra sau cái khác nhưng chúng tiếp nối nhau rất nhanh. 
Không thê bắt kịp được những khoảnh khắc của thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm tiếp nối một cách nhanh 
chóng như vậy. Vì thế, cho rằng nên có chánh niệm liên 
tục về tất cả những điều ấy là một ý niệm saI lầm. Nếu 
ta nhắm mắt lại và cố tìm xem hiện giờ đang có những 
gì thì thực chất lúc đó đã có ý niệm về ngã cùng tham ái, 
chúng thúc đây việc tìm kiếm các đối tượng để có thê 
hiểu về các đối tượng ấy, và điều này ngược với thực tế 
rằng, chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên, rằng nó 
sinh khởi nhờ có hiểu biết đúng. 


Achaan đã nhắn mạnh rằng Giáo lý của Đức Phật 
vô cùng vi diệu và thâm sâu, vì luôn có cái bẫy của ý 
niệm về ngã chờ sẵn, cố găng nắm bắt cái này hay cái 
kia, và cô làm cho con đường trở nên không tự nhiên. 
Chúng ta biết rằng những lời dạy của Đức Phật thật 


vô cùng quí báu. Ngài đã giảng vê các thực tại, còn 


86 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





chúng ta lại mong đợi kinh nghiệm trực tiếp các thực 
tại ấy, ngay lập tức. Chính sự mong cầu đó làm chúng 
ta có chánh niệm về cái nghe, cái thấy, về các thực tại 
hiện giờ. Nhưng đó không phải là con đường mà Đức 
Phật đã giảng, vì đó chỉ là ý niệm về ngã đang có gắng. 
Nhưng điều ấy cũng không sao, vì thực chất, bản thân 
sự dính mắc, ý niệm về ngã và sự mong cầu cũng là các 
pháp sinh khởi và chúng cũng có thể được nhận biết. 
Như vậy việc tìm hiểu các thực tại không phải là cổ 
chánh niệm hay có hiểu về chúng. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 08/04/2016 


Người hỏi: Thưa Achaan, trưa nay con được dùng 
cơm với Achaan và một bạn đạo. Cô ấy nhắc nhở cho 
con về lời dạy của Bà, rằng hãy học kỹ từng từ một. 
Trước đây con chưa hiểu được điều này, nhưng giờ con 
hiểu rằng hãy học để hiểu về đặc tính của từng pháp 
một. Con rất hoan hỷ. Trước con chỉ học về các tên gọi 
của thực tại chứ không hiểu về đặc tính của chúng. Con 
xin Bà giải thích thêm về đặc tính của các thực tại. 


Achaan Sujin: Đôi khi đặc tính của thực tại vượt 
qua ngôn từ. Như cái thấy hiện giờ chắng hạn. Chúng 
ta cần bao nhiêu ngôn từ để nói về cái thấy? Nhưng cái 


Chương II: Pháp - Pháp chân đế - Vi diệu pháp 87 





thấy hiện giờ đang xuất hiện và nó đang kinh nghiệm 
cái được thấy. Cái thấy không xuất hiện như đối tượng 
thị giác, không màu sắc, hình dạng, nó sinh khởi chỉ để 
thấy đối tượng thị giác, như ngay chính khoảnh khắc 
này. Đừng mong đợi có thê nhanh chóng hiểu được đặc 
tính của các thực tại, vì nó đã bị che lấp bởi vô minh 
cùng tham ái trong vô lượng kiếp rồi. Hãy nghe thêm 
nữa, suy xét thêm nữa để dần hiểu rõ hơn đặc fính của 
pháp - đặc tính vượt qua hẳn ngôn từ, vì khi đặc tính 
xuất hiện thì không có suy nghĩ về đặc tính ấy mà chỉ có 
cái hiểu về nó mà thôi. Chăng hạn, khoảnh khắc của sự 
xúc chạm không phải là một với khoảnh khắc của cái 
thấy, nó chỉ kinh nghiệm cứng, mềm ở khoảnh khắc ây. 
Những tâm khác nhau sẽ kinh nghiệm những đối tượng 
khác nhau qua các căn môn khác nhau. Sự thật ấy chính 
là ở khoảnh khắc này. 


88 


89 


Chương II: 
Pháp chân đế và Pháp chế định 


(Thực tại và khái niệm) 


Pháp đàm tạt Sài Gòn, tháng 9/2013 


Người hồi: Buôi sáng Achaan có hỏi con về hiểu 
đúng. Theo con nghĩ, hiểu đúng có nghĩa là hiểu làm 
sao để không bị mê, không bị sai lầm và phải có cả sự 
tư duy trong đó mới được gọi là hiểu đúng. 

Aechaan Sujin: Khi nói đến hiểu biết đúng, chúng 
ta phải nói rõ hiệu biết ấy hiểu cái gì. Nếu không chỉ là 
chung chung. Chúng ta cần đặt câu hỏi, hiểu biết đúng 
hiểu cái gì? 

Người hỏi: Hiêu đúng là hiểu về đôi tượng. 

Achaan Sujin: Hiện giờ đối tượng là gì? Bạn hãy 
kê từng đối tượng một mà thôi. 

Người hỏi: Đôi tượng mà chúng ta đang nói chuyện 
ở đây là về bài pháp. 


90 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Nếu không có suy nghĩ thì có thê 
có bài pháp không? Sẽ không thể có, đúng không? Cái 
gì làm duyên cho việc nói về pháp? Kế cả từ “pháp” 
cũng là một âm thanh cần có duyên để sinh khởi. Và 
cái gì làm duyên cho sự sinh khởi của từ “pháp”? Nếu 
không có suy nghĩ về pháp thì liệu có thể làm duyên 
cho việc phát ra âm thanh “pháp” không? Như vậy, tâm 
nghĩ đến từ này cùng với tưởng và rồi phát ra từ “pháp”. 
Âm thanh ấy do tâm sinh. Mỗi từ đều được làm duyên 
bởi tâm, từng khoảnh khắc một. Tâm suy nghĩ nhưng 
không phải lúc nào cũng tạo ra âm thanh. Nếu tâm luôn 


tạo ra âm thanh thì thê giới này sẽ vô cùng âm ï. 


Vậy thực tại của cái chúng ta gọi là bài pháp là gì? 
Đề hiểu về thực tại, có thê thấy rằng, nêu không có suy 
nghĩ, không thể có ý niệm về “pháp đàm”. Hiện giờ 
đang có cái thấy, cái nghe và suy nghĩ. Đó là những thực 
tại khác nhau. Từng thực tại đều có thê là đối tượng của 
hiểu biết, riêng biệt từng thực tại một. Nếu không sẽ chỉ 
là sự phỏng đoán chứ không phải là hiểu biết trực tiếp 
về cái xuất hiện như nó là. Có rất nhiều mức độ hiểu 
biết khác nhau. 

Sarah: Achaan muốn giúp bạn hiểu rõ hơn về sự 
khác biệt giữa thực tại và khái niệm. Những thứ như 
hoa, bản hoặc pháp đàm là khái niệm. Nhưng sự phát 


Chương III: Pháp chân đế và Pháp chế định 9] 





triển tuệ giác không phải là phát triển hiểu biết về khái 
niệm mà là về thực tại, và thực tại tạo nên những khái 
niệm đó. Những thực tại tạo nên “pháp đàm” chính là 
âm thanh, đối tượng thị giác, suy nghĩ,.... Sự phát triển 
hiểu biết phải dựa trên những thực tại có thê được kinh 
nghiệm trực tiếp, nếu không sẽ chỉ là suy nghĩ mà thôi. 


Chính vì vậy Đức Phật đã dạy cho chúng ta về hai 
loại thực tại khác nhau. Loại thứ nhất là thực tại chế 
định - là những khái niệm được quy ước, và loại thứ hai 
là những thực tại chân đề. Không cần một Đức Phật ra 
đời đề thuyết giảng về các khái niệm chế định. Ai cũng 
biết đây là bông hoa, đây là pháp đàm... Nhưng phải có 
sự ra đời của một Đức Phật toàn giác thì chúng ta mới 
biết bản chất của những cái đó là gì. Chắng hạn, giờ 
đây, cái được xúc chạm không phải là một bông hoa. 
Về bản chất, cái được xúc chạm là cứng, nóng, lạnh, 
mềm.... Đó là điều mà Đức Phật đã giác ngộ và chỉ dạy 
cho chúng ta. 


Pháp dàm tại Hội Án, sáng ngày 19/05/2014 


$arah: Cuối buôi hôm qua, chúng ta đã bàn đến 
chủ đề sati - chánh niệm. Khi đó, sư đã đặt một câu 


hỏi liệu khái niệm có thê là đôi tượng của chánh niệm 


92 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





không? Và tôi đã trả lời rằng, như chúng ta đã đề cập, 
ở bất kỳ khoảnh khắc nào của thiện pháp - như bồ thí, 
trì giới, khi đó tâm là thiện và cũng có chánh niệm nhớ 
được thiện pháp. Vì chánh niệm sinh khởi với bất cứ 
tâm thiện nào, nhưng ở những khoảnh khắc của bồ thí 
hay tâm từ thì khái niệm mà tâm nghĩ tới là con người. 
Chăng hạn, ở khoảnh khắc của tâm từ, tâm từ hướng tới 
chúng sinh, con người. Nên tôi nghĩ rằng điều mà sư 
muốn đề cập tới là: khi có khái niệm là đối tượng như 
vậy liệu có tà kiến về ngã hay không. Sư có thê đặt câu 
hỏi lại cho rõ hơn? 


Vị sự: Vẫn đề này hôm qua sư có chia sẻ và bây 
giờ sư đặt lại câu hỏi để mọi người được nghe. Trong 
phần sở hữu tịnh hảo, có hai phẩm chất của bi và hỷ 
sinh cùng với chánh niệm để biết về một đề mục chế 
định. Điều sư muốn hỏi là: Các đề mục của samatha 
như quán sự khổ của chúng sinh, quán sự già chết hay 
tùy hỷ với cái được của người khác... cũng đều giúp 
cho thiện tâm sinh khởi. Vậy, trong lúc đó chánh niệm 
biết về những đề mục có ý niệm về con người hay là 
hình khối hay không? Nếu có thì điểm khác nhau giữa 
chánh niệm và tà kiến về con người và hình khối là gì? 
Hai phẩm chất của chánh niệm và tà kiến khác nhau 
như thế nào? 


Chương III: Pháp chân đế và Pháp chế định 93 





Sarah: Khi có hiểu biết sâu sắc về thực tại, cuộc 
sông vẫn tiếp tục như trước. Những người đã giác ngộ, 
như một vị Thánh Dự lưu, vẫn tiếp tục cuộc sống của họ 
như trước đây, vẫn có ý niệm về con người hay cái ly,... 
Có lúc chúng ta nghĩ đến con người hay cảnh vật với sự 
dính mắc thông thường mà chưa hắn đã có tà kiến sinh 
khởi cùng. Dù đã được học về các pháp tối hậu, nhưng 
điều ấy không có nghĩa chúng ta không còn nghĩ đến 
khái niệm nữa. Xen kẽ với những khoảnh khắc của hiểu 
biết vẫn luôn có khoảnh khắc nghĩ về con người, cảnh 
vật, và những khoảnh khắc đó có thê sinh khởi với đính 
mắc. Những khoảnh khắc của bố thí, tâm từ... là những 
khoảnh khắc của tâm thiện. Ở những khoảnh khắc của 
tâm từ và bó thí, đối tượng của tâm phải là khái niệm. 
Chăng hạn, một vật ta muốn cho đi hay một con muỗi 
mà ta có từ tâm không muốn giết,... là những đối tượng 
là khái niệm. Đối với bậc thiện trí, dù có khái niệm ấy, 
họ không hề có tà kiến hay hiểu biết sai lầm cho rằng đó 
thực sự là con người hay cảnh vật. Họ hiểu rằng về mặt 
bản chất, cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác và cái 
được nghe chỉ là âm thanh. Đối với bậc trí thì không có 
sự lẫn lộn. Với Đức Phật, Ngài vẫn luôn biết được Ngài 
nói chuyện với ai, với các vị ty kheo hay người nào cụ 
thể. Như vậy, phát triển trí tuệ không có nghĩa là quên 


mât tên của các cảnh vật hay những người mà ta quen 


94 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





biết. Cũng vậy, ở những khoảnh khắc của bồ thí hay 
tâm từ, như vừa nói tới, đối tượng là khái niệm nhưng 
không có tả kiến cho những khái niệm đó thực sự là 
những øì trường tôn. Tâm sinh và diệt rất nhanh, vì vậy 
có thê ngay sau khoảnh khắc của tâm từ hay bố thí, nghĩ 
đến người khác với lòng từ ái, lại có thê có tà kiến xen 
kẽ cho rằng có người đó thực sự hiện hữu, nhưng đó là 
những khoảnh khắc khác nhau, chúng không sinh khởi 
cùng một lúc. 


Jonothan: Khi nghe Giáo lý của Đức Phật giảng 
về thực tại tối hậu và các khái niệm, chúng ta dễ cho 
rằng khái niệm không quan trọng. Chúng ta học rằng 
không có con người và cảnh vật, và rằng về mặt bản 
chất, chúng chỉ là những thực tại tối hậu. Nhưng điều 
đó không có nghĩa rằng, việc có những khái niệm là sa1, 
là tà kiến. Suy nghĩ về các đối tượng được kinh nghiệm, 
biết được những khái niệm đó là một phần không thể 
tách rời của cuộc sống trong vòng luân hồi này. Ngay cả 
những bậc đã giác ngộ cũng biết về các khái niệm. Như 
vậy, câu hỏi ở đây là: Liệu khi khái niệm là đối tượng 
của tâm thì có là tà kiến không? Những khoảnh khắc 
có khái niệm thông thường trong cuộc sống hàng ngày 
không luôn sinh kèm với tà kiến. Những khoảnh khắc 
như vậy chỉ là những khoảnh khắc thông thường trong 
vòng luân hồi mà thôi. 


Chương III: Pháp chân đế và Pháp chế định 95 





Pháp đàm tạt Sài Gòn, sảng ngày 06/01/2015 


Người hỏi: Bà không đề cập và không quan trọng 
về fứ oai nghỉ đi đứng nằm ngồi. Có phải Bà muốn cho 
mọi người biết, khi thực tại xảy ra thì trong đó không 
có “oaI nghĩ” nào cả, không có ai trong đó cả. Phải vậy 
không ạ? 


Achaan Sujinm: Đúng vậy, chăng hạn ở khoảnh 
khắc này, cái /hấy đang ở oai nghi nào? Nó có đang 
ngồi không? Cái thấy không liên quan gì đến oai nghi. 
Nếu không có tứ đại cùng các thực tại khác, liệu có thê 
có oai nghi không? Vậy tại khoảnh khắc nghĩ hay hay 
biết về oai nghi thì thực tại khi đó là gì? Chăng hạn ở 
khoảnh khắc này, khi ta cho rằng mình đang ngồi, thực 
tại sinh khởi khi đó là gì? 

Người hỏi: Nếu hay biết rằng tôi đang ngồi thì cái 
đó vẫn là cái tôi. 

Achaan Sujin: Tôi đang muốn hỏi về thực tại nhận 
biết oai nghi, nó là thực tại nào? Ở khoảnh khắc của cái 
thấy, có cái gì khác ngoài cái thấy không? 

Người hỏi: Sẽ không có cái gì cả, không có ai trong 
đó cả, không có cái ngồi và cũng không có cái oai nghi. 


96 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Vậy tại khoảnh khắc của cái thấy 
không có ý niệm về ngồi, cũng tương tự như vậy qua 
các căn môn khác. Vậy ý ziềm về “ngồi” thì nằm ở đâu? 
Có thực tại nào ở nơi thân gọi là “ngồi” không? Cái 
thấy là thực, thế còn oai nghi có là thực không? Cái gọi 
là oai nghi thực chất là gì? 

Người hỏi: Là khái niệm. 

Achaan Sujin: Đũng vậy. 

Người hỏi: Tùy theo mức độ tu tập của mỗi người, 
chúng ta có thể lấy tứ oai nghi làm một phương tiện để 
tu tập được không? 


Aechaan Sujin: Khi lẫy oai nghi làm đối tượng, khi 


é 
A 661293 (61L 99 


đó có ý niệm về “tôi”, “tôi” đang ngôi, và không có cái 
hiểu đúng về những gì đang xuất hiện. Vì vậy ý niệm về 
tự ngã sẽ không thể được tận diệt, bởi nó luôn gắn liền 
với ý niệm về oai nghi đó. Do vậy trước tiên cầẦn kiểm 
tra xem, liệu có thực tại nào gọi là “oai nghĩ” không? 
Bản thân oai nghi không phải là thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm và suy nghĩ. Vậy oai nghi là gì? Có thực tại 
nào là “oai nghỉ” không? Trước tiên cần phải hiểu rằng, 
về mặt thực chất thì không hề có oai nghi mà chỉ có 
những pháp chân đề là những thứ có thê suy xét và hiểu. 

Người hỏi: Đức Phật có giảng về tứ oai nghỉ, ta 
phải hiểu như thế nào đây, theo như sự diễn giải của Bà? 


Chương III: Pháp chân đế và Pháp chế định 97 





Aechaan Sujin: Ở những khoảnh khắc có ý niệm về 
đi, đứng, nằm, ngồi thì ở khoảnh khắc ấy có thực tại nào 
không? Có phải là Đức Phật luôn dạy về các pháp, các 
pháp chân đề, dù ở bất kỳ oai nghi nào, đúng không? 


Người dịch: Cô ấy [người hỏi] nói ở khoảnh khắc 
của oai nghỉ thì thực chất cái mà có ý niệm về oai nghỉ 


là một suy nghĩ. 


Achaan Sujin: Nhưng bản thân oal nghi thì không 
phải là một suy nghĩ!. 


Jonothan: Tôi muốn hỏi, Đức Phật đã nói chính 
xác điều gì về tứ oai nghi? Liệu Đức Phật nói “hãy hay 
biết về đi”, hay Đức Phật nói “hãy hay biết rong khi 
đi”? Nếu nhìn nhận dưới góc độ đó thì ở đây có thể 
hiểu rằng, “hãy có chánh niệm cùng tỉnh giác ở bất cứ 


oai nghi nào, dù là đang đi, đứng, nằm hay đang ngồi.” 


$arah: Tôi nghĩ rằng, có người đọc thấy “oai nghỉ 
che lắp khổ” trong kinh điển và họ cố ngồi thật lâu để 
có thể hiểu về khổ. Đây chính là điều chúng tôi trao 
đổi ban nãy - chúng ta nên đọc ít một và hiểu một cách 
đúng đăn, còn hơn là đọc nhiều mà không có cái hiểu 
kỹ lưỡng hay hiểu sai. Chẳng hạn, từ đ„u&&ha theo nghĩa 


1. Oai nghi không có thực mà chỉ là một khái niệm mà suy nghĩ 
nghĩ vê. 


98 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





tối hậu là gì? “Khổ” theo nghĩa Đức Phật đã dạy không 
chỉ là những cảm thọ khổ, ưu phiền hay những kinh 
nghiệm đau trong thân. Những thứ đó thuộc về loại khổ 
đầu tiên - gọi là khổ khổ. Loại khổ này ai cũng có thể 
nhận biết được, bất kế người đó có từng nghe Giáo lý 
về khô (dukkha) hay chưa. Khi Đức Phật nói câu “tất cả 
các Pháp hữu vi đều là khổ” là Ngài đang nói đến bản 
chất khô nội tại trong tất cả các pháp sinh và diệt, vì tất 
cả các pháp hữu vi - hay các pháp do duyên sinh - đều 
sinh và diệt. Vậy chỉ bằng cách hiểu về các thực tại thì 
mới hiểu được cái khô của các pháp hữu vi theo nghĩa 
tối hậu về khô. Ý nghĩa thực sự của “oai nghỉ che lấp 
khổ” là: việc có niệm về một cái thân che lấp sự thực 
rằng, cái gọi là thân thực chất chỉ là các sắc sinh và 
diệt, và các sắc đó là khổ. Chính vì vậy oai nghỉ che lấp 
khổ. Thông thường, khi có ý niệm về một “cái gì đó”, 
hay về “oai nghỉ”, khi đó không có cái hiểu về các thực 
tại. Vì vậy mới dẫn đến cái hiểu sai rằng oai nghi là một 
thứ có thực và cần phải chánh niệm về oai nghi. 


Hôm qua khi nói đến niệm thân, chúng ta biết rằng 
thực chất niệm thân là nói đến các sắc vẫn bị lầm tưởng 
là thân. Tương tự, các sắc khác nhau thường bị lầm 
tưởng với các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng theo 
nghĩa tối hậu, chỉ có các pháp khác nhau sinh và diệt 
chứ không có oal nghi nào cả. 


Chương III: Pháp chân đế và Pháp chế định 99 





Jonothan: Vì vậy khi nghiên cứu các bài kinh, 
chúng ta phải đặt bài kinh đó trong toàn bộ Giáo lý, 
chứ không nên diễn giải nó một cách riêng rẽ. Chẳng 
hạn khi đọc đoạn kinh nói rằng “vị tỳ kheo đi hay biết 
tôi đang đi”, ta phải suy xét ý nghĩa thực sự của câu đó 
là gì, vì ai cũng có thê biết mình đang đi khi đi. Trong 
những đoạn sau - những phần nói về tỉnh giác có nói 
rõ răng, vị tỳ kheo có chánh niệm-tỉnh giác trong mọi 
hoạt động của mình, dù là đi, đứng, nằm, ngồi hay trong 
những hoạt động khác trong cuộc sống của vị ấy. Khi 
nói đến ứinh giác là nói đến hiểu biết hiểu về các pháp 
sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, chứ không phải 
là sự hay biết về một hoạt động cụ thể nào đó, hay là 
một oai nghi nào đó. Và bức thông điệp xuyên suốt của 
Giáo lý phải là một, rằng chánh niệm và hiểu biết đúng 


về các thực tại phải diễn ra bất kế trong hoàn cảnh nảo. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, chiều ngày 12/05/2015 

Người dịch: Sáng nay, khi chúng ta kết thúc pháp 
đàm, Achaan có đặt câu hỏi: Quý vị nghĩ thế nào? Bông 
hoa này có đứng hay không? 

Ai đó nói: Nó không đứng, nó nằm. 

Aechaan Sujin: Thế còn bông hoa này, nó ngồi hay 


nó năm? 


100 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Ai đó nói: Nó cũng nằm. 
Ai khác nói: Tôi nghĩ đó chỉ là những khái niệm 
quy ước. 


Aechaan Sujin: Đúng như vậy. Thế còn tôi hiện giờ 
thì sao? 


Ai đó nói: Bà đang ngồi. 

Aechaan Sujin: Thế cái ghế thì đang ngồi hay đứng? 

Người dịch: Người thì nói nó ngồi, người thì nói 
nó đứng. 

Aechaan Sujin: Nếu nó có hai chân thì sẽ gọi là nó 
đứng? 


Ai đó nói: Cái ghê đang bò, vì nó có bôn chân. 


Người hỏi: Xin Bà giải thích ý nghĩa của “thực 
hành tùy pháp”. Bà có thê cho ví dụ. 


$arah: Như chúng ta đã nói, khi bắt đầu tìm hiểu 
nghĩa của từ “dhamma” là bắt đầu của thực hành tùy 
pháp, đhammanudhamma-patipadãä. Vừa rồi Achaan 
đặt câu hỏi bông hoa đang đứng, ngồi hay nằm, thế còn 
chúng ta thì đang đứng ngồi hay nằm? Câu hỏi được 
đặt ra vì đó là cách suy nghĩ thông thường của chúng 
ta. Chúng ta được học rằng có hai loại sự thật: sự thật 


Chương III: Pháp chân đế và Pháp chế định 101 





chế định (hay sự thật quy ước, tục để) và sự thật tối hậu 
(hay chân đề). Như vậy, về mặt chế định, có con người, 
bông hoa, người đang đứng, đang ngồi hay đang đi.... 
và đó là những cách suy nghĩ rất thông thường có tính 
chất quy ước. Dù chúng ta biết đó không phải là sự 
thật tối hậu nhưng nhận biết ấy vẫn diễn ra, và điều đó 
rất tự nhiên. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy chúng ta về 
thực tại tối hậu - paramattha dhamma (pháp chân để). 
“Paramattha” là tối hậu, hay chân đế, còn “dhamma” là 
pháp. Về chế định, chúng ta có thể nói có Achaan đang 
ngồi trên cái ghế này, nhưng về mặt tối hậu thì không có 
Achaan, không có ghế, không có việc ngồi, mà chỉ có 
các thực tại cứng-mêềm nóng-lạnh, đối tượng thị giác... 
Bước khởi đầu quan trọng là phân biệt giữa hai sự thật 
đó - cái gì là sự thật chế định và cái gì là sự thật tối 
hậu? Khi chúng ta ngủ và có những giấc mơ, những 
hình ảnh trong giấc mơ là sự thật chế định chứ không 
phải là tối hậu. Không chỉ khi ngủ mơ mà trong cuộc 
sống bình thường cũng vậy, khi chúng ta thức dậy, xen 
kẽ khoảnh khắc của thấy đối tượng thị giác, nghe âm 
thanh,... có suy nghĩ về những ý niệm khác nhau, về 
con người, cảnh vật, tiếng nói... suốt cả ngày. Nhưng 
dần dần, chúng ta bắt đầu học về sự khác biệt và phân 
biệt được thế nào là sự thật chế định (pháp tục đế) và 
thế nào là sự thật tối hậu (pháp chân để), chăng hạn 


102 Tuyển tập các pháp đàm... 





như đặc tính cứng-mêềm, nóng-lạnh, hay đối tượng thị 
giác, âm thanh... Học dần về đâu là pháp chân để sẽ cho 
chúng ta tiệm cận gần hơn với bản chất của các pháp. 
Khi kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại xảy ra, khi đó 
chính là patipada, đôi khi nó được dịch là “thực hành”, 
nhưng bản chất của nó là khoảnh khắc kinh nghiệm trực 
tiếp pháp chân đế. 


103 


Chương IV: 
Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 


Pháp đàm tại Huế, sáng ngày 25/05/2014 


Achaan Sujin: Hôm nay tôi muốn giải thích cho 
các bạn về /âm và tâm sở, để các bạn biết rằng bản chất 
của con người gồm những gì. Tôi đã nói về hai loại thực 
tại. Loại thứ nhất là loại thực tại kinh nghiệm một cái 
gì đó khi nó sinh khởi, như cái thấy hiện giờ. Cái thấy 
hiện giờ đang thấy cái được thấy. Yếu tố kinh nghiệm 
một cái gì đó được gọi là danh, bao gồm tâm và tâm sở. 
Bây giờ đang có cái thấy sinh khởi, cái thấy là tâm và 
nó có nhiệm vụ kinh nghiệm cái được thấy, nhưng cái 
là tâm chỉ có nhiệm vụ kinh nghiệm cái được thấy, bản 
thân nó không thể biết đối tượng đó là gì, bản thân nó 
không thể xúc chạm đối tượng đó nên nó cần những yếu 
tố khác hỗ trợ, đó là các tâm sở - cetasika. Tâm và tâm 
sở là hai yếu tô là đanh pháp, chúng sinh khởi với mỗi 
khoảnh khắc, không có tâm nào không sinh khởi cùng 
tâm sở. Cái thấy hiện giờ là tâm và sự cảm nhận về cái 


104 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thấy và đối tượng được thấy là thọ. 7o là một tâm sở, 
tưởng cũng là một tâm sở. Mỗi khoảnh khắc luôn có ít 
nhất bảy tâm sở sinh khởi cùng tâm và kinh nghiệm đối 
tượng với tâm. Bảy tâm sở này gọi là bảy biến hành tâm 
sở. Cái mà ta cho là con người thật ra chỉ là tâm, tâm 
SỞ Và SẮC. 

Sắc nhãn căn sinh khởi và là quả của nghiệp. Sắc 
nhãn căn tiếp xúc đối tượng thị giác và nhờ sự hoạt 
động của các tâm sở cùng với tâm, ở khoảnh khắc đó có 
sự kinh nghiệm cái được thấy. Ở khoảnh khắc đó, chỉ 
duy nhất có ba yếu tô tâm, tâm sở và sắc làm công việc 
của mình và không có ai cả. Đó là cách khiến chúng ta 


hiệu hơn vì sao các thực tại là vô ngã. 


Liệu chúng ta có nên nói về những gì đang xảy 
ra tại khoảnh khắc này không? Bởi vì trước khi được 
nghe Giáo lý của Đức Phật, không có ai có sự suy xét 
về những gì xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta chỉ luôn 
nghĩ về những gì được thấy, được nghe. Tức là ta chỉ 
chú ý đến những gì xuất hiện và là đối tượng của sự 
nhận biết mà thôi. Chúng ta biết về những cái đó như 
là những con người hay những tình huống khác nhau, 
nhưng thực chất cái gì đang xảy ra hiện giờ? Đó là 
sự sinh diệt của tất cả các thực tại, chính nhờ vậy mà 
những đối tượng đó có thê được thấy hay được nghe. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 105 





Nếu không có ngày hôm qua, liệu có thể có ngày hôm 
nay? Nếu không có sự tái sinh, liệu có ai ở đây? Vậy có 
những gì từ khoảnh khắc tái sinh cho đến bây giờ? Có 
các loại thực tại kinh nghiệm một đối tượng, nó kinh 
nghiệm bất cứ đối tượng nào xuất hiện qua mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân. Hiện giờ các bạn đang nghĩ về cái gì? 
Tôi chắc chắn là tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, 
nhưng các bạn nghĩ về cái gì? 


Ai đó trả lời: Con đang nghĩ làm thế nào hiểu được 


lời của Bà nói. 


Achaan Sujin: Bây giờ bạn có nghĩ đến yếu tố 
sinh khởi để suy nghĩ và suy xét về những từ đó không? 
Bạn có thấy cái tính chất đó không? Chỉ có thân thôi 
thì tự nó không thê làm gì cả. Ở mọi khoảnh khắc, mọi 
nơi, chỉ duy nhất yếu tố có tính chất kinh nghiệm cái gì 
đó mới có thể nhận biết, và ở khoảnh khắc của suy nghĩ 
cũng vậy. Nếu không có suy nghĩ, liệu có thể có những 
từ được nói ra không? Khi có suy nghĩ về một số từ 
nào đó, sẽ có duyên để cho những âm thanh tương ứng 
sinh khởi. Yếu tố kinh nghiệm một cái gì đó được gọi là 
tâm, tiếng Päli là citta. Citta là một yếu tổ sinh và diệt từ 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác tiếp nối nhau. 
Hiện giờ có citta (tâm) không? Liệu có khoảnh khắc 
nảo trong cuộc sống mà không có tâm không? Trong 


106 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





lúc tâm đang sinh và diệt trong từng khoảnh khắc thì 
không có ai suy nghĩ về tâm cả. Chính vì vậy cần có sự 
suy xét về bản chất cuộc sống là gì? Nếu không có tâm, 
tâm sở và sắc, liệu có thể có cuộc sống không? Hiện giờ 
các tâm đang sinh và diệt, đúng không? Liệu tâm có thê 
tự sinh khởi mà không có tâm sở hay không? 


Trả lời: Không ạ. 


Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc của cái thấy, cái 
thấy không phải là thân, mà chính là yếu tố tâm và tâm 
sở sinh khởi cùng nhau, làm nhiệm vụ thấy rồi lại diệt 
đi. Bất cứ cái gì sinh khởi hiện giờ đều phải diệt đi, sau 
khi nó kinh nghiệm một đối tượng. Điều này có đúng 
không? Chúng ta có thể đồng ý điều đó về mặt lý thuyết 
nhưng chưa kinh nghiệm trực tiếp được. Vì vậy hiểu 
biết cần phải được phát triển từ mức độ rất sơ khởi, 
để hiểu rằng tâm sinh và diệt và làm duyên cho những 
khoảnh khắc tiếp theo như thế nào. 


Pháp dàm tại Hội Án, sáng ngày 19/05/2014 


Người phiên dịch: Câu hỏi này là của một người 
bạn gửi từ Srilanka. Câu hỏi về ứâm sở # (cetanä) và 
đồng lực (javana), hay còn gọi là tốc hành tâm. Chúng 
ta được biết rằng tư là một trong bảy biến hành tâm sở 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 107 





và nó được coi là nghiệp vì nó đôn đốc các tâm sở khác, 
còn tốc hành tâm, hay đồng lực là các tâm có chức năng 
chạy qua tiến trình của suy nghĩ tạo nghiệp. Vậy Bà 
làm ơn giải thích cụ thể về sự khác biệt giữa hai thứ này 
được không? Làm sao có thể hiểu về chúng một cách 


1õ ràng? 


Sarah: Tôi sẽ trả lời từng phần một. Về câu hỏi thứ 
nhất, tư là một trong bảy biến hành tâm sở. Tôi muốn 
giải thích một cách kỹ lưỡng để những người mới làm 
quen với Vi Diệu Pháp ở đây vẫn có thể hiểu được. 
Ở mỗi khoảnh khắc, mỗi tâm sinh khởi luôn đi kèm 
với bảy biến hành tâm sở. Như cái thấy hiện giờ, nó 
sinh khởi cùng với bảy biến hành tâm sở. Tư tâm sở có 
chức năng đôn đốc các tâm sở đồng sinh, và như vậy, 
ở khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi, tư tâm sở làm 
công việc đôn đốc các tâm sở khác trong việc cùng kinh 


nghiệm đối tượng thị giác. 


Về phần tiếp theo của câu hỏi này: Tâm sở tư được 
coi là nghiệp bởi nó đôn đốc các tâm sở khác. Ở khoảnh 
khắc của cái thấy - một trong ngũ song thức, chức năng 
của tâm sở tư chỉ là đôn đốc các tâm sở khác và khi đó, 
nó không có chức năng tích lũy thêm bắt cứ gì khác, nó 
không tạo nghiệp ở khoảnh khắc đó. Nhưng ở khoảnh 
khắc tư tâm sở sinh khởi cùng với các tâm có tính chất 


108 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thiện hoặc bắt thiện, nó có chức năng nữa là chức năng 
tạo nghiệp. Nó vẫn đảm nhận chức năng phối hợp, đôn 
đốc các tâm sở đồng sinh nhưng khi chúng trở nên mạnh 
mẽ, nó có thê làm duyên cho các hành vi qua thân và 
khẩu đề tạo nghiệp, chăng hạn như sát sinh hay trộm 
cắp. Và như vậy, tư tâm sở là một trong bảy biến hành 
tâm sở sinh khởi trong mỗi khoảnh khắc của tâm nhưng 
chỉ ở những khoảnh khắc của thiện hoặc bất thiện, nó 
mới có chức năng tích lũy thiện hoặc bất thiện pháp, 


hoặc tạo ra nghiệp qua thân vả khẩu. 


Phần tiếp của câu hỏi nói về đồng lực tâm, hay tốc 
hành tâm. Tốc hành tâm có chức năng chạy qua một 
đối tượng trong tiến trình tâm và tạo nghiệp. Achaan 
Sujin chắc chắn sẽ nói rằng chúng ta cần phải hiểu mỗi 
từ một cách rất chi tiết và cần thận. Chăng hạn, về từ 
javana - đồng lực hay tốc hành. Ở mỗi một khoảnh khắc 
của thiện hoặc bắt thiện thì tâm có chức năng là đồng 
lực, Javana. Khi tâm thiện và bất thiện sinh khởi, nó 
chạy qua đối tượng một cách nhanh chóng rồi diệt đi để 
được tiếp nối bởi những tâm khác. Chúng ta không thể 
nói là đồng lực tạo nghiệp, chúng ta chỉ có thể nói tư là 
nghiệp, cetanã là nghiệp. Khi cetana đủ mạnh, nó sẽ tạo 
nên nghiệp đạo hoàn chỉnh (kamma-patha) và khi đó, 
nó sẽ có năng lực tạo quả trong tương lai. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 109 





Câu hỏi của bạn ấy là đề nghị giải thích rõ về hai 
thứ này và mối liên hệ giữa hai yếu tố đó. Tóm tắt lại, 
tôi muốn nói rằng, tư tâm sở sinh khởi với mỗi tâm. Ở 
mỗi một khoảnh khắc của quả, tư tâm sở chưa phải là 
nghiệp, nhưng ở khoảnh khắc của thiện hay bắt thiện, 
nó có chức năng tạo nghiệp, nếu đủ mạnh nó sẽ có thê 
tạo nghiệp qua thân và khẩu, và khi đó nó sẽ tạo quả 
trong tương lai. Javana là từ để chỉ chức năng của tâm 
thiện hoặc bắt thiện sinh khởi kinh nghiệm đối tượng đó 


bảy lần liên tiếp và sinh diệt nói tiếp nhau. 


Jonothan: Tôi muốn nói thêm về phần câu hỏi của 
bạn ấy về việc làm thế nào đề hiểu hai yếu tổ này một 
cách rõ ràng. Cetanä, hay vẫn được dịch là “tư”, là một 
tâm sở, còn Javana được mô tả là chức năng của tâm 


thiện hoặc bắt thiện sinh khởi trong một tiến trình. 


Achaan Sujin: Tôi muốn nói thêm một chút, bởi 
chúng ta cần phải thực sự hiểu về những gì mình nói, 
nếu không chúng ta sẽ nói mãi về những cái mà mình 
không thực sự hiểu. Chăng hạn, chúng ta muốn nói 
về tư tâm sở. Tôi muốn hỏi một câu: hiện Ø1Ờ có tâm 
không? Câu trả lời có vẻ rất dễ, là “có”, đúng không? 
Tâm ở đâu và nó là gì? Bất cứ khi nào có cái gì đó 
xuất hiện, ta có thê nói rằng phải có yếu tố nào đó sinh 


khởi và kinh nghiệm một cái gì đó, khi đó mới có sự 


110 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





xuất hiện của những gì chúng ta gọi là cái được kinh 
nghiệm. Và cái khoảnh khắc đó chính là tâm - yếu tố có 
tính chất kinh nghiệm đối tượng. Khi nó sinh khởi do 
những duyên riêng, nó sẽ kinh nghiệm đối tượng tương 
ứng của nó. Nếu bây giờ ai đó chết thì sao? Vì sao ta lại 
gọi là người đó chết? 


Hội chúng: Là vì không có tâm nữa. 


Achaan Sujin: Đúng vậy, đó là lý do có sự khác 
biệt giữa yếu tố kinh nghiệm một cái gì đó và yếu tô 
không kinh nghiệm gì cả mà chúng ta vẫn gọi là thân. 
Có hai loại thực tại: (I) Loại thực tại thứ nhất là thực 
tại mà bất cứ khi nào sinh khởi, nó kinh nghiệm một cái 
gì đó. Chúng ta gọi đó là danh, là thực tại kinh nghiệm 
một cái gì đó. (2) Loại thực tại thứ hai là loại thực tại 
không kinh nghiệm gì cả và có thê được kinh nghiệm. 
Hai thực tại đó là danh và sắc, là hai yếu tố mà chúng ta 
cần phân biệt sự khác nhau, chúng không có cùng một 
đặc tính và chức năng. Có cái gì có thê tự sinh khởi một 
mình không, dù là thực tại kinh nghiệm cái gì đó hay 
thực tại không kinh nghiệm gì cả? Ai biết được điều 
đó? Câu trả lời là Đức Phật - bậc Giác ngộ, vì nếu Ngài 
không chỉ ra, làm sao ta có thê biết về hai loại thực tại 
đó một cách chỉ tiết như vậy? Ở khoảnh khắc thực tại 
kinh nghiệm cái gì đó sinh khởi thì có gì ở đó? Khi 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 111 





thực tại kinh nghiệm sinh khởi thì đã phải có sự sinh 
khởi của đối tượng mà nó kinh nghiệm. Vậy suốt cả 
ngày, tâm kinh nghiệm đối tượng mà nó kinh nghiệm, 
từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Bây giờ 
chúng ta còn thắc mắc gì về tâm - yếu tố dẫn đầu trong 
việc kinh nghiệm một cái gì đó không? 

Mỗi khi tâm sinh khởi không thê sinh khởi một 
mình, nó cần sinh khởi với những yếu tô khác, yếu tố đó 
cũng có năng lực kinh nghiệm đối tượng nhưng nó khác 
với tâm. Tâm là yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm 
đối tượng, còn những yếu tô này không có tính chất dẫn 
đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng, nhưng chúng 
cũng kinh nghiệm đối tượng. Chẳng hạn như thọ, hiện 
giờ có thọ không? Tất cả chúng ta đều thống nhất là 
có thọ, đúng không? Có những loại thọ nào? Chúng ta 
phải đi vào chỉ tiết. Có những loại thọ nào? Mỗi khoảnh 
khắc chỉ có một loại thọ mà thôi. Thọ có phải là tôi, là 
ai đó không? Hay chỉ là một tính chất cảm nhận cái 
đang được kinh nghiệm mà thôi? Đó chỉ là một thực 
tại. Ở mỗi một khoảnh khắc khi tâm kinh nghiệm một 
đối tượng, nó sẽ sinh khởi cùng với một loại tâm sở có 
khả năng cảm nhận đối tượng đó. Nó có thể cảm nhận 
với trạng thái vui (thọ hỷ), buồn (thọ ưu) hoặc không 
vui không buôn (thọ trung tính), nhưng cái làm công 
việc cảm nhận đó không phải là tâm, tâm chỉ làm việc 


112 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





kinh nghiệm đối tượng mà thôi. Liệu tâm có thể sinh 
khởi mà không có thọ không? Liệu tâm sở thọ có thể 
sinh khởi mà không có tâm không? Thọ có phải là tâm 
không? Tâm có phải là thọ không? Tâm luôn là tâm, 
và thọ luôn là thọ. Như vậy, tóm tắt lại, ở mỗi khoảnh 
khắc tâm sinh khởi kinh nghiệm một đối tượng, tâm có 
vai trò lãnh đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng đó 
nhưng nó không thê sinh khởi một mình, nó phải sinh 
khởi với các yếu tố khác được gọi là tâm sở. Tâm sở 
được làm duyên bởi tâm để sinh khởi cùng với nó và 
cùng kinh nghiệm đối tượng đó. 


Ở khoảnh khắc của sự tái sinh, cái gì được sinh 
ra? Ở khoảnh khắc mà ta gọi là sự tái sinh thì cái thực 
sự sinh khởi là tâm và tâm sở. Nếu không có sự sinh 
khởi của tâm và tâm sở, liệu chúng ta có thể nói rằng 
một chúng sinh đã ra đời không? Khoảnh khắc bạn 
được sinh ra, bạn có phải là người Thái hay người Việt 
không? Chỉ sau đó một thời gian, người ta mới bắt đầu 
gọi bạn là người Thái hay người Việt, nhưng thực tại 
thì đã có ở đó rồi, không phải chỉ ở kiếp này mà ở bao 
nhiêu a tăng kỳ kiếp, vô vàn kiếp vẫn là như vậy. Các 
thực tại vẫn sinh khởi, có tính chất riêng của chúng. 
Vậy về mặt bản chất, bạn là “anh Thái” hay chỉ là tâm 
và tâm sở mà thôi? Bạn Thái có thê đổi sang một cái tên 
khác, nhưng tâm và tâm sở thì không thê đổi vì tâm và 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 113 





tâm sở là những thực tại tối hậu. Chúng có những đặc 
tính riêng của chúng và là những gì luôn có tính chất tối 
hậu, không bao giờ thay đồi. 


Bây giờ, các bạn còn thắc mắc hay hoài nghi gì về 
tâm, tâm sở nữa không? Dù ở đây hay ở kia, ngày hôm 
nay hay ngày mai, bạn đã biết được tâm là gì và tâm 
sở là gì. Tâm (tâm vương) là thực tại sinh khởi kinh 
nghiệm một cái gì đó, nó là yếu tố dẫn đầu, sinh khởi 
để kinh nghiệm đối tượng. Tâm sở là yếu tố sinh khởi 
với tâm, chúng cũng không thê sinh khởi một mình. 
Tâm không thê sinh khởi thiếu tâm sở và tâm sở không 
thể sinh khởi mà không có tâm. Các tâm khác biệt do sự 
khác biệt của các tâm sở đồng sinh với các tâm ấy. Đôi 
lúc, các phẩm chất thiện cùng sinh khởi với tâm và đôi 
lúc là các phẩm chất bắt thiện sinh khởi với tâm. Chẳng 
hạn hôm nay có người khen bạn là người tốt, nhưng 
thực chất, cái gì tốt? Chỉ có các tâm hoặc các tâm sở 
sinh khởi mới là thiện hay tốt mà thôi. Nếu không có 
sự sinh khởi của tâm và các tâm sở, sẽ không thê có 
bạn. Như vậy, tâm lệ thuộc vảo các tâm sở đồng sinh để 
trở thành tâm này hay tâm kia. Tổng cộng có tất cả 52 
loại tâm sở, những tâm sở này có tính chất khác nhau, 
chúng không có đặc tính giống nhau. Như thọ, nó là 
thực, nó có thể được thấy không? Bạn có thê chạm vảo 
thọ không? 


114 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Hội chúng: Không ạ. 


Aechaan Sujin: Tất cả các loại danh pháp, các loại 
tâm sở đều không thể được xúc chạm, không thể được 
thấy. Nó có thê là mùi không? Mùi không phải là danh 
pháp vì mùi là loại thực tại không có khả năng kinh 
nghiệm gì cả. Những loại thực tại không kinh nghiệm 
gì cả được xếp trong nhóm gọi là sắc. Liệu sắc có thê 
giận, có thể sân không? Ở khoảnh khắc sắc xuất hiện, 
nó có thể kinh nghiệm cái gì không? Giờ đây các bạn đã 
hiểu rõ hơn về tâm, tâm sở và sắc chưa? Các bạn đã làm 
quen với các loại tâm sở sinh khởi trong ngày rất nhiều. 
Một loại tâm sở sinh khởi rất thường xuyên trong ngày 
và bạn rất quen thuộc với nó, tất cả chúng ta đều biết. 
Nó là gì? Nó là thọ. Thọ sinh khởi với mỗi khoảnh khắc 


của tâm, bât kê là tâm gì. 


Người hỏi: Trong cuộc sống, con thích màu xanh 
và không thích màu đỏ, nhưng con không giải thích 
được tại sao lại thích màu xanh mà không thích màu đỏ. 
Chăng hạn, khi bước vào một cửa hàng chọn đồ, con 
chọn chiếc áo màu xanh mà không chọn chiếc áo màu 
đỏ. Vậy khi con quyết định chọn chiếc áo màu xanh thì 


đó là do tâm hay tâm sở? 


Achaan Sujin: Thích là gì? 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 115 





Người hỏi: Con không biết ạ. 


Aechaan Sujin: Vậy chúng ta sẽ nói đề bạn có thê 
biết cái mà bạn gọi là “thích” là một loại tâm sở mà 
mỗi khi sinh khởi cùng một đối tượng, nó có tính chất 
ưa thích hay dính mắc với đối tượng đó. Tôi muốn giải 
thích một cách hệ thống về các loại tâm và tâm sở, và 
đầu tiên phải nói tâm là gì và tâm sở là gì, sau đó mới 
đi đến sự miêu tả từng tâm sở một. Nếu không nói 
như vậy, các bạn sẽ không hiểu được rõ ràng. Thích 
có thực không? Chắng hạn, khi bạn nói rằng “tôi thích 
một cái gì đó”, cái “/hích ” đó có thực không, nó có 
hiện hữu không? 

Người hỏi: Nó không hiện hữu nhưng nó làm cho 
mình đi tới hành động, chọn một màu mình thích. 


Người phiên dịch: Nhưng nó có thực không? Ở 
thời điểm mà mình nói là mình thích, cái thích ấy có 
thực không? 

Người hỏi: Có ạ. 


Achaan Sujin: Cái thích đó có thê là tâm hay là 


tâm sở? 
Người hỏi: Con không biết ạ. 


Người phiên dịch: Bạn thử nghĩ xem, như vừa rồi 
Achaan SuJn đã giải thích đó. 


116 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Con nghĩ là tâm sở. 


Aechaan Sujin: Bạn không cần phải nghĩ, vì nó đúng 
là tâm sở. Dù bạn có biết được điều ấy hay không thì 
tính chất của nó cũng không thê là tâm. Nó kinh nghiệm 
cùng đối tượng với tâm vì nó sinh khởi cùng tâm. Bắt cứ 
khi nào tâm sinh khởi kinh nghiệm một đối tượng mà có 
thích sinh khởi, khi ấy, nó cũng kinh nghiệm cùng đối 
tượng với tâm đó, nhưng nó không có chức năng dẫn 
đầu trong việc kinh nghiệm. Bạn nói rằng bạn thích màu 


xanh, vậy bạn có thích màu trắng không? 


Người hỏi: Không thích mà cũng không không 
thích ạ. 


Achaan Sujin: Chúng ta có thê nói như vậy về 
mặt chế định, nhưng nếu nói về từng khoảnh khắc thì 
ở khoảnh khắc của thích sẽ không có khoảnh khắc của 
không thích, và ngược lại, khoảnh khắc của không thích 
sẽ không có thích. Hai thực tại ấy không thể sinh khởi 
cùng nhau. Vậy cái thấy có thích cái gì không? 


Người hỏi: Không ạ. 
Achaan Sujin: Tại sao? 


Người hỏi: Vì lúc đó chỉ là thấy, chưa có sự suy 
nghĩ phát sinh. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 117 





Achaan SHJIH: Rất tốt. Vậy là bạn đã hiểu rằng, 
khoảnh khắc của “thích” thì có nhiều tâm sở đồng sinh 
với nó hơn là ở khoảnh khắc của cái thấy. Chính vì vậy, 
chúng ta cần phải nghiên cứu về tâm một cách rất chi 
tiết, có rất nhiều thứ chúng ta cần phải biết. Bây giờ tôi 
muốn hỏi các bạn, có bao nhiêu tâm sở sinh khởi với 
nhãn thức? Có bảy, liệu có thê là sáu không? Có thể 
nhiều hơn bảy không? Ai biết được điều đó? 


Người phiên dịch: Đúc Phật ạ. 


Aechaan Sujin: Rõ ràng là trí tuệ của Đức Phật biết 
điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta học về những gì 
Ngài dạy để có thể hiểu biết rõ hơn và chân thực hơn. 
Nếu không nghiên cứu Giáo lý của Đức Phật, làm sao 
chúng ta có thê hiểu được Ngài? Càng hiểu hơn về Giáo 
lý, bạn càng biết Đức Phật rõ ràng hơn. Bây giờ bạn biết 
rằng ngoài Đức Phật, không ai có khả năng biết được có 
bao nhiêu tâm sở sinh khởi cùng với nhãn thức. Mức độ 
trí tuệ biết được mỗi một khoảnh khắc có bao nhiêu tâm 
sở sinh khởi cùng là một mức độ trí tuệ vĩ đại. Đức Phật 
biết được có bao nhiêu tâm sở và là những tâm sở nào 
sinh khởi với nhãn thức. Sự hiểu biết của Ngài là hiểu 
biết trực tiếp về những thực tại đó khi chúng sinh khởi. 
Nếu Ngài không giác ngộ sự thực ấy, làm sao Ngài có 
thể dạy rằng không có chúng sinh hay con người nào 


118 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





mà chỉ có các thực tại tối hậu? Luôn có bảy biến hành 
tâm sở sinh khởi cùng các loại tâm chứ không chỉ riêng 
ngũ song thức. Còn trường hợp của ngũ song thức thì 
chỉ có bảy tâm sở sinh khởi với chúng, không nhiều 
hơn, không ít hơn. 


Bây giờ chúng ta sẽ nói vê cetanä (tư tâm sở), vì 
có một câu hỏi đặt ra vê tư tâm sở. Tại sao bạn lại quan 
tâm đến tư tâm sở? 


Người hỏi 3: Con nghĩ vì cetanäa có chức năng tạo 
nghiệp nên mọi người đêu muôn biệt về nó. 


Aechaan Sujin: Đó chỉ là suy nghĩ [về tư tâm sở]. 
Cetanä sinh khởi trong mỗi khoảnh khắc tâm, bất cứ khi 
nào có tâm sinh khởi thì cũng phải có tư tâm sở cùng 
sinh khởi. Tại sao chúng ta lại quan tâm đến tư tâm sở? 
Cho dù chúng ta có gọi tên nó là tư tâm sở hay không 
thì đặc tính của nó vẫn ở đó. Vì đã được nghe tư tâm sở 
là nghiệp mà chúng ta thấy quan tâm đến nó, nhưng còn 
hôm nay thì sao? Trước khi tới, bạn có ý định tới đây 
không? Bạn có phải nói là có tư tâm sở khiến tôi muốn 
đến đây không? Bạn có phải nói rằng đó là tư tâm sở, 
không phải là tôi không? Bạn thấy không, chúng ta có 
cơ hội được nghe Giáo lý của Đức Phật để có thể Suy 
xét kế cả về những ý định như vậy. Bắt cứ cái gì sinh 
khởi trong cuộc sống hàng ngày đều không phải là ta, 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 119 





không phải là ai cả, và trong một ngày có rất nhiều loại 
tư tâm sở, ý định khác nhau. Khi chúng ta ngủ say có tư 
tâm sở không? 


Hội chúng: Có ạ. 
Achaan Sujïm: Tư tâm sở ở đó là gì? 


Người hỏi 3: Chức năng của nó là đôn đốc, hay 
phối hợp các tâm sở đồng sinh. 


Achaan Sujin: Vậy bạn có thê biết về tư tâm sở 
khi bạn nghe thông tin ấy không? Không, chúng ta chỉ 
có thê biết tư tâm sở ở khoảnh khắc mà nó xuất hiện. 
Khi có ý định nào đó thì có thê biết được đặc tính của tư 
tâm sở ở ngay thời điểm đó. Giờ đây, bạn biết được rằng 
tư tâm sở sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm, kể 
cả khi ta ngủ say thì tư tâm sở cũng có ở đó. Ở khoảnh 
khắc đầu tiên của một kiếp sống thì có tư tâm sở không? 
Tại sao? 

Người hỏi 3: Có, bởi vì nó sinh khởi với mỗi tâm. 

Achaan Sujin: Hôm nay chúng ta có ý định tới đây 
đề nghe pháp. Bây giờ, ở khoảnh khắc của sự lắng nghe 
có tư tâm sở không? Tư tâm sở sinh khởi ở khoảnh khắc 


nghe có giống tư tâm sở ở khoảnh khắc muốn nghe 
Pháp không? 


120 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Hội chúng: Tại sao vậy ạ? 


Achaan Sujin: Đó là tính chất của thực tại, nó chỉ 
là bản chất của thực tại là vô ngã và không ai có thê 
thay đổi những tính chất ấy. Tại sao lửa lại nóng? Vì 
tính chất của yếu tố đó là như vậy, và chúng ta không 
thể thay đổi tính chất của yếu tố đó. Bây giờ có câu hỏi 
gì về tính chất của tư tâm sở không? 


Vị sư: Khi nói về tâm và tâm sở, sư muốn hỏi về 
khoảnh khắc của cái thấy. Nhãn thức sinh khởi cùng 
bảy sở hữu, trong đó có sở hữu tưởng, nhưng tại sao 
trong khoảnh khắc của cái thấy chỉ có tính chất nổi trội 
của nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác là bản 
chất thật mà không phải là tưởng được phát huy để bắt 
cái chế định trong khi nó cùng có mặt trong khoảnh 
khắc của cái thấy? 


Achaan Sujin: Tâm là yêu tô có chức năng kinh 
nghiệm đối tượng. Khi nó sinh khởi, nó kinh nghiệm 
đối tượng và nhận biết đối tượng ấy một cách rõ ràng. 
Vì vậy, nó cũng có một cái tên nữa là pandara, nghĩa là 
trong sáng, bởi khi nó sinh khởi, nó chỉ kinh nghiệm đối 
tượng mà thôi, nó không làm bất cứ một việc gì khác, nó 
không thích, nó cũng không ghi nhớ hay là đánh dấu đối 
tượng đó, mà chỉ đơn thuần là kinh nghiệm đối tượng 
đó một cách trong sáng. Để có thể có được có những 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 121 





khoảnh khắc mà chúng ta gọi là cảm thọ, hay thích, 
hay không thích, luôn phải có yếu tố kinh nghiệm một 
cái gì đó. Chẳng hạn, như bây giờ đang kinh nghiệm. 
Cái thấy thì được thấy bởi tâm và bảy biến hành tâm 
sở sinh khởi với tâm. Khoảnh khắc của cái thấy cũng 
phải có thọ sinh khởi cùng với nó, ai biết được thọ đó 
nào? Ở khoảnh khắc của nhãn thức, cái xuất hiện là đối 
tượng thị giác. Nhờ có tâm sinh khởi và kinh nghiệm 
đối tượng thị giác thì đối tượng đó mới được nhận biết, 
nếu chỉ có các tâm sở thôi thì không thể. Nếu không 
có tâm để kinh nghiệm, để thấy thì thọ không thê cảm 
nhận, tưởng sẽ không thể sinh khởi để ghi nhớ và đánh 
dấu nếu không có tâm sinh khởi để kinh nghiệm đối 
tượng thị giác. Vậy tâm chính là yếu tố dẫn đầu việc 
kinh nghiệm các đối tượng vì chức năng của nó là kinh 
nghiệm đối tượng và nhờ có sự kinh nghiệm đó mà các 
tâm sở đồng sinh cũng kinh nghiệm đối tượng đó. 
Tính chất của nhãn thức nỗi trội khi đó, vì nó chính 
là chức năng của tâm, chức năng kinh nghiệm đối 
tượng, chỉ có tâm mới làm công việc thấy mà thôi. Nếu 
không có tâm, các tâm sở không thể sinh khởi cùng và 
đảm nhận những chức năng khác nhau. Chúng ta có biết 
chức năng của các tâm sở đồng sinh khác không? Ngay 
cả thọ tâm sở cũng không được nhận biết một cách rõ 
ràng, liệu các tâm sở khác có được nhận biết không? 


122 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Achaan SujJin vừa nói tâm và tâm sở 
giống như đồng hành vậy, nhưng trong cuộc sống có 
những lúc ta hành động mà không có tâm, như vậy có 


phải lúc đó có mỗi tâm sở làm việc đúng không ạ? 
Achaan Sujïn: Có thật lúc đó không có tâm không? 


Người hỏi: Ví dụ khi mình lái xe nhưng hoàn toàn 
không ý thức là mình đang lái xe, không biết là mình 
đang làm việc đó hoặc là khi mình đi lẫy một cái gì đó 
nhưng đầu mình lại đang nghĩ việc khác, cái đầu mình 
không đề ý đến việc đó. 


Aechaan Sujin: Liệu có thê lái xe mà không có tâm 
không? Nếu không có tâm thì bạn không thê đến được 
đây rồi. Nếu không có tâm sẽ chỉ là một cái thân chết. 
Khi tâm không còn sinh khởi ở cõi này nữa, khi đó ta 
gọi là cái chết. Khi tâm đó diệt đi trong khoảnh khắc 
cuối cùng của một kiếp sống, nó sẽ làm duyên cho tâm 
tiếp theo, nhưng ở một cõi khác hay là dưới một hình 
thức khác. Đó là một kiếp sống khác. Về nguyên lý, bất 
cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống cũng phải có tâm, 


không khoảnh khắc nào không có tâm. 


Sarah: Có thê ý bạn nói đến có tâm là khi mình 
chú ý đến điều gì đó mình đang làm đúng không? Về 
mặt thực chất, nghĩa của tâm - citta là khoảnh khắc kinh 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 123 





nghiệm một cái gì đó. Ở mỗi một khoảnh khắc của cuộc 
sống, bất kế là đang lái xe hay không để ý đến việc 
lái xe, hay nghĩ đến cái này hoặc cái kia, tất cả những 
khoảnh khắc thấy, nghe,..., đều là khoảnh khắc phải có 
tâm để kinh nghiệm một đối tượng nào đó. Kê cả ở 
những khoảnh khắc của vô minh, không biết về những 
gì đang xuất hiện một cách đúng đắn, vẫn có tâm kinh 
nghiệm một cái gì đó. Chừng nào còn sự sống chừng đó 
vẫn có tâm kinh nghiệm một cái gì đó. 


Người hỏi: Con muốn hỏi thêm để hiểu hơn. Một 
người sống cuộc sống thực vật thì có tâm không ạ? 
Người ta không hề có suy nghĩ nhưng người ta vẫn có 
thể há miệng, nhai và nuốt thức ăn. 


$arah: Chừng nào còn sự sống thì vẫn còn tâm 
sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng nào đó, có thể ta 
biết hoặc không biết về nó. Chăng hạn, trong giấc ngủ 
say vẫn có tâm kinh nghiệm cái gì đó cho dù chúng 
ta không biết nó kinh nghiệm cái gì. Kế cả ở những 
khoảnh khắc hoàn toàn vô minh, không biết đang thấy, 
không biết đang nghe, không biết cái gì đang xuất hiện 
một cách rõ ràng, vẫn có tâm kinh nghiệm. Và việc biết 


cái gì một cách rõ ràng là chức năng của các tâm sở. 


Người hỏi 4: Lúc nãy Achaan SuJin nói ngũ song 
thức luôn sinh khởi cùng với bảy biến hành tâm sở, đối 


124 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





với trường hợp của người hấp hối hoặc khi tử thức sinh 
khởi cũng như vậy ạ? 


Achaan Sujin: Khi bạn có nói về người hấp hối, 
bạn có đang nói đến khoảnh khắc của cái thấy hay là 
khoảnh khắc khác với cái thấy? 

Người hồi 4: Có thê là với cái thấy ạ. 

Achaan Sujin: Cái thấy bất kê ở đâu, khi nào thì 
cũng luôn chỉ có bảy biến hành tâm sở sinh khởi cùng 
VỚI nÓ. 

Người hỏi 4: Vậy có lúc nào có tâm sinh khởi mà 
không đi kèm với bảy biến hành tâm sở không? 

Achaan Sujin: Không bao giờ. 


$arah: Tôi đoán là bạn bị nhằm lẫn một chút. Ở 
khoảnh khắc trước khi chết, thông thường có bảy chặp 
javana, hay tốc hành tâm, nhưng trước khi chết thì chỉ 
có năm thôi. Đấy là nói đến số tâm trong tốc hành tâm 


cuôi cùng trước khi chêt, không phải nói đên sô tâm sở. 


Achaan Sujm: Trong Tam Tạng, các ngũ song 
thức được gọi là upatI, còn các tâm khác ngoài ngũ 
song thức là nipati. Các ngũ song thức rất khác so với 
các tâm còn lại. Ở khoảnh khắc đó, nó chỉ như một tia 
chớp kinh nghiệm đối tượng được thấy rồi diệt đi hoàn 
toàn. Sau khi nhãn thức diệt đi, cái còn lại là tướng của 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 125 





thực tại đã diệt và sau đó các tâm sinh khởi kinh nghiệm 
cái vừa diệt đi có nhiều hơn bảy tâm sở sinh khởi cùng 
nó. Không có tâm nào giống mười thức này. Nó chính 
là khoảnh khắc của cái thấy, và khoảnh khắc của cái 
thấy đó chỉ xảy ra trong một sát na mà thôi. Tâm sinh 
khởi trước khoảnh khắc của nhãn thức và sau khoảnh 
khắc của nhãn thức không thê thấy mặc dù nó cũng 
kinh nghiệm cùng đối tượng với nhãn thức, nhưng nó 
không thê thấy. Nếu các bạn nghiên cứu Giáo lý một 
cách chỉ tiết, trong VI Diệu Pháp, các bạn sẽ biết rằng 
những tâm sinh khởi trước ngũ song thức sẽ có nhiều 
hơn bảy biến hành tâm sở đi kèm. Tương tự như vậy, 
các tâm sinh khởi ngay sau ngũ song thức có nhiều hơn 
bảy biến hành tâm sở. Trật tự tự nhiên của pháp là như 
vậy. Những tâm này không thể đảm nhận chức năng 
của cái thấy. Chúng ta có thể nghĩ về những gì mình 
đã thấy, nhưng khoảnh khắc của suy nghĩ đó không 
phải là khoảnh khắc của cái thấy. Vĩ dụ, trong một giấc 
mơ, chúng ta nghĩ rằng mình thấy nhiều thứ khác nhau, 
nhưng đó chỉ là giắc mơ hay những suy nghĩ sinh khởi 
sau khi thấy. Không có một tự ngã nào trong đó cả. 

Người hỏi: Lúc nãy Bà nói về tư tâm sở tại khoảnh 
khắc nghe pháp và tại khoảnh khắc quyết định đến đây 
để nghe pháp là khác nhau. Con muốn hỏi là nó khác 
nhau có phải vì đối tượng của nó không? 


126 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Chúng ta hãy nói về tư tâm sở ở 
từng khoảnh khắc một. Chăng hạn, tư tâm sở ở khoảnh 
khắc của cái thấy không phải tư tâm sở ở khoảnh khắc 
có ý định đến đây nghe pháp, đúng không? 


Người hỏi: Theo con nghĩ, tư tâm sở cũng là một 
tâm sở, mà tâm sở dù ở đâu cũng giống nhau là đảm 
nhận một chức năng riêng của nó. Giống như tâm vậy, 
dù sinh khởi để làm việc gì thì cũng đều giống nhau, cái 
khác biệt chỉ là khác về đối tượng mà nó kinh nghiệm. 


Jonothan: Khoảnh khắc mà chúng ta gọi là có 
ý định tới nghe pháp chỉ là một khoảnh khắc của suy 
nghĩ. Không thê đồng hóa tư tâm sở với cái mà ta gọi là 
ý định làm một cái gì đó, cũng như bạn đã nói, tư tâm 
sở là một tâm sở đảm nhận chức năng của nó khi sinh 
khởi cùng với tâm. Và như bạn nói, chức năng của nó 
vẫn luôn là một ở mọi thời điểm. Mặc dù đối với trường 
hợp của tư tâm sở, chức năng của nó khác với các loại 
tâm sở khác nhưng chúng ta hãy gác nó qua một bên 
trong lúc này. Có vẻ như câu hỏi của bạn là về sự khác 
biệt giữa khoảnh khắc ở nhà nghĩ đến việc đi nghe pháp 
và khoảnh khắc ngồi nghe nội dung pháp đang được 
đàm luận. Khi đối tượng của tâm là sự suy nghĩ thì chức 


năng của chúng giống hệt nhau. 


Người hỏi: Như con đã nói, cũng là khoảnh khắc, 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 127 





tại khoảnh khắc của nghe pháp chỉ là nghe chứ không 
phải nói đến cả buổi pháp đàm, và khoảnh khắc quyết 
định đi nghe cũng là nói đến khoảnh khắc của việc quyết 
định đấy thôi. Còn cái đối tượng đề đưa đến quyết định 
đây là một ý niệm về việc đi đến đây để nghe pháp. 


Aechaan Sujin: Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta hãy tìm 
hiểu về tư tâm sở, nó là gì và chức năng của nó là gì? 
Bắt kế tư tâm sở sinh khởi với cái thấy, cái nghe hay 
khoảnh khắc nào, đều rất khó để mô tả hay hiểu tính 
chất thực sự của nó, vì nó vô cùng vi tế. Chăng hạn, có 
những thực tại có vẻ tương tự nhau, như dục (chanda), 
tín (saddhã), tham (lobha), nhưng vẫn có những cách 
để có thể hiểu được chúng. Tôi không biết mình có 
đủ từ ngữ để mô tả tính chất của tâm sở tư một cách 
chuẩn xác không, vì khả năng tiếng Anh của tôi không 
đủ sâu, nhưng tôi đang gợi ý dùng từ “tô chức”, liệu từ 
ấy có phản ánh được tính chất của tâm sở tư không? 
Nếu không có sự tô chức, buổi pháp đàm này có diễn 
ra không? Nếu không có tư tâm sở sinh khởi, liệu các 
tâm và tâm sở khác có đảm nhận được chức năng của 
nó không? Giống như hiện giờ, có rất nhiều người ngồi 
dự pháp đàm, giống như một lớp học có nhiều học sinh, 
vậy phải có một lớp trưởng, đúng không? Một người 
lớp trưởng để hô các bạn phải đứng lên cùng một lúc 
hay ngồi xuống cùng một lúc. Tư tâm sở cũng giống 


128 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





bạn lớp trưởng, làm công việc đôn đốc, tổ chức cho các 
bạn khác, còn tâm chỉ làm nhiệm vụ kinh nghiệm đối 
tượng mà thôi, chứ không thê thích, không thích hay 
làm bất cứ nhiệm vụ nào khác. Tư tâm sở cũng không 
thể đảm nhận chức năng kia, mà chức năng của nó là 
giúp đỡ, đôn đốc hay thúc đẩy các bạn tâm sở khác 
đảm nhận chức năng của mình. Khoảnh khắc của nhãn 
thức là quả của nghiệp, và bản thân tư tâm sở sinh khởi 
khi đó cũng là quả của nghiệp. Vì là quả nên nó không 
thể làm nhiệm vụ của thiện hay bất thiện mà chỉ làm 
chức năng đôn đốc các tâm sở đồng sinh. Khi tư tâm 
sở sinh khởi cùng với tham hoặc sân, nó làm nhiệm 
vụ đôn đốc các tâm sở đồng sinh tương ứng với nhiệm 
vụ của nó với tham, sân sinh khởi cùng khi ẫy. Và dù 
ở khoảnh khắc nào đi nữa, tư tâm sở cũng như các tâm 
sở khác đều đảm nhận chức năng riêng của chúng. Liệu 
tham có thê đảm nhận chức năng của tư tâm sở không? 
Không thẻ, bởi chức năng của nó là dính mắc, nó không 
có chức năng thúc đầy, đôn đốc hay tổ chức. Vô minh 
cũng vậy, nó không thê đôn đốc các tâm sở khác, chức 
năng của nó là không hiểu gì cả. Tất cả những tâm sở 
mà chúng ta đang đề cập đều có mặt ở đây, ở khoảnh 
khắc này hoặc khoảnh khắc khác. Một ví dụ khác, tâm 
sở tầm (vitakka) là gì? Nó có phải là tư tâm sở không? 


Vitakka là tâm sở làm nhiệm vụ chạm vào đôi tượng 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 129 





bất cứ khi nào tâm kinh nghiệm đối tượng. Nó không 
thê tiếp xúc với đối tượng, nó không thê hiểu đối tượng, 
nó không thê cảm nhận, nó không thê ghi nhớ. Nó sinh 
khởi cùng với tâm, kế cả trước khi cái thấy sinh khởi, 
và ở khoảnh khắc đó, số lượng tâm sở nhiều hơn là bảy. 
Tâm này! đảm nhận chức năng hướng đến đối tượng, 
nhưng nó không thể đảm nhận chức năng thấy. Ở những 
khoảnh khắc như vậy, tâm sở tư cũng như tâm sở tầm, 
mỗi một tâm sở đảm nhận chức năng riêng của mình và 
chúng có những đặc tính khác nhau. Và dù ở nhiều mức 
độ khác nhau, chỉ có 52 loại tâm sở. Tham thì luôn luôn 
là tham, dù ở mức độ nhẹ hay mạnh. Tham thì không 
thể thành sân, không thê là tư, không thê là tầm. Chúng 
đều là các thực tại không phải là tự ngã. 


$arah: Chức năng của tư tâm sở vẫn là như vậy 
nhưng vì các tâm sở đồng sinh là khác nên vẫn có 
sự khác biệt. Khoảnh khắc của cái nghe khác với 
khoảnh khắc của ý định đi nghe pháp cho nên tư tâm 
sở khác nhau. 


1. Ngũ môn hướng tâm. 


130 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Pháp đàm tại Hội An, chiều ngày 19/05/2014 


Achaan Sujim: Ta đã có được hiệu biệt rõ ràng về 
tư tâm sở và vê nghiệp chưa? 


Người hỏi: Con chưa, nhưng cứ phải nhất định 
hiểu rõ về cái đó trước khi phát triển các thiện pháp 
hoặc là học về những cái khác sao? 


Achaan Sujin: Không phải chỉ là vẫn đề ngôn từ 
mà chúng ta cần phải hiểu về đặc tính của thực tại là 
“tư”, Tư tâm sở sinh khởi với mỗi tâm, ít nhất có bảy 
tâm sở sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm, trong 
đó có tư tâm sở, và đó chính là khoảnh khắc hiện gIỜ. 
Ai biết được thực tại của tư tâm sở hiện giờ? Chúng 
ta chỉ có thể hiểu được về tư tâm sở ở khoảnh khắc tư 
tâm sở trở thành đối tượng của tâm với tư cách là một 
ý định định làm gì đó, chẳng hạn. Ở khoảnh khắc của 
cái thấy cũng có tâm sở tư nhưng nó không xuất hiện 
với ý định định làm một cái gì đó. Trong cuộc sống 
hàng ngày, chúng ta có thê hiểu được khoảnh khắc có ý 
định làm cái gì đó đúng không? Những ý định đó xuất 
hiện cùng với những thực tại khác như tham hay sân. 
Như vậy, tâm sở tư sinh khởi ở những khoảnh khắc của 
vipäkacitta (tâm quả), hay ở những khoảnh khắc của 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 131 





bất thiện pháp, hay thiện pháp. Bản thân tư tâm sở có 
thê ở trong bốn trường hợp: hoặc là quả, hoặc là thiện 
hoặc bất thiện và cả duy tác nữa. Và hiểu biết điều đó ở 
mức độ lý thuyết có thê dần phát triển tới mức độ kinh 
nghiệm trực tiếp từng thực tại một. Vậy chúng ta học để 
hiểu về đặc tính của các thực tại khác nhau, từng thực 
tại một. Chúng ta có thể biết rằng tham không phải là 
tâm sở tư, và ta có thê biết rằng khi tham sinh khởi, nó 
chỉ là một thực tại mà thôi. Khi có ý định làm một cái 
gì đó, liệu ai đó có thê hiểu ý định ấy là vô ngã không? 
Như vậy, việc học pháp không phải chỉ là nghe ngôn từ 
mà là để hiểu về những khoảnh khắc sinh khởi trong 
cuộc sống này, ở khoảnh khắc hiện giờ. Hiện giờ có cái 
thấy, ai cũng biết điều đó, đúng không? Dù đã nghe rằng 
có bảy tâm sở sinh khởi cùng với nhãn thức, có cái gì 
được nhận biết trực tiếp không? Các tâm sở đồng sinh 
đó không xuất hiện đề làm đối tượng của tâm. Nhưng 
nhờ hiểu biết về mặt lý thuyết, ở chừng mực nảo đó, ta 
dần dần có thể thấy được rằng các thực tại đó là vô ngã, 
như cái thấy hay tâm sở tư. Có tất cả 52 tâm sở, tâm sở 
nào xuất hiện và tâm sở nào được nhận biết? Chúng ta 
không biết cả 52 tâm sở, chỉ có một số tâm sở xuất hiện 
hàng ngày mà thôi. Nếu không có hiểu biết đúng về 
Giáo lý, chúng ta sẽ cho những gì xuất hiện đó là một 
tự ngã, là ai đấy hay một cái gì đấy. 


132 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Chúng ta có thê biết được rằng ở những khoảnh 
khắc có ý định nào đó với sự dính mắc, như nhìn ra chỗ 
này, đứng dậy hay làm một việc gì đó ở bất cứ thời điểm 
nảo..., ở khoảnh khắc đó có tâm sở tư và đó không phải 
là ai cả mà là một thực tại, một pháp. Sinh khởi cùng 
với ý định đó còn có thể có những thực tại khác, ví dụ 
như tham. Chúng ta biết được thực tại nào trong những 
thứ đó? Nếu không có một mức độ chánh niệm tỉnh 
giác cao, sẽ không thể hiểu được bản chất của bất cứ 
thực tại nào. Đơn thuần việc nhắc tay thôi, nếu không 
có tham cùng với tư, liệu tay có thể cử động không, hay 
quay đầu chăng hạn? Ai biết được tác ý hay ý định cùng 
với tham ở khoảnh khắc đó? Nhưng do ta hiệu rằng mỗi 
khoảnh khắc đều có tư tâm sở, chúng ta cũng biết được 
rằng đặc tính của tâm sở tư sinh khởi với những khoảnh 
khắc như vậy vẫn chưa được nhận biết. Tư tâm sở sinh 
khởi với nhãn thức không được biết, tư tâm sở với cái 
nghe không được biết. Thế còn tư tâm sở với tham thì 
sao? Tư tâm sở với sân thì sao? Khi bạn tham hay dính 
mắc rất mạnh, bạn có muốn làm gì không? Ở khoảnh 
khắc đó, nếu không có hiểu biết thì sẽ là “tôi” muốn làm 
một cái gì đó. Và khi không có hiểu biết, mỗi một việc 
hành động luôn sinh khởi với tham hoặc sân. 


Trước khi chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn về 
những cái đó, cần phải hiểu tác ý, hay ý định, chính 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 133 





là tư tâm sở ở mỗi khoảnh khắc đó. Nhưng các pháp 
vô cùng vi tế, vi điệu. Bạn có ý định thấy không? Ở 
khoảnh khắc của cái thấy có ai có ý định thấy không? 
Một số người bảo có, một số người bảo không. Mỗi 
một khoảnh khắc đều do duyên sinh, và khoảnh khắc 
đó được duyên bởi nghiệp và nó là quả. Trước khi cái 
thấy sinh khởi, có ai có ý định khiến cái thấy sinh khởi 
không? Mỗi khoảnh khắc như vậy chỉ có thể được nhận 
biết không phải bởi một con người nào, mà bởi trí tuệ 
ở một mức độ phát triển cao. Và ở những khoảnh khắc 
của thiện và bắt thiện, tư tâm sở chính là nghiệp, nó làm 
nhiệm vụ phối hợp các tâm sở khác. Ngay cả tham cũng 
không phải là nghiệp, dù tham có mạnh mẽ đến đâu đi 
nữa thì tham cũng không phải là nghiệp. Nhiệm vụ của 
tham chỉ là dính mắc mà thôi, như vậy, nghiệp không 
phải là tham, không phải là sự dính mắc, cái là nghiệp 
chỉ là tư mà thôi. Có ai muốn có tư tâm sở làm đối 
tượng của mình không? Khi chúng ta có hiểu biết hơn, 
chúng ta sẽ biết rằng mỗi khoảnh khắc đều do duyên 
sinh, không phải do ý chí. Bản thân tư tâm sở cũng là 
một pháp do duyên sinh. Hiện giờ có tư không? Nó có 
được nhận biết không? Hiện giờ có tham không? Nó có 
được nhận biết không? Đây là quá trình phát triển hiểu 
biết về bản chất của mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống. 


Chúng ta thấy rằng, nếu không có Giáo lý của Đức 


134 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Phật, không ai có thể biết về những điều đó. Đề hiểu 
một từ cũng cần rất lâu mới hiểu được thấu đáo, nhưng 
thi thoảng nghe và suy xét thì hiêu biết sẽ có thê được 
phát triển. Hôm nay có thể có hiểu biết hơn một chút 
so với hôm qua, và ngày mai có thê cái hiểu sẽ sâu sắc 
hơn một chút nữa. Điều đó không thể phụ thuộc vào sự 
mong cầu, nó phụ thuộc vào hiểu biết ở chính khoảnh 
khắc này, và cần phải có rất nhiều phẩm chất như sự 
chân thật, sự quyết định, sự kham nhẫn đề có thể quả 
quyết rằng, cái cần phải được hiểu chỉ có thê diễn ra 
trong giây phút hiện tại. Đây chính là sacca-ñana, trí 
tuệ học về Tứ Thánh Đề mà Đức Phật đã dạy cho năm 
vị đệ tử của mình. Nếu không có niềm tin vững chãi 
rằng các thực tại hiện giờ là những cái cần được hiểu 
thì sẽ không đủ duyên cho những khoảnh khắc của pháp 
hành, tức là kinh nghiệm trực tiếp về thực tại sinh khởi. 
Trong quá khứ, chúng ta cũng biết rằng có những người 
đã tích lũy hiệu biết như vậy trong rất nhiều kiếp để đến 
một lúc nào đấy, quá trình tích lũy hiểu biết về mặt lý 
thuyết đó trọn vẹn để trở thành sacca-ñãna, một cách 
rất vững vàng. Từ đó có thể làm duyên cho pháp hành 
- kicca-ñana hay tuệ hiểu phận sự của Tứ Thánh Đề, 
là những khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp. Khi 
những khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp đó sinh 
khởi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, chúng 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 135 





có thê làm duyên cho kata-ñana, hay tuệ hiểu sự hoàn 
tất của Tứ Thánh Đế, cũng có nghĩa là sự giác ngộ hay 
còn gọi là pháp thành. Bạn có cần phải hỏi người khác 
liệu mức độ hiểu biết của mình lúc này ra sao không? 
Hay mỗi người đều tự biết mình hiểu được bao nhiêu từ 
những gì được nghe? Ai có thê biết được mức độ niềm 
tin của bạn về việc chỉ có những thực tại xuất hiện hiện 
giờ là cái có thê được hiểu? Có thể không phải là hôm 
nay, không phải là ngày mai nhưng lúc nào đấy, khi trí 
tuệ được phát triển ở mức độ cao, nó sẽ kinh nghiệm 
trực tiếp tất cả những gì được nói đến trong Giáo lý. Ta 
không cần phải quan tâm lắm đến ai nói về điều này, vì 
những gì là chân lý, những gì là thật đều là lời dạy của 
Đức Phật. Còn những lời dạy nào không chỉ ra những 
gì đang xuất hiện hiện giờ là những gì cần được hiểu, 
cần được biết thì không phải là Giáo lý của Đức Phật. 
Khi đọc Tam Tạng, chúng ta sẽ thấy ở đó luôn nói về 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm... là những gì sinh 
khởi trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không có hiểu 
biết về cái sinh khởi hiện giờ, dù chỉ ở mức độ tư duy, 
liệu trí tuệ có thê hiểu thêm được không? Nếu không 
phải là hiểu biết chính nơi tự thân thì khi đó sẽ chỉ là 
niềm tin vào lời đạy của một ai đó, và khi đó sẽ không 
phải là con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin 
quy y Tăng. 


136 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Vị sự: Achaan Sujin có thể chia sẻ thêm tham phối 
hợp với thọ xả, hoặc thiện pháp phối hợp với thọ xả. 
Thường trong khoảnh khắc đó, nó suy nghĩ gì hay nó 
thê hiện những đặc tính như thế nào? 


Achaan Sujin: Mọi người đều nháy mắt đúng 
không? Có ai không nháy mắt không? Tắt cả mọi người 
cùng nháy mắt đúng không? Ở khoảnh khắc nháy mắt 
đó, nếu không có ý định nháy mắt, nếu không có tham 
thì có thể có sự nháy mắt xảy ra không? Không có nghĩa 
là đặt vẫn đề phải hiểu đúng về thực tại đó, nhưng trí tuệ 
cùng với chánh niệm có thê hiểu khi nó xuất hiện, như 
chính lúc này, khi ai đó đang nháy mắt. Nếu không có 
tham thì không thê có khoảnh khắc đó. Thọ ở khoảnh 
khắc của nháy mắt là gì? Thọ ưu, hỷ hay xả? 

Vị sự: Khi có ý muốn nháy mắt thì thường là thọ 
hỷ, hoặc thọ dễ chịu, hoặc thường nháy mắt khi không 
có ý thức về ý muốn nháy mắt thì đó là thọ xả. 

Aechaan Sujin: Nháy mắt một cách hoan hỷ? 

Vị sư: Vì những lúc khó chịu hay là cứng mắt 


cũng có sự để ý là nháy mắt đề được dễ chịu, thì khi 
đó dễ chịu. 


Aechaan Sujin: Nhưng đó là sau khoảnh khắc của 
nháy mắt rồi. Những khoảnh khắc của các loại thọ khác 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 137 





nhau như thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả hay thọ khô có thê xuất 
hiện tiếp nối nhau rất nhanh, cũng như với cái thấy và 
cái nghe, nó xen kẽ nhau suốt cả ngày. Đó là một ví dụ 
về tham sinh khởi với thọ xả. Sân thì không thê sinh 
khởi với thọ xả. Tất cả mọi người đều biết điều đó, 
nhưng khoảnh khắc của thiện thì sao? Có phải khoảnh 
khắc của bất cứ tâm thiện nảo cũng luôn sinh khởi với 
thọ hỷ không? Những ấy rất hiếm hoi, nó sinh khởi 
thường xuyên hơn với thọ xả. Khi các bạn nghe câu 
chuyện về tâm sở tư, các bạn có thấy vui không? 


Ở khoảnh khắc của nghe, có thể có sự hoan hỷ do 
việc được nghe Pháp. Ở khoảnh khắc của hiểu biết, có 
sự an tịnh sinh khởi với trí đo hiểu về điều được nghe, 
vì thọ hỷ có thể sinh khởi với cả thiện cũng như bất 
thiện. Ở khoảnh khắc hiểu biết một thực tại, có sự an 
tịnh cùng với thọ hỷ, nghĩa là sẽ có sự khác biệt giữa 
thiện và bất thiện, vì ở khoảnh khắc của thiện với thọ 
hỷ có sự an tịnh còn khoảnh khắc của bất thiện với thọ 
hỷ thì không có sự an tịnh. Khi bạn giúp đỡ ai đó, bạn 
giúp đỡ với thọ hỷ hay thọ xả? Có lúc với thọ hỷ và có 
lúc không với thọ hỷ, đúng không? Tuy nhiên không dễ 
hiểu được những khoảnh khắc với thọ xả. Khi thọ hỷ 
sinh khởi, nó thường sinh khởi với một tâm sở khác là 
tâm sở phi. Vì thế đặc tính của nó có thê nổi trội hơn 
đặc tính của thọ xả, vì khoảnh khắc của thọ xả là dường 


138 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





như chẳng có thọ gì cả. Ta nghĩ rằng không có thọ gì vì 
không có cảm nhận gì, nhưng thực chất nó là thọ xả, bởi 
tâm sở thọ sinh khởi với mỗi tâm. Giờ bạn đã biết được 
hai loại tâm sở trong bảy biến hành tâm sở, đó là tâm sở 
thọ và tâm sở tư. 


Pháp đàm tại Huế, ngày 24/05/2014 


$arah: Ta có thê bắt đầu học về tâm sở, như tâm sở 
thọ (vedan3) chăng hạn. Khi đề cập đến bệnh tật, chúng 
ta đã được nghe giải thích rằng thực chất đó là cảm thọ 
khó chịu - cảm thọ khổ. Chúng ta học về ba loại thọ: 
thọ ưu, thọ hỉ và thọ xả. Những thọ đó sinh khởi với 
mọi khoảnh khắc. Ở mỗi khoảnh khắc tâm sinh khởi, 
luôn có thọ sinh khởi cùng tâm và kinh nghiệm cùng 
một đối tượng. Loại thọ sinh khởi cùng với thân thức 
kinh nghiệm đối tượng qua thân căn là quả của nghiệp. 
Chúng ta nói rằng, tất cả mọi nƯỜi, kế cả Đức Phật, 
đều có những khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng qua 
thân căn, và chúng đều là quả của nghiệp. Nó rất ngắn 
ngủi, chỉ trong một khoảnh khắc, ở khoảnh khắc thân 
thức kinh nghiệm đối tượng xúc chạm thì có thọ sinh 
khởi cùng với nó, và khoảnh khắc ấy rất ngăn ngủi. 
Do chúng ta dính mắc rất mạnh vào những cảm thọ 


dễ chịu, nên ngay sau khi có kinh nghiệm về cảm thọ 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 139 





khó chịu, lập tức có ý nghĩ là cần làm cái gì đó để có 
được kinh nghiệm dễ chịu. Khi chúng ta nghĩ về kinh 
nghiệm đã qua với sự khó chịu bực bội, tại khoảnh khắc 
đó cảm thọ đau đã diệt đi rồi, cái còn lại là sự khó chịu 
với những gì đã kinh nghiệm. Việc học về cảm thọ có 
thể giúp chúng ta thấy rằng: chúng ta vẫn thường nghĩ 
mình bị cuốn hút bởi đối tượng, như bởi cái được thấy, 
bởi cái được xúc chạm,... nhưng thực sự, cái mà chúng 
ta quan tâm chính là cảm thọ sinh khởi cùng với những 
khoảnh khắc đó. Một tâm sở khác cũng rất quan trọng, 
đó là tưởng. Tưởng sinh khởi với mỗi tâm và đánh dấu 
đặc tính của đối tượng được kinh nghiệm. Nếu không 
có tưởng, không thể có những ý niệm như bông hoa, 
con người... Việc học về các chỉ tiết này không phải 
là thu thập kiến thức để chơi mà là để thực sự hiểu 
về những gì đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày: 
không phải là ai cả, chỉ là các thực tại khác nhau sinh 
khởi do những duyên khác nhau mà thôi. 


Pháp dàm tại Đà Lạt, sáng ngày 12/05/2015 


Người hỏi: Tôi rất cảm kích các vị đã tới Đà Lạt 
và tổ chức Pháp đàm. Tôi hy vọng đoàn sẽ vui vẻ trong 
thời gian ở đây. Cách đây ít ngày, chúng tôi có tô chức 
buổi Pháp đàm nhỏ, thảo luận về tiễn trình của tâm. 


140 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Chúng tôi được học răng: Tâm sinh khởi hàng ngàn tỷ 
lần trong một giây, tâm sinh và diệt, không có cái ngã, 
không có chủ thể đằng sau nó; tâm sinh khởi tùy thuộc 
vào duyên khác nhau, bao gồm tâm đã sinh khởi trước 
đó, nó được làm duyên từ tâm sinh khởi trước đó. Sau 
khi sinh khởi, tâm thực hiện chức năng riêng của nó, ở 
trong qui trình đó và sau đó tâm diệt đi, làm duyên cho 
tâm tiếp theo. 


Ngày hôm qua, chúng ta đã thảo luận về cái thấy. 
Chúng ta học rằng tâm sinh khởi và diệt đi, không thấy 
người nào hay vật nào cả. Tôi băn khoăn: Nếu tâm diệt 
đi không thấy người nảo, vật nào, vậy làm sao tâm có 
thê làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi? Và chúng 
ta biết rằng tâm tưởng có vai trò quan trọng trong việc 
nhận biết người và các vật. Khi nào tâm sinh và diệt? 


Sarah: Trước tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã tới 
tham dự và đặt câu hỏi. Việc đặt câu hỏi như vậy rất 
hữu ích, vì mỗi một câu hỏi không chỉ là của riêng một 
người mà dành chung cho tất cả, đó là cơ hội để mọi 


người cùng hiệu thêm. 


Chúng ta biết rằng tâm luôn được tiếp nối bởi một 
tâm khác. Việc một tâm diệt đi và được tiếp nối bởi 
tâm khác được gọi là vô gián duyên - ananftara-paccaya. 
Tâm này diệt đi và được tiếp nối bởi tâm khác là một 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 141 





quy luật tự nhiên. Một trong những duyên để cho cái 
thấy sinh khởi, như bạn đã đề cập, là có đối tượng thị 
giác. Một số người trong chúng ta đã biết, tuôi thọ của 
sắc kéo dài bằng L7 sát na tâm. Trong một lộ trình tâm, 
chẳng hạn lộ trình tâm qua nhãn môn, không chỉ có 
nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác mà cũng có 
những tâm khác trong cùng lộ trình cũng kinh nghiệm 
đối tượng ấy. Sau khi tâm hộ kiếp diệt đi, có ngũ môn 
hướng tâm (trong trường hợp qua mắt là nhãn môn 
hướng tâm) hướng tới đối tượng, và sau đó những tâm 
khác sinh khởi kinh nghiệm đối tượng đó trước khi nó 
diệt đi. Cũng trong tiến trình đó, sau khi nhãn thức sinh 
khởi, có những tâm khác tiếp nối tâm nhãn thức, đó là 
các tâm: tiếp nhận tâm, suy đạt tâm và xác định tâm. 
Sau xác định tâm có bảy tâm thuộc đồng lực tâm hay 
tốc hành tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng ấy. 
Tất cả những tâm này đều kinh nghiệm đối tượng thị 
giác đó, vì đối tượng thị giác đó vẫn chưa diệt đi và 
mỗi tâm sẽ được tiếp nối bởi tâm sau theo một trật tự 
nhất định. Tuy nhiên, chỉ ở khoảnh khắc của cái thấy 
(nhãn thức) mới có cái thấy thực sự xảy ra. Chăng hạn 
hiện giờ, chúng ta cảm thấy dường như có ánh sáng 
một cách liên tục và cái thấy diễn ra không ngừng nghi. 
Tuy nhiên, khoảnh khắc duy nhất cái thấy thực sự xảy 
ra là khoảnh khắc nhãn thức sinh khởi mà thôi, và chỉ ở 


142 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khoảnh khắc đó mới có ánh sáng. Như vậy, nếu có cảm 
giác thấy ánh sáng luôn tồn tại không ngừng thì điều đó 
chỉ ra vô minh rất dày đặc. Chính do vô minh khiến ta 
không thấy sự thực rằng, cái thấy chỉ xảy ra trong một 
khoảnh khắc rất ngắn ngủi, và chỉ ở khoảnh khắc đó 
mới có ánh sáng. 


Tâm luôn đi kèm với những tâm sở đồng sinh, tức 
là những tính chất khác sinh kèm tâm kinh nghiệm đối 
tượng. Một trong số bảy biến hành tâm sở này, vừa rồi 
bạn có đề cập tới, là tâm sở tưởng (saññä). Ở khoảnh 
khắc cái thấy (nhãn thức) sinh khởi, tâm sở tưởng làm 
nhiệm vụ đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng 
thị giác được kinh nghiệm. Trong tất cả những sát na 
tâm tiếp theo, tức những tâm cùng trong lộ trình của 
nhãn môn, tâm sở tưởng luôn đánh dấu và ghi nhớ đặc 
tính của đối tượng thị giác đó. Do bởi tưởng đánh dấu 
về đặc tính của cái được thấy (đối tượng thị giác) rất 
nhiều lần trước đó nên có thể làm duyên cho việc suy 
nghĩ về đối tượng thị giác đó. Chính nhờ vậy mà có thể 
có ý niệm về con người và cảnh vật, sau đó có thể nhớ 
về các khái niệm đã từng được đánh dấu trước đó. Nếu 
không có tưởng làm chức năng đánh dấu và ghi nhớ 
đặc tính của những gì được kinh nghiệm, chắc chắn 
không thê có những ý niệm về hoa, con người hay sự 
vật... Chẳng hạn hiện giờ đang có âm thanh, nhờ tưởng 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 143 





đánh dấu đặc tính của âm thanh đó rất nhiều lần nên 
hình thành những khái niệm về giọng nói, ý nghĩa của 
từ, và do đó ý nghĩa của lời nói phát ra qua âm thanh 
được nhận biết. Như lúc trước bạn có nói, đó là một 
tiễn trình hoàn toàn không có một chủ thể hay một tự 
ngã nào tham gia vào, mà chỉ có các pháp sinh khởi và 
diệt đi do duyên của nó, đảm nhận chức năng của nó và 
tạo nên một tiến trình của nhận thức như chúng ta đang 
nhận biết hiện giờ. 


Aechaan Sujin: Những gì chúng ta đã nghe đều tới 
từ sách vở hay kinh điển, đúng không? Nhưng mục đích 
Đức Phật dạy chúng ta về những điều đó là gì? Là để 
hiểu những gì đang xuất hiện hiện giờ, nếu không điều 
đó là hoàn toàn vô nghĩa, vì nói đến bất cứ pháp nào đều 
là nói đến những pháp hiện khởi. Nếu không nghiên 
cứu Giáo lý một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ tưởng rằng 
những gì mình đã học hỏi, tìm hiểu trong kinh sách 
là nhiều rồi, nhưng thực chất vẫn chưa là cái hiểu về 
những gì đang xuất hiện. Bất cứ từ nào cũng đều chỉ 
tới những gì đang xuất hiện ngay hiện giờ. Chắng hạn, 
“tâm” và “tưởng” là những pháp khác nhau, nếu những 
thực tại đó không khác nhau thì Đức Phật đã không 
phải dùng những từ khác nhau để gọi chúng. Chúng 
ta chỉ có thể gọi việc tìm hiểu của mình là tìm hiểu 
Giáo pháp một cách thực sự khi có cái hiểu thực sự 


144 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





về những gì Ngài dạy. Chăng hạn hiện giờ có cái thấy 
không? Có đúng là Đức Phật dạy về cái thấy và cái thấy 
đang là hiện giờ không? Đức Phật dạy như vậy để cho 
mọi người suy xét về cái thấy hiện giờ đang xuất hiện. 
Đề hiểu về cái thấy một cách đúng đắn theo những gì 
Ngài dạy từ chính sự giác ngộ của Ngài. Thế còn tưởng, 
tưởng có thực không? Bắt cứ cái gì là thực đều là pháp, 
là thực tại. Nhưng mức độ hiểu biết của chúng ta về nó 
như thế nào? Nếu chỉ chạy theo ngôn từ, chăng hạn như 
“ghi nhớ là tưởng”, thì đã đủ chưa? Hiện giờ có cái thấy 
và cũng có sự ghi nhớ về cái được thấy. Tính chất của 
thực tại là nhãn thức hay cái thấy thì không phải là tính 
chất của thực tại là tưởng. Tưởng có thê sinh khởi một 
mình mà không có cái thấy (nhãn thức) không? Điều 
đó là không thể. Bất cứ khi nảo cái thấy (nhãn thức) 
sinh khởi đều đi kèm với tưởng để đánh dấu và ghi nhớ 
đặc tính của đối tượng thị giác được kinh nghiệm. Hai 
thực tại đó không thê bị chia cắt. Tuy nhiên mỗi thực 
tại chỉ có thể xuất hiện một lần ở một thời điểm, tức là 
được nhận biết một cách riêng rẽ. Chăng hạn hiện giờ 
mọi người nói đang có cái thấy, đúng không? Ở khoảnh 
khắc đó không có suy nghĩ gì về tưởng, nhưng ở khoảnh 
khắc nói “à, đây có một con đường” chẳng hạn, khi đó 
có sự biểu lộ của tưởng, không có con người nào trong 
đó hết. Nếu cái thấy không sinh khởi, liệu có gì có thể 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 145 





xuât hiện không? Nêu không có tưởng, làm sao nhận ra 
được cái này là cái này hay cái kia là cái kia? 


Vì vậy, mỗi từ của Giáo lý phải được nghiên cứu 
một cách chuẩn xác, chứ không chỉ đơn thuần là việc 
ghi nhớ từ và sau đó chạy theo những thuật ngữ đó. Phải 
luôn ghi nhớ rằng, những gì Đức Phật dạy là về chính 
khoảnh khắc này. Nếu không có cái hiểu đúng về chính 
khoảnh khắc này, làm sao có thê có cái hiểu đúng về 
những khoảnh khắc tiếp sau? Nếu không có sự nghiên 
cứu thấu đáo từng từ một của Đức Phật thì không ai có 
thê hiểu được ân đức của Ngài. AI biết được Đức Phật? 
Ở khoảnh khắc này, aI biết được Đức Phật? Liệu ai có 
thể nói rằng “tôi biết về Đức Phật” nếu không hiểu về 
Giáo lý của Ngài không? Những người đảnh lễ Đức 
Phật liệu có biết Đức Phật không? Nếu không biết về 
Đức Phật thì ta thực sự đảnh lễ ai đây? Nếu ai đó nói 
rằng mình đi theo Giáo lý của Đức Phật, người ấy có 
thể nói được về khoảnh khắc này, khoảnh khắc của cái 
thấy hiện giờ đang sinh khởi là vô ngã không? Đó chỉ 
là một pháp do duyên, không do ai tạo, và chỉ sinh khởi 
do những duyên của nó mà thôi. Nếu không nghiên cứu 
Giáo lý của Đức Phật một cách cần thận và không hiểu 
về cái đang xuất hiện hiện ø1ờ, liệu ta có thể nói mình 
biết Đức Phật không? 


146 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Khi đặt câu hỏi về rất nhiều từ khác nhau, liệu ngay 
khoảnh khắc đó có thê có hiểu biết về những thực tại 
đang sinh khởi không? Mọi người thường nghĩ về từ 
“thiền” hay “thực hành” — đó là gì, nếu không có sự 
phát triển hiểu biết về pháp như nó là? Trong kinh điển 
CÓ nói rằng Giáo lý của Đức Phật sẽ bị tan hoại sau 5000 
năm, và điều đó có thê xảy ra ngay bây giờ. Chúng ta 
không phải đợi đến 5000 năm, bất cứ khi nào không có 
ai hiểu Giáo lý của Đức Phật một cách đúng đắn là khi 
Giáo lý tan hoại. Những lời dạy sai trái, không phải lời 
dạy của Đức Phật cũng làm tan hoại Giáo lý của Ngài. 
Nếu không phải vậy thì làm sao Giáo lý của Ngài có thể 
tan hoại được. Chính vì vậy phải đặt câu hỏi: Ta có biết 
Đức Phật không? 


Jonothan: Câu hỏi cũng như bình luận của Achaan 
Sujin dẫn chúng ta tới câu hỏi nữa là “mục tiêu nghiên 
cứu Vi Diệu Pháp là gì?”. Có phải mục tiêu là để có 
được kiến thức về cách mọi thứ vận hành theo tinh 
thần lời dạy của Đức Phật không? Hay mục tiêu để 
giúp chúng ta hiểu được những gì đang sinh khởi hiện 
giờ? Chúng ta muốn biết về nhân duyên giữa những 
tâm sinh khởi, tâm này diệt đi làm tâm khác sinh khởi, 
nhưng ta có hiểu về tâm sinh khởi ngay khoảnh khắc 
này không? Chúng ta có hiểu về cái thấy là cái thấy, 
chỉ là một khoảnh khắc của thức hay tâm mà thôi? Tâm 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 147 





thì khác đối tượng đang được thấy hiện giờ. Như vậy 
có một thực tại kinh nghiệm đối tượng của nó và một 
thực tại khác không kinh nghiệm gì cả, và đây chính là 
nền tảng của những gì chúng ta có thể học được trong 
kinh điển như Tạng Kinh và Tạng Vi Diệu Pháp. Thực 
chất chúng ta không phân biệt giữa Giáo lý trong Tạng 
Kinh và Giáo lý trong Tạng Vi Diệu Pháp, vì cả hai đều 
là một Giáo lý mà thôi. Tất cả cùng hướng tới một mục 
tiêu là có được hiểu biết đúng đắn hay chánh kiến. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, sáng ngày 15/05/2015 


Người hỏi: Khi ai đó bị tiêm thuốc mê hay bị đánh 
vào gáy làm bất tỉnh thì không kinh nghiệm được gì 
qua ngũ quan, và theo con hiểu, cả suy nghĩ cũng không 
sinh khởi. Sự tác động này làm cho các giác quan tạm 
thời không hoạt động. Vậy có thể nói do nghiệp làm 
duyên cho các thức này không trổ quả, hay nên hiểu 
như thế nảo ạ? 


Achaan Sujin: Tôi nghĩ rằng ở đây có rất nhiều 
từ mà chúng ta cần phải hiểu rõ hơn. Bây giờ tôi vẫn 
muốn nói thêm về từ “quân bình”, hay “xả”. Vì mỗi từ 
đều nói đến một thực tại. Dường như chúng ta đã biết 


cấu chuyện về những thực tại đó rôi, nhưng còn /ính 


148 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





chất của thực tại đó thì sao? Nếu chỉ biết câu chuyện 
thôi thì đó chưa phải là sự nghiên cứu pháp. Thế còn 
suy nghĩ thì sao? Bạn nghĩ về câu chuyện tiêm thuốc 
mê, còn tính chất của suy nghĩ thì sao? Chúng ta nói 
về việc có suy nghĩ và không có suy nghĩ, nhưng liệu 
chúng ta có biết tính chất của suy nghĩ không? Hiện giờ 
có suy nghĩ không? Dù ta có muốn suy nghĩ hay không 
thì suy nghĩ sinh khởi do những duyên riêng của nó. 
Ai biết được ngay khi cái thấy diệt đi đã có suy nghĩ 
rồi không? Và suy nghĩ đó nghĩ về cái gì? Khi đó nó 
vẫn chưa suy nghĩ bằng từ ngữ mà mới nghĩ về hình và 
dạng của cái được thấy mà thôi. Điều đó xảy ra vô cùng 
nhanh chóng, nếu không sẽ không thê có chuyện dường 
như ngay lập tức đã thấy một bông hoa hay con người. 
Thực tại là suy nghĩ thì không phải là cái thấy. Cái thấy 
chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, sinh khởi và diệt đi. 
Những tâm nối tiếp sẽ bắt đầu suy nghĩ, và chúng ta 
không biết được điều đó. Nếu nó không làm chức năng 
suy nghĩ, sẽ không thể có việc nhận biết những khái 
niệm đó. Khi các bạn nhìn thấy tôi, khi chưa xuất hiện 


^~é€ 


ý nghĩ “tôi đang thấy Bà Sujin”, thì lập tức hình ảnh và 
khái niệm về “Bà Sujin” đã có mặt rồi. Thông thường 
mọi người cho rằng suy nghĩ chỉ đơn thuần là nghĩ bằng 
ngôn từ. Thực chất, suy nghĩ là một tiễn trình diễn ra ở 


ý môn tiêp nôi tiên trình diễn ra ở mặt. Suy nghĩ hiện 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 149 





diện kể cả trước khi có ngôn từ. Vậy làm sao ta có thê 
biết rằng sau khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe đã 
lập tức có khoảnh khắc của suy nghĩ? Mỗi tiến trình đó 
tiếp nói tiến trình của ngũ quan. Kể cả khi không có tiến 
trình của ngũ quan diễn ra trước đó thì vẫn có những 
suy nghĩ tiếp nối nhau do duyên. Kế cả trong bụng mẹ, 
kế cả khi vẫn chưa có mắt, chưa có tứ chi nhưng đã có 
duyên cho suy nghĩ sinh khởi rồi. Vậy làm sao bạn có 
thể nói được là khi đó [khi hôn mê] là có suy nghĩ hay 
không có suy nghĩ? Nhưng hiện giờ ta có thể nói chắc 
chắn rằng sau cái thấy thì có suy nghĩ, và cũng có thê 
thấy rằng khi không có đối tượng của ngũ quan thì vẫn 
có suy nghĩ. 

Người hỏi: Con đường đúng hay con đường sai là 
theo từng khoảnh khắc? hay những khoảnh khắc đúng 
hay sai chỉ là thiện và bất thiện được tích lũy thôi, mà 
chưa đến mức độ của đường đạo? 

Achaan Sujin: Không hiểu đúng về lời dạy của 
Đức Phật thì làm duyên cho con đường sai. 

Nói về phần suy nghĩ thì vẫn chưa đủ. Thực tại của 
suy nghĩ là gì? 

Người hỏi: Suy nghĩ là tầm và tứ. 

Achaan Sujin: Bạn trực tiếp biết được điều đây, 
hay do đã nghe về những thứ đó? 


150 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Một phần trước đó con cũng có nghe 
và đọc. Một lần con cũng đã có kinh nghiệm về điều đó. 
Nó diễn ra giống như là xem một bộ phim vậy. 


Achaan Sujin: Tôi không hiểu được mô tả suy 
nghĩ là một bộ phim. Nhưng nếu suy nghĩ tiếp nối ngay 
sau cái thấy, thì có thê thấy là hiện giờ đang có cái thấy 
và đang có suy nghĩ. Không dễ dàng hiểu trực tiếp các 
tâm sở như tầm, tứ hay những tâm sở khác. Nhưng qua 
đó ta càng thấy rõ ơn đức của Đức Phật. Khi tìm hiểu 
về những thực tại mà Đức Phật đã xuyên thấu và sau 
đó thuyết giảng cho chúng ta, có thê có sự trân quý và 
biết ơn ơn đức của Ngài. Đức Phật đã trở thành một bậc 
Chánh Đẳng Giác không phải để được dâng hoa cúng 
hay đánh lễ. Khoảnh khắc hiểu được đặc tính của tâm 
sở tầm sinh khởi cùng với tiếp nhận tâm sau khi nhãn 
thức diệt đi là khoảnh khắc đảnh lễ Đức Phật. Rất khó 
hiểu được hoạt động của những tâm sở khác nhau sinh 
và diệt. Rất khó hiểu được những tâm như cái thấy hiện 
giờ không phải là ta mà chỉ là tâm và các tâm sở đồng 
sinh mà thôi. Nhưng ở những khoảnh khắc có suy nghĩ, 
có thê có sự chợt hiểu rằng tính chất của suy nghĩ đó là 
một tính chất của danh. Tâm sở tầm sinh khởi với rất 
nhiều tâm, hầu hết các loại tâm khác nhau, chỉ trừ một 
số tâm như những tâm ở một số cõi sắc giới. Trong cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta, những khoảnh khắc có 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 151 





suy nghĩ diễn ra nhiều hơn những khoảnh khắc không 
có suy nghĩ. Khi hiểu được điều này thì đó là khoảnh 
khắc đang tôn kính Đức Phật. Không có ai cả, không có 
một người nào, mà chỉ là các pháp mà thôi. 


Sarah: Nói tóm tắt là, chúng ta thường nghĩ đến 
những câu chuyện như một người bị hôn mê và nghĩ 
rằng trong lúc đó thì không có suy nghĩ, hay không có 
kinh nghiệm qua ngũ quan. Tuy nhiên, ý niệm thông 
thường của chúng ta về suy nghĩ thì khác xa với những 
gì Đức Phật đã dạy về bản chất của suy nghĩ. Sau khoảnh 
khắc của cái thấy và cái nghe, lập tức tiếp nói là các tâm 
đi kèm với tâm sở tằm (vitakka), mà cũng được dịch là 
suy nghĩ. Những tâm này thuộc tiến trình ngũ môn, và 
những tâm trong tiến trình ngũ môn tiếp nỗi sau đó đều 
có tâm sở tầm hỗ trợ tâm chạm vào đối tượng được kinh 
nghiệm... Tất cả những khoảnh khắc không có thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đều có suy nghĩ, vì tất cả 
những khoảnh khắc đó đều có tâm sở tầm chạm vào đối 
tượng. Ngoại trừ những khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm, các tâm - kế cả tâm hộ kiếp - đều có 
tâm sở tầm chạm vào đối tượng. Tính chất của thực tại 
suy nghĩ không hắn như khi suy nghĩ bằng lời hay như 
những gì ta vẫn thường mường tượng về suy nghĩ. Hiểu 
về tính chất của các pháp rất khác với những gì chúng 
ta vẫn giả định về các tình huống trong cuộc sống. Có 


152 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





những trường hợp ta cho rằng không có kinh nghiệm 
qua ngũ quan, như khi bị hôn mê, hay như bạn đề cập 
là khi bị tiêm thuốc mê. Tuy nhiên, ta có thể nhận thấy 
rằng, kế cả khi đang mơ cũng có thê có những khoảnh 
khắc xen kẽ với các kinh nghiệm qua thân hoặc qua tai. 
Khi hôn mê, cũng có thê có kinh nghiệm qua ngũ quan 
xảy ra mà ta không thẻ biết. Một lần nữa phải thấy rằng, 
ta luôn cần suy xét dưới góc độ tâm và tâm sở. Tính 
chất của pháp vô cùng vi tế và khó đề giả định về những 
trường hợp như vậy. 


Achaan Sujin: KẾ cả không phải là một người 
đang hôn mê, nếu bạn thấy một người đang nằm và 
nhắm mắt lại, liệu bạn có thể biết người đó có suy nghĩ 
không? Vì khi ta ngủ vẫn có tâm sở tầm sinh khởi. 
Không thể tìm hiểu các pháp bằng suy nghĩ riêng của 
mình về các tình huống khác nhau. Dù chúng ta có nghĩ 
về những tình huống khác nhau nhiều đến đâu thì cũng 
không thê nào có được hiểu biết sâu sắc như hiểu biết 
của Đức Phật về các pháp. 


Pháp dàm tại Đà Lạt, sáng ngày 16/05/2015 


V† sự: Xin làm rõ sự khác nhau giữa manasikara 
(tác ý, hướng tâm) và cetana (tư). Nhờ Bà đưa thêm ví 
dụ cho dễ hiểu. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 153 





Achaan Sujin: Cetanä - tư tâm sở là ý định, tư ý; 


còn manasikãra là sự hướng tâm, chú ý tới. 


Sarah: Đây là hai trong bảy biến hành tâm sở, sinh 
khởi với tất cả các tâm. Ở khoảnh khắc của cái thấy 
cũng có tâm sở tư - cetanä, nó điều phối tâm cùng các 
tâm sở khác, đốc thúc chúng đảm nhận chức năng của 
chúng. Trong hội chúng đây có anh Th. mà chúng tôi 
thường gọi là Mr.Cetanä. Anh luôn làm nhiệm vụ điều 
phối, đốc thúc mọi người. Còn manasikara làm nhiệm 
vụ hướng tâm hay chú ý tới. Ở khoảnh khắc của cái thấy 
hay bất kỳ khoảnh khắc tâm nào, luôn có manasikãra 
làm nhiệm vụ hướng tới đối tượng. Nếu không có sự 
hướng tâm tới đối tượng, sẽ không có cái thấy hay bất 
kỳ tâm nào có thê sinh khởi. Nhưng nếu chúng ta chỉ cỗ 
tìm hiểu ngữ nghĩa của các từ này thì sẽ dễ đưa đến lẫn 


lộn và hoài ngh1. 
V† sự: Như vậy manasikära không tạo nghiệp? 


Jonothan: Những ngày qua chúng ta đã nói nhiều 
đến bốn yếu tố dẫn đến giác ngộ, hay bốn dự lưu phần. 
Yếu tố thứ ba trong đó là yonisomanasikãra (mà tiếng 
Việt hay dịch là như lý tác ý hay sự suy xét chân chánh). 
Chúng tôi thường hay diễn giải đó là sự suy xét, chiêm 
nghiệm về những gì đã được nghe. Ở đây, đó là sự 
hướng đến đối tượng là những pháp mà ta được nghe 


154 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





giảng. Tất nhiên, tâm là pháp chủ đạo trong việc hướng 
tới đối tượng, nhưng trong đó manasikãra có vai trò đặc 
biệt nỗi trội. Như cô Sarah đã đề cập, manasikaãra là một 
trong bảy biến hành tâm sở. Tính chất, chủng loại của 
manasikãra tùy thuộc vào tâm mà nó sinh khởi cùng. 
Nếu manasikãra sinh khởi cùng tâm thiện thì nó có tính 
chất thiện, nếu nó sinh khởi cùng với tâm quả thì nó sẽ 
mang tính chất quả, không tạo nghiệp. 


$arah: Liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp 
mà Sư hỏi tới, chính tâm sở tư - cetanã là yếu tố tạo 
nghiệp chứ không phải tâm sở hướng tâm - manasikãra. 
Cetanã sinh khởi với tất cả các tâm. Ở những khoảnh 
khắc thông thường, cetanã sẽ đảm nhận chức năng điều 
phối các tâm sở đồng sinh với tâm. Nhưng ở khoảnh 
khắc tâm thiện/bắt thiện, cetanã sẽ có chức năng tạo 
nghiệp. Khi có tâm thiện hay bất thiện sinh khởi và làm 
duyên cho hành vi qua thân và khẩu, khi đó cetanã tạo 
nghiệp và có khả năng cho quả trong tương lai khi đủ 
duyên. Trong kinh điển, ta thấy nói đến hai loại tâm 
sở tư, một là sahaJata-cetana và ñana-khanika-cetana. 
Loại thứ nhất nói đến những tâm sở tư sinh khởi cùng 
với các tâm quả và duy tác, làm nhiệm vụ đôn đốc, điều 
phối tâm và các tâm sở đồng sinh. Loại thứ hai nói đến 
những tâm sở tư có tính chất tạo nghiệp hay nghiệp đạo 
để cho quả về sau. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 155 





V† sự: Tính chât của tâm sở manasikaära chỉ thê 
hiện rõ ở khoảnh khăc thây, nghe, ngửi, nêm, xúc chạm, 
có phải vậy không? 


$arah: Chắc Achaan Sujin sẽ nói rằng, tính chất 
của cái thấy hay đối tượng của cái thấy sinh khởi hiện 
giờ sẽ dễ nhận biết hơn là những thứ như tâm sở tư, 
tác ý,... Kế cả những thứ khác mà chúng ta đã nói đến 
lúc trước như sự kham nhẫn chăng hạn, thì khi bàn về 
chúng, thực chất chỉ là bàn về ý niệm về chúng mà thôi. 
Nếu ta cứ có chia chẻ tìm hiểu các tâm sở thì cũng giỗng 
uống bát canh và cố gắng đi tìm từng vị trong đó vậy. 


Vị sự: Vì Bà nói là tìm hiểu từng từ một... 
Aechaan Sujin: Chiều nay Sư sẽ làm gì? 

Vị sư: Sư chưa biết. 

Achaan Sujin: Đó là cetanä hay manasikãra ạ? 


V† sự: Là cetana. Cảm ơn Achaan SuJinn. Cho Sư 
hỏi thêm, manisakara bắt cảnh hiện tại trước, sau đó 


mới đên cetanä?2 


Sarah: Chính xác là cùng lúc với tâm kinh nghiệm 
đối tượng. Các tâm sở sinh khởi cùng tâm sẽ đồng sinh, 
đồng cảnh, đồng căn và đồng diệt với tâm. Như hôm 
qua, khi chúng ta đề cập đến thập nhị nhân duyên (liên 


156 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





quan tương sinh), có nói đến xúc và thọ, nhiều người 
tưởng rằng sau xúc mới đến thọ, nhưng thực chất xúc và 
thọ là hai trong bảy biến hành tâm sở, chúng cùng sinh, 
cùng diệt, cùng kinh nghiệm đối tượng trên cùng căn 
với mọi tâm khi tâm sinh khởi kinh nghiệm đối tượng. 
Điều này cũng tương tự với manasikãra và cetanã. Hôm 
trước có người hỏi về samädhi, đó chính là tâm sở nhất 
tâm - ekaggatã, cũng là một trong bảy biến hành tâm 
sở, sinh khởi cùng tất cả các tâm. Như vậy mỗi khi tâm 
kinh nghiệm đối tượng đều có tâm sở nhất tâm cùng với 
những tâm sở khác, cùng sinh khởi để kinh nghiệm đối 
tượng và cùng diệt đi. Biến hành tâm sở sinh khởi với 
tất cả các tâm, nên chúng có thê thuộc một trong bốn 
chủng loại tâm, là tâm quả, tâm duy tác, tâm thiện hay 
tâm bất thiện, tùy thuộc vào tâm mà chúng sinh khởi 
cùng. Nếu nhất tâm sinh khởi với tâm thiện thì nhất tâm 
khi đó sẽ là thiện, tương tự với tâm bất thiện. Vì vậy, 
chúng là tà định hay chánh định thì tùy thuộc vào tâm 
chúng sinh khởi cùng. Cũng tương tự như vậy với các 
tâm sở biến hành khác. Phần lớn thời gian, nhất tâm 
thường là bất thiện nhiều hơn là thiện. Ví dụ, khi câu 
cá, nấu ăn, chơi tennis... đều có sự tập trung và tâm sở 
nhất tâm khi đó có tính chất bất thiện, sự tập trung đó 
là tà định, vì đó không phải là những khoảnh khắc của 
bố thí, trì giới, phát triển tâm trí... Ngay cả lúc này, khi 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 157 





chúng ta đang nghe pháp, có nhiều khoảnh khắc của 
thiện tâm, như khi chú ý lắng nghe đề tìm hiểu thì có 
sự kham nhẫn và tâm sở nhất tâm là thiện, nhưng khi 
lơ đễnh nghĩ đến bữa trưa, đến việc chụp ảnh... thì có 
nhiều tâm bắt thiện với tâm sở nhất tâm bắt thiện. Điều 
đó rất thông thường và tự nhiên. Nói như vậy chỉ để chỉ 
ra rằng không phải định luôn là thiện, cũng như không 
phải nhất tâm luôn là thiện. Hiểu điều đó giúp chúng 
ta chân thực hơn. Như Achaan Sujin vẫn nhắc, chỉ có 
khoảnh khắc hiện tại là cái cần được hiểu. Loại tâm nào 
hay tâm sở nào đang hiện khởi? Khi ai đó ngồi và cỗ 
gắng tập trung vào đề mục, nếu không có hiểu biết sinh 
khởi thì rất đễ là những khoảnh khắc của tà định. 


Pháp dàm tại Đà Lạt, sáng ngày 19/05/2015 


Người hỏi: Khi không bị dính vào tham hay sân 
thì có trạng thái xả, có loại xả không hiểu biết - hay loại 
xả sỉ, còn xả có hiểu biết thì rất khó, phải thông hiểu 
thực tại một cách rõ ràng. Xin Bà giải thích về hai loại 


xả này. 
Achaan Sujïm: Thực tại chân đề của “xả” là gì? 


Jonofhan: Tâm quan trọng của “xả” là gì? Có lẽ 


chúng ta nói đên xả vì muôn thoát khỏi tham và sân, 


158 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





phải không? Đăng sau đó thê hiện ân ý muốn làm điều 
gì đó để thoát khỏi tham và sân. Thực chất, khi có hiểu 
biết đúng thì khi đó có xả. Nhưng mục đích chính trong 
điều Đức Phật dạy không phải là đê có được xả mà là để 
phát triên hiểu biết. Tham hay sân sinh khởi sau những 
kinh nghiệm qua ngũ quan có thê là đối tượng của hiểu 
biết, hoặc cũng có thể không được biết đến, tất cả tùy 
thuộc vào pháp xuất hiện ở khoảnh khắc đó. 


Sarah: Achaan SuJin có hỏi từ “xả” bạn dùng có 
nghĩa là gì, vì từ “xả” có hai nghĩa!. Mọi khoảnh khắc 
bất thiện đều luôn có sỉ cùng sinh khởi. Vô minh hay sỉ 
đều là một. Tương tự như vậy, ở mọi thực tại bắt thiện, 
dù căn sân, căn sỉ hay căn tham đều có tâm sở phóng 
dật. Ở những khoảnh khắc của tham ái, mặc dù có cảm 
thọ dễ chịu, nhưng thực chất tâm không có sự an tịnh 
mà có sự phóng dật, bởi sự có mặt của tâm sở phóng 
dật. Còn ngược lại, ở bất cứ khoảnh khắc thiện pháp 
nào, như bố thí, trì giới hay hiểu biết thì tính chất của 
sự an tịnh có ở đó. Khi nói đến sự an tịnh là nói đến tâm 
sở an tịnh, passaddhI. Ở khoảnh khắc từ tâm, khi có sự 
thân thiện mong muốn điều tốt lành cho người khác, 
khi đó có sự an tịnh, ở khoảnh khắc đó không có sĩ 
cũng như phóng đật, trạo cử. Ở khoảnh khắc lắng nghe 


1. Thọ xả (upekkhã vedan3) và tâm sở xả (tatramajjhattatã) 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 159 





pháp một cách cần thận, với sự hướng tâm chân chánh, 
khi đó tâm là thiện và không có sự lo lắng, bất an, trạo 
cử. Ở những khoảnh khắc thiện tâm như vậy không có 
tham, sân mà có sự có mặt của tâm sở xả - tâm sở quân 
bình. Có rất nhiều thuật ngữ giống nhau nhưng lại chỉ 
tới các thực tại khác nhau. Cũng có “xả” trong “xả vô 
lượng tâm” (upekkhä-appamaññä). Ở khoảnh khắc ta 
nghe về điều bất hạnh xảy ra với người bạn của mình, 
nếu có sự suy niệm về bản chất của nghiệp và quả của 
nghiệp, rằng chỉ là các pháp vận hành, khi đó có tâm 
sở xả sinh khởi. Khi ta nghe về từ “xả” trong những 
bối cảnh như vậy, cần biết rằng nó là tâm sở tịnh hảo 
sinh khởi cùng với mọi tâm thiện, không nên nhằm lẫn 
nó với thọ xả. Chúng ta biết các pháp được Đức Phật 
phân loại theo nhiều cách khác nhau. Nếu nói về thọ, ta 
sẽ nói về ba loại thọ: Thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Ta biết 
rằng thọ hỷ có thê sinh khởi với tâm thiện, hay những 
khoảnh khắc tâm có hiểu biết như bây giờ. Thọ hỷ cũng 
có thể sinh khởi với tâm bất thiện, kê cả những khoảnh 
khắc kinh nghiệm đối tượng khả ái qua thân căn (trước 
tiên là có thọ lạc trên thân và sau đó là thọ hỷ ở ý môn). 
Vì vậy ta không thê dựa vào tính chất của thọ để có thể 
xác định tâm đó là thiện hay bắt thiện. Không thể nói có 
hỷ là có tham hay có hỷ là có thiện tâm. 


Thọ ưu và thọ khô là hai loại thọ sinh khởi khi có 


160 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





sự kinh nghiệm đối tượng bất khả ái nơi thân, thọ khổ 
dựa trên thân và sau đó là thọ ưu nơi tâm khó chịu với 
đối tượng bất khả ái đó. Ở khoảnh khắc của sân sinh 
khởi sau khoảnh khắc tiếp xúc với đối tượng bất khả ái 
luôn có thọ ưu cùng sinh khởi. Thọ ưu không bao giờ 
sinh khởi cùng tâm thiện. Khi có người bạn đang đau 
khô, bất hạnh và ta thấy thương người đó, không nên 
nhằm lẫn giữa tâm bị thực sự với thọ ưu sinh khởi với 
tâm bắt thiện. Thọ ưu không bao giờ sinh khởi với tâm 
thiện. Về thọ xả, thọ xả luôn sinh khởi cùng khoảnh 
khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm... Ta có thê dễ nghĩ rằng 
ta rất hân hoan khi thấy cảnh sắc đẹp, nhưng thực chất 
thọ hỷ ấy sinh khởi sau, còn ở khoảnh khắc đầu tiên 
nhìn thấy cảnh sắc ấy, thọ luôn là thọ xả. Khi có sự 
dính mắc (tham), nếu mạnh mẽ thì nó có thê sinh khởi 
với thọ hỷ, còn nếu dính mắc ít hơn thì nó có thê sinh 
khởi cùng với thọ xả. Như hiện giờ có thể ta thấy bức 
tường kia, khi đó sự đính mắc với bức tường ấy nhưng 
ít thôi, và thọ sinh khởi sau cái thấy ấy có thê là thọ xả. 
Ở khoảnh khắc của tâm si, tức khoảnh khắc không có 
tham, sân, hoài nghi... thì thọ sinh khởi khi đó luôn là 
thọ xả. Thọ xả cũng thường sinh khởi với tâm thiện. 
Tuy nhiên, trạng thái thọ xả mà ta dễ cảm nhận trong 
cuộc sống hàng ngày thường là sinh khởi với tâm bất 
thiện. Tắt cả sự trình bày này giúp chỉ ra rằng trạng thái 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 1ó1 





xả mà ta biết đến thường là trạng thái của tâm bắt thiện. 
Vì vậy cần phải suy xét những thuật ngữ như thọ khổ, 
thọ lạc, thọ hý, thọ ưu và thọ xả một cách cần thận. 


V† Sư: Tại sao thọ xả chỉ sinh khởi với nhãn, nhĩ, 
tí, thiệt thức mà không sinh khởi với thân thức? Tại sao 
trong thân thức chỉ có thọ khô hoặc thọ lạc? 


Sarah: Tôi xin giải thích ngắn gọn vì thời gian gần 
hết. Khi đối tượng tiếp xúc lên nhãn căn thì sự tiếp xúc 
này không mạnh mẽ bằng khi đối tượng tiếp xúc lên 
thân căn. Vì vậy nó thường là thọ xả trong trường hợp 
kinh nghiệm đối tượng qua nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt căn. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 21/05/2015 


Người hỏi: Con có một câu hỏi về sự dính mắc. 
Đôi tượng của sự dính mặc có tác động tới mức độ của 
sự đính mắc không? Như người nghiện ma túy thì khác 


với người nghiện rượu, xem ti vi hoặc chơi game? 


Aechaan Sujin: Ö khoảnh khắc không có nghe, 
thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ,... thì có dính 
mắc không? 


Người hỏi: Không có dính mắc khi không có sự 


kinh nghiệm qua các căn. 


162 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Jonothan: Bạn hỏi về đối tượng dính mắc có ảnh 
hưởng tới mức độ dính mắc không, thế còn dính mắc 
với đối tượng thị giác có khác dính mắc với âm thanh, 
dính với nhãn thức, dính mắc với nhĩ thức...? Có gì 
khác biệt không? 

Người hỏi: Tôi nghĩ là không. Vì chức năng của 
tham qua mọi căn là như nhau, chỉ khác nhau về mức 
độ của dính mắc mà thôi. 

Jonothan: Cũng có sự dính mắc mà ta tưởng tượng 
về, không được kinh nghiệm qua các căn hiện giờ nữa. 
Nhưng tính chất của tham ái thì vẫn là một. Mọi dính 
mắc đều có chung đặc tính. Chức năng của chánh niệm 
và trí tuệ là hay biết đặc tính của các pháp khi chúng 
xuất hiện. Tham chỉ là một pháp sinh khởi, và mỗi khi 
sinh khởi, nó đều có đặc tính như vậy. 

Người hỏi: Vậy tại sao trong ngũ giới lại có giới 
tránh xa uống rượu? 

Jonothan: Tôi nghĩ giới thứ năm không phải chủ 
chốt nhằm vào vấn đề tham, mà là vẫn đề khi uống rượu 
sẽ dẫn đến phạm các giới còn lại. 

Người hỏi khác: Trong lộ trình tâm, tâm thiện hay 
bất thiện khác nhau hoàn toàn, mỗi sát na tâm bắt một 
cảnh rồi diệt đi ngay, vậy làm sao trí tuệ biết đâu là 


tham, đâu là sân, đâu là sự giải thoát,... 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 163 





Jonothan: Vì trí tuệ có thê lấy thực tại vừa diệt đi 
rồi làm đối tượng. Nó có thể kinh nghiệm đặc tính của 
pháp vừa diệt đi đó, đặc tính ấy là bản sao trung thực, 
giống hệt với pháp vừa diệt đi. Nếu không như vậy, sẽ 
không bao giờ có sự kinh nghiệm trực tiếp về bất cứ 
loại pháp nào. 


Aechaan Sujin: Có cái thấy hiện giờ không? Nó có 
sinh và diệt không? Ai biết được điều này? Chừng nào 
chưa có sự chứng ngộ trực tiếp sự sinh và diệt rất nhanh 
của các thực tại thì cái xuất hiện vẫn chỉ là tướng của 
cái đã diệt đi rồi. Phải có vô số khoảnh khắc sinh diệt 
tiếp nối nhau để có ý niệm về một cái gì đó. Vì vậy ta 
học về bản chất của những thứ xuất hiện từng chút một 
trước khi có thê có được sự kinh nghiệm trực tiếp về 
những gì Đức Phật đã dạy. Những gì chúng ta có thể 
học hiện giờ là cái thấy không phải là cái nghe, nếu y 
cứ vào những gì được học trong VI Diệu Pháp thì có 
rất nhiều tiến trình xen kẽ giữa cái thấy và cái nghe. Từ 
dhamma - pháp là từ để chỉ những thực tại đang xuất 
hiện. Cái không xuất hiện vẫn có duyên đề sinh và diệt 
nhưng không được nhận biết. Tại khoảnh khắc của cái 
thấy, có cái được thấy, nhưng trước khi có ý niệm đó là 
con người hay cái gì đó thì phải có vô số tiến trình của 
cái thấy sinh và diệt, xen kẽ giữa các tiến trình ấy có 
những tâm không phải là cái thấy (nhãn thức) nhưng 


164 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





vẫn kinh nghiệm cùng một đối tượng thị giác. Trước 
khi có cái thấy thì không có cái thấy, nhưng phải có 
những tâm sinh khởi trước khoảnh khắc của nhãn thức 
sinh khởi, và cũng phải có những tâm tiếp nối sau cái 
thấy ngay lập tức. 


Ta có thê thấy được trí tuệ vĩ đại của Đức Phật - 
người có thê biết rõ từng tâm một, một cách chi tiết, 
rằng tâm sinh khởi ngay trước nhãn thức thì không thấy, 
nó kinh nghiệm đối tượng thị giác nhưng nó không 
thấy, giỗng như một người tới và đứng ở trước cửa nhà, 
ta không nhìn thấy người ấy nên không biết là ai, nhưng 
hẵn phải có trí tuệ biết rõ tâm đó là tâm nào, ở môn nảo. 
Mỗi tâm chỉ đảm nhận chức năng riêng của mình mà 
thôi. Sau khi khoảnh khắc của cái thấy diệt đi, tâm tiếp 
theo cũng không thấy, nhưng nó vẫn kinh nghiệm cùng 
đối tượng mà cái thấy thấy. Nếu nó thấy thì nó đã là nhãn 
thức. Tâm nối tiếp nhãn thức thì không thấy nhưng làm 
chức năng tiếp nhận đối tượng thị giác. Ai biết được 
điều ấy? Không ai khác ngoài Đức Phật. Chính vì vậy, 
khi nghiên cứu Giáo lý, ta bắt đầu hiệu hơn về trí tuệ vĩ 
đại của Ngài, nhưng không ai có mức độ trí tuệ vĩ đại 
như Ngài được. Ta cũng biết rằng, những lời dạy chỉ 
tiết như vậy không thê đến từ sự suy xét hay tư duy đơn 
thuần mà phải đến từ sự giác ngộ trực tiếp. Và khi nghe 
Giáo lý, chắc chắn mức độ hiểu biết của ta không thê 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 165 





sánh với mức độ trí tuệ của đâng Giác ngộ, mà chỉ bắt 
đầu hiệu về sự vĩ đại của Người đã dạy cho chúng ta về 
sự thật hiện giờ. 


Ta nên cần trọng nghiên cứu Giáo lý của Ngài với 
lòng tri ân và sự cung kính, đề hiểu về những thực tại 
mà Ngài đã dạy. Chắng hạn, phải có duyên để cái thấy 
hay bất cứ pháp nào đó sinh khởi. Không có duyên thì 
không có gì sinh khởi. Đề một pháp sinh khởi, không chỉ 
cần một duyên mà phải có rất nhiều duyên khác nhau. 
Chúng ta chỉ có thể hiểu rằng, nếu không có loại thực 
tại nằm trong con mắt, có tính chất có thê tiếp nhận đối 
tượng thị giác, thì chắc chăn không thể có cái thấy sinh 
khởi. Vậy liệu những thứ phụ thuộc vào duyên, sinh rồi 
diệt ngay lập tức, có thể là tôi hay tự ngã không? Đây 
chính là con đường để xả ly khỏi cái được kinh nghiệm 
như là một “cái gì đó”. 


Chúng ta cần nghiên cứu cần trọng, không chỉ một 
vài từ mà thôi. Như hiện giờ có tham không? Cần phải 
rất chỉ tiết, tham gì? Không chỉ nói là đang có tham mà 
không biết rằng tham với cái gì. Nếu không chỉ tiết thì 
không phải là Giáo lý của Đức Phật. Đức Phật đã phát 
triển tất cả các ba la mật không phải chỉ để nói về giới 
mà thôi. Ai là người giữ giới? Chừng nào không có hiểu 
biết đúng về các thực tại thì luôn có ngộ nhận cho các 


166 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thực tại là ngã. Mỗi từ đều biểu trưng cho một thực tại, 
một pháp khác nhau. Pháp hay thực tại có tính chất dính 
mắc chính là lobha (tham). Tham, sinh khởi rất nhiều 
trong cuộc sống hàng ngày, tùy thuộc vào tích lũy mà 
khoảnh khắc nào nó sẽ sinh khởi. Tùy vào tích lũy mà 
mỗi người có mức độ tham mạnh mẽ với thực phẩm, 
cảnh đẹp, âm thanh, hay lòng tốt, các ý niệm về thiện,... 
Tham cũng là một thực tại, như cái thấy, cái nghe,... 
nhưng mỗi một thực tại đều có tính chất khác nhau. Tốt 
nhất là không nên bám giữ vào ý niệm của mình trước 
kia về những gì diễn ra mà nên nghiên cứu Giáo lý một 
cách cần mực, từng từ một. 


Vậy cái gì là thực? Nó có phải là pháp không? Có 
phải bất cứ cái gì là thực đều là pháp không? Nó có phải 
là pháp chân đế, pháp tối hậu không? Pháp chân đế hay 
tối hậu có nghĩa là chúng có những tính chất không thể 
bị thay đổi. Liệu ai có thể biến âm thanh thành thứ có 
thể được nếm không? Đây là lúc để hiểu ý nghĩa của 
từ “pháp”. Từ “Pháp” không chỉ đơn thuần là Giáo lý 
của Đức Phật, mà có nghĩa là bất cứ gì là thực đều là 
“pháp”. Cái thấy là thực vì khi nó sinh khởi, nó thấy. 
Cái nghe là thực, khi ở khoảnh khắc nó sinh khởi, nó 
nghe. Đức Phật đã dạy cho chúng ta về tất cả các pháp 
của hôm qua, hôm nay và ngày mai, đề ta bắt đầu hiểu 
dần về từng thực tại như nó là. Nếu không như thế thì 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 167 





không thê xả ly về ý niệm về một ai đấy hay cái gì đó 
tồn tại kéo dài. 


Ở khoảnh khắc này, cái gì sinh khởi và cái gì diệt 
đi? Bất cứ cái gì xuất hiện đều sinh và diệt. Nó không 
xuất hiện, rồi nó xuất hiện, rồi nó biết mất, rồi lại một 
cái khác xuất hiện. Nếu không có khoảnh khắc thấy cái 
này thì có thể dính mắc vào cái này không? Vậy dính 
mắc luôn đi theo sau cái gì được kinh nghiệm, dù là âm 
thanh hay đối tượng thị giác. Với một gia đình, khi đứa 
trẻ sơ sinh chưa ra đời, có thể có sự dính mắc với nó 
không? Nhưng khi một cái gì đó xuất hiện thì khi đó có 


sự dính mặc. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 01/01/16 


Người hỏi: Khi một trạng thái của buồn giận sinh 
lên, tức là có tâm sân. Tâm sân sinh khởi cùng với 22 sở 
hữu tâm. Tôi muốn được biết bốn sở hữu tâm là sân, tật, 
lận, hối có cùng sinh khởi một lúc với tâm sân không? 
Xin Bà giải thích. 

Sarah: Ở đây có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau. 
Chẳng hạn khi bị ốm, chúng ta cứ cho rằng cái “ốm” đó 
hiện diện liên tục, nhưng thực chất đó là nhiều khoảnh 
khắc tiếp nối khác nhau - khoảnh khắc của thọ khổ trên 


168 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thân được kinh nghiệm qua thân thức, sau đó là khoảnh 
khắc của những tâm sân với những thọ khổ đó... Tâm 
sân sinh khởi có thể ở nhiều mức độ khác nhau, đôi 
khi có thể chỉ là ở mức độ nhẹ, “Ôi tôi bị đau, bị ốm”. 
Nhưng cũng có lúc khác lại có duyên cho mức độ sân 
nhiều hơn, chăng hạn sự giận dữ khó chịu khi một ai đó 
có được điều tốt đẹp, khi đó có sự ghen tị, hay khi có sự 
bủn xin không muốn chia sẻ. Mọi khoảnh khắc của tâm 
sân sinh khởi luôn đi kèm tâm sở sĩ và thọ ưu, nhưng 
những tâm sở khác thì không phải lúc nào cũng sinh 
kèm với nó mà tùy trường hợp. 


Nina: Khi có tâm sân sinh khởi thì không cần phải 
nghĩ nhiều về nó. Ở khoảnh khắc đó có một tính chất, 
tính chất đầy đối tượng đi, và khi đó có thê hiểu được 
tính chất của tâm đó là một tâm bắt thiện. Khi không 
hay biết đặc tính của pháp sinh khởi thì khi đó không 
phải là Giáo lý của Đức Phật. Tất cả các pháp hiện giờ 
đều cần được biết, vì chúng ta đã tích lũy rất nhiều vô 
minh. Những điều này chúng ta có thể học hỏi ngay bây 
giờ và việc đưa ra các ví dụ trong cuộc sống hàng ngày 
đều vô cùng hữu ích. 

$arah: Mọi người thường muốn biết nhiều về 


sân, vì chúng ta đêu không thích sân và muôn tránh 


khỏi trạng thái khó chịu của thọ ưu sinh khởi cùng sân. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 169 





Nhưng sẽ rất hữu ích nếu ta tìm tới nguyên nhân của 
sân, đó chính là sự dính mắc vào cách thức chúng ta 
mong muốn sự việc xảy ra, hay sự dính mắc vào cái 
được thấy, cái được nghe,... Cái thấy sinh khởi và kinh 
nghiệm đối tượng thị giác một cách vô cùng ngắn ngủi 
và diệt đi, như vậy thật vô nghĩa khi dính mắc vào cái 
được thấy, vì nó đâu có theo ý mình. Chỉ sự phát triển 
hiểu biết về bản chất thực sự của các pháp ở khoảnh 
khắc này mới dần làm suy giảm sự dính mắc vào những 
cái được kinh nghiệm, mong muốn nó diễn tiến theo 
cách này hay cách kia, và suy giảm sự khó chịu khi các 
pháp diễn ra không như ý. Quay trở lại bài kinh Lohita 
sáng nay, trong đó nói rằng chỉ có sự hiểu biết về các 
pháp tại khoảnh khắc này mới có thể giúp ta đi tới tận 
cùng của thế giới. Đó chính là con đường duy nhất để 
dẫn đến sự tận diệt của các phiền não, sự tận diệt của 
các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi luôn sinh diệt và là vô 
thường, khổ và vô ngã. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 01/01/2016 


Người hỏi: Nêu ta đề mặc các pháp mà không có 
tác ý thì sẽ bị thụ động với nó. Như vậy có vẻ sẽ chậm 
trong bước đường quán sát tất cả chỉ là pháp và không 
có cái tự ngã nào cả. Con hiểu răng Đức Phật dạy các 


170 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





pháp không thực sự tỒn tại, như vậy có nghĩa là vô ngã 
đã ở ngay đó rồi. 


$arah: Ý mà bạn nói “các pháp không thực sự tồn 
tại” có chút hơi hướng của Đại thừa. Hiện g1ờ có sự xúc 
chạm, có phải đặc tính cứng đang hiện diện không? Nếu 
đặc tính cứng không thực sự sinh khởi, nó sẽ không thể 
được nhận biết; nếu âm thanh không sinh khởi, nó sẽ 
không thê được nghe; nếu không có cái nghe sinh khởi, 
nó sẽ không thê nghe âm thanh, đúng không? Như vậy, 
vô ngã không phải là việc nói “tất cả đều là không”, 
hay “không có gì ở đó”, mà thực chất, đó là đặc tính 
của tất cả các pháp. Mỗi pháp sinh khởi đều không 
thuộc về ai, đều không có một tự ngã nào ở trong đó. 
Chẳng hạn đặc tính cứng không phải là một thứ gì cả, 
nó không phải là tự ngã nào. Đặc tính cứng chỉ là đặc 
tính cứng, nó không phải là cái bàn, không phải là cái 
ly, nó không có cái gì nữa ở trong đó, và đó là ý nghĩa 
của vô ngã. Trong tiếng Päli từ “suññatã” có nghĩa là 
“không” - đồng nghĩa với từ vô ngã. Ý nghĩa của nó 
là không có một bản thể, không có một tự ngã nào ở 
trong đó. Mỗi khoảnh khắc của kiếp sống chỉ tồn tại 
trong khoảnh khắc ấy và mỗi khoảnh khắc chỉ là pháp 
sinh khởi do duyên, có một tính chất cụ thẻ, sinh khởi 
rồi diệt đi, không có một bản thể nào - hoàn toản rỗng 
không về bản thể hay tự ngã. Khi cái thấy sinh khởi, nó 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 171 





chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngăn ngủi rồi diệt đi. Nó 
diệt đi hoàn toàn, không bao giờ trở lại. Đó cũng là ý 
nghĩa của từ uân mà chúng ta đã nói đến sáng nay. Uẫn 
là thứ sinh và diệt, nó sinh khởi và tồn tại trong khoảnh 


khăc ngăn ngủi rôi diệt đi hoàn toàn. 


Bạn có đề cập: Nếu bảo các pháp là vô ngã và 
không làm gì cả thì như thế rất thụ động. Thực chất, 
khi chúng ta nghĩ đến việc phải làm gì đấy hay không 
phải làm gì, khi đó vẫn có ý niệm về một tự ngã làm 
một cái gì đây và không làm một cái gì đấy, và như vậy 
không phải là cái hiểu về vô ngã. Khi chúng ta nghe các 
pháp là vô ngã, khoảnh khắc của cái thấy không có một 
con người nào, khoảnh khắc của cái nghe không có một 
con người nào, mà chỉ có các pháp sinh và diệt tiếp nối 
nhau,... rồi kết luận răng không nên làm gì cả thì đó là 
một ý niệm sai lầm, vì ân chứa sau đó là hàm ý về ngã. 
Như chúng ta đã nói, tà kiến về ngã bắt rễ rất sâu dày và 
hiểm hóc. Như vậy, ý nghĩa mấu chốt ở đây không phải 
là làm hay không làm, tích cực hay thụ động. Sự khởi 
đầu của con đường chính là hiểu biết đúng về khoảnh 
khắc này, về thực tại đang xuất hiện, chẳng hạn cái thấy 
hay cái nghe, hay bất cứ cái gì đang xuất hiện hiện giờ 
được hiểu đúng thì khi đó là sự khởi đầu của con đường. 


Aechaan Sujin: Bạn có cần tác ý để sống không? 


172 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Con nghĩ bất cứ làm việc gì đều có tác 
ý ở trong đó. Ví dụ trong khoảnh khắc mình nhận ra 
không hề có cái ngã tồn tại mà tất cả là các pháp sinh 
lên theo duyên. Nhưng khoảnh khắc đó đâu phải lúc 
nào nó cũng đến. Nếu chúng ta cứ chờ đợi nó thì sẽ 
chậm. Thay vào đó ta tác ý và quán xét nó, vì các pháp 


luôn đên với mình. 


Aechaan Sujin: Khoảnh khắc đó chỉ sinh khởi nhờ 
đủ duyên, đúng không? 


Người hỏi: Phải ạ 


Achaan Sujin: Dù bạn muôn hay không muôn 
sông thì việc còn sông không phụ thuộc vào ý chí của 
bạn. Tùy thuộc vào các yêu tô làm duyên mà cuộc sông 


có diễn ra hay không. 


Người hỏi: Chúng ta cần có hiểu biết để tác động 


làm chánh niệm có thê sinh khởi. 


Achaan Sujin: Bản thần trí tuệ cũng là một pháp 
sinh khởi do duyên. Chừng nào chưa có niềm tin vững 
chắc về bản chất vô ngã của các pháp, chừng đó còn có 
ý niệm về ngã có làm cho chánh niệm sinh khởi, và khi 
đó không phải là chánh niệm thực sự, vì chánh niệm 


cũng là vô ngã. Tác ý có sinh và diệt không? 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 173 





Người hỏi: Có ạ. 


Achaan SŠujim: Như vậy, tắc ý cũng không phải là 
mình, đúng không? Cũng phải có duyên để cho tác ý 
sinh và diệt. Tác ý không sinh khởi do ý chí của một ai 


đó, mà do duyên. 
Người hỏi: Vậy duyên gì làm sinh khởi tác ý? 


Achaan Sujin: Nếu không có tâm - yêu tố làm 
công việc chủ đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng, 
sẽ không thê có tác ý sinh khởi. Tác ý ở đây là tâm sở 


tư - cetana, tức là tâm sở đông sinh với mọi tâm. 


Người hỏi khác: Theo tôi được học, sở hữu tác 
ý không phải là tư. Sở hữu tư là nghiệp, sở hữu tác ý 
(manasikãra cetasika) chỉ chú ý đến cảnh thôi. Hai sở 


hữu này khác nhau. 


Người dịch: Từ “tắc ÿ” của người hỏi đã được tôi 
dịch sang tiếng Anh là intention (ý định), nghĩa là nhắc 
đến tâm sở tư. Tiếng Việt hơi lẫn lộn một chút giữa các 
thuật ngữ này: Từ “tác ý” vừa được dùng để nói về tâm 
sở manasikãra, lại vừa được dùng khi nói đến ý định, có 
tác ý, tức là nhắc đến tâm sở tư (intention). Bạn [người 
hỏi trước] dùng từ “tác ý” với hàm ý nói đến “ý định” 


đúng không? 


174 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Đúng vậy. 


Sarah:: Tâm sở tư hay ý định, là một biến hành tâm 
sở, nó sinh khởi với mỗi tâm, kể cả những khoảnh khắc 
của thức tái tục cũng có tâm sở tư sinh kèm với nó. Ở 
khoảnh khắc của thức tái tục, tâm sở tư (cetanä) sinh 
khởi được duyên bởi nghiệp quá khứ. Ở những khoảnh 
khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm... hiện gIỜ, 
cũng có tâm sở tư cùng sinh khởi, và chúng cũng được 
duyên bởi nghiệp quá khứ. Ở khoảnh khắc của tâm sân 
sinh khởi, khi chúng ta thấy khó chịu ở những mức độ 
khác nhau, cũng có tâm sở tư sinh kèm, khi ấy nó được 
duyên bởi sự tích lũy về xu hướng sân từ quá khứ. Chức 
năng của nó là điều phối những tâm sở đồng sinh với 
nó. Ở khoảnh khắc tâm sinh khởi cùng những tâm sở 
bất thiện, tâm sở tư sinh kèm cũng có tính chất bắt thiện. 
Ở ngay khoảnh khắc này, khi có sự suy xét chân chánh 
về những pháp đang hiện khởi cùng với hiểu biết đúng, 
ở khoảnh khắc đó có tư là thiện, mặc dù không có ai có 
ý định bảo nó sinh khởi, nhưng nó đã sinh khởi do đủ 
duyên. Không ai có ý định để tâm sân sinh khởi, nhưng 
ở khoảnh khắc có đủ duyên cho tâm sân sinh khởi, khi 
đó sẽ có cetanä sinh khởi cùng với sân và điều ấy không 
phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ ai. Ở khoảnh khắc này, 
khi có sự suy xét, hiểu biết chân chánh về những gì 
được nghe, về các pháp, không có người nào quyết định 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 175 





để những hiểu biết đó sinh khởi, nhưng đã có tác ý chân 
chánh (yoniso-manasikara) sinh khởi một cách tự nhiên 
ở khoảnh khắc đó, do những duyên đầy đủ của nó. Càng 
tiếp tục nghe, tìm hiểu và suy xét về Giáo pháp, ta sẽ 
càng thấy rõ hơn rằng: các pháp là vô ngã. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sảng ngày 02/01/2016 


V† sự T: Tại sao chỉ có sáu nhân (hetu-paccaya) mà 
không phải là nhiều nhân? 

Thứ hai là, khi nào biết si phần không có nhân, vì 
tham cũng đi với s1, sân cũng đi với s1, nhưng khi nào s1 
không đi với tham và không đi với sân? Xin Bà cho ví 
dụ trong cuộc sống hàng ngày để dễ nhận biết? 

Achaan Sujin: Sáu nhần như vậy chưa đủ sao? 
Thay cho việc nghĩ về con số thì chúng ta nên hiểu 


A1 ?”? 


về “nhân” (hetu), về vô ngã. Ở khoảnh khắc này có 
hay không có “nhân”? Nếu không, chúng ta chỉ nói về 
những thứ hiện giờ không xuất hiện, vậy làm sao có thể 
có được hiểu biết đây? Trước hết, thực tại là nhân là 
gì? Liệu pháp không kinh nghiệm gì cả có thê là nhân 
không? Hay chỉ ở khoảnh khắc kinh nghiệm một đối 
tượng nào đó thì mới có thê có nhân hoặc không có 
nhân? Nếu không có hiểu biết đúng thì các pháp sẽ rất 


Tắc TÔI. 


176 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Trí tuệ là một pháp, nó không phải là tự ngã, không 
phải là ta hay ai khác, đó là khoảnh khắc hiểu đúng 
về pháp được nghe. Hiện giờ đang có các pháp xuất 
hiện, nếu không có nhân thì sẽ không thể có cái hiểu 
về cái đang xuất hiện lúc này. Không hiểu đúng bản 
chất các pháp cũng là nhân, đó là nhân si (moha), nó 
sẽ làm duyên cho sự dính mắc nhiều hơn với những gì 
xuất hiện, nó cho những cái đang xuất hiện hiện giờ là 
trường tồn. Nó không biết được bản chất của cái hiện 
giờ đang xuất hiện chớp nhoáng, không biết được bản 
chất của nó chỉ là pháp. Nó được duyên bởi những yếu 
tố tương ứng để sinh khởi chứ không phải do ý chí của 
một ai đó. Hiện giờ đang có cái thấy, có hiểu biết nào 
về cái thấy hiện giờ không? Cái hiện giờ không hiểu về 
pháp đang xuất hiện chính là si-moha, là nhân. Bất cứ 
khi nào sinh khởi, si không hiểu về cái đang xuất hiện. 
S¡ là thiện hay bất thiện? Nó chính là nhân, hay là gốc 
rễ của tất cả những pháp bất thiện khác. Moha là một 
loại nhân bất thiện. Tham cũng là một nhân. Tham là 
thiện hay bất thiện? Bạn có thích tham không, nói một 
cách trung thực nào? Do vô minh, hắn phải có /hđm 
dính mắc vào cái đang xuất hiện. Hàng ngày, tham và sỉ 
sinh khởi rất nhiều, do duyên. Nếu không vì dính mắc, 
liệu bạn có muốn tìm kiếm một cái gì đó không? Khi đi 


tìm kiêm, chăng phải là đê có cái mình muôn hay sao? 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 177 





Chăng phải việc nấu ăn hay làm bất cứ công việc gì đó 
cũng khá mệt hay sao? 


Chừng nào vẫn còn có vô minh và tham ái, chừng 
đó vẫn còn có duyên cho các thực tại sinh khởi không 
ngừng nghỉ, từ kiếp này sang kiếp khác. Vấn đề không 
phải là biết được tên của các loại nhân khác nhau, mà là 
biết nhân ở chính khoảnh khắc nhân xuất hiện, đề có thể 
thấy được hiểm họa của tất cả những pháp bất thiện. Tại 
sao ta sân? Nếu mọi thứ đều dễ chịu, có được những thứ 
mà ta rất thích thú, sẽ không có duyên cho sân sinh khởi. 
Có ai muốn sân sinh khởi không? Nguyên nhân góc rễ 
của sân chính là vô minh cùng với tham ái. Chừng nào 
vẫn còn dính mắc vảo các thực tại mà ta cho là của ta, 
hay là “cái gì đó”, chừng ấy vẫn còn có vô minh và 
dính mắc, và chúng sẽ còn làm duyên cho sân. Cuộc 
sông là như vậy, và rồi chết đi. Các pháp diệt đi không 
bao giờ quay lại. Tất cả những gì mà chúng ta thích thú 
đều diệt đi và không bao giờ quay trở lại. Điều đó đúng 
trong từng khoảnh khắc, ở khoảnh khắc của cái thấy 
thì không có cái nghe. Cái được thấy và cái thấy cũng 
diệt đi hoàn toàn, không bao giờ quay trở lại, từ khoảnh 
khắc này sang khoảnh khắc khác. Có sự dính mắc vào 
cái đã diệt đi hoàn toàn. Sở dĩ như vậy là bởi vô minh 
cho rằng những thứ đó thực sự tồn tại và vẫn ở đó. Và 
cuộc sống tiếp diễn bởi ba nhân /bzm, sân và sỉ. 


178 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Chúng ta không hiểu được Giáo lý của Đức Phật 
một cách thấu đáo và kỹ càng bởi vì mỗi một từ trong 
Giáo lý của Đức Phật bao hàm trí tuệ về các pháp chân 
đề. Những lời chúng ta nói ra so với những gì Đức Phật 
đã thuyết giảng là vô cùng nông cạn. Những thực tại 
hay tính chất của pháp đang xuất hiện lại vô cùng thâm 
sâu. Hiện giờ đang có cái thấy, có ai mà không biết 
cái thấy là gì, và nó có nghĩa là thế nào. Nhưng s¿ thì 
cho rằng cái thấy đó là “tôi” thấy. Với những người có 
nhiều vô minh, Đức Phật dạy về s¡ để họ có thể thấy 
được rằng trong ngày có rất nhiều khoảnh khắc của sỉ 
ám, vô minh về bản chất của bắt thiện. Ta có thể thấy 
được ơn đức lớn lao của Đức Phật. Nếu không có Giáo 
pháp của Ngài, chúng ta sẽ không thấy được bản chất 
thực sự của những gì xuất hiện trong cuộc sống này, từ 
khi sinh ra cho đến khi chết đi. 


Cải sinh ra là gì? Khi sinh ra thì chưa có tên gì cả. 
Khi đó các thực tại đã sinh khởi do duyên của chúng. 
Ai có thê ngăn chặn sự sinh khởi của thực tại đang kinh 
nghiệm các đối tượng hiện giờ không? Chắc chắn phải 
có khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này mà ta gọi là 
“sự sinh ra”. Kê cả khoảnh khắc tái sinh đó cũng không 
thuộc về ai cả. Nó được duyên để trở thành khoảnh khắc 
đầu tiên của một kiếp sống cùng với những tích lũy về 
vô minh, bất thiện và dính mắc. Nhưng cũng kèm với 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 179 





nó là những tích lũy về hiểu đúng. Hiểu đúng về Giáo 
lý của Đức Phật, như khoảnh khắc này, đã được tích 
lũy từ kiếp này sang kiếp khác, có thể từ vô lượng kiếp 
rồi. Ai hiểu được về tính chất của tâm hiện giờ, cái đã 
được tích lũy từ quãng thời gian rất dài? Khi một tâm 
sinh khởi do duyên, nó sinh khởi và diệt đi ngay lập 
tức, rồi lại làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi, giữa 
chúng không có sự gián đoạn. Khoảnh khắc hiện giờ 
có thê được kết nối như vậy với khoảnh khắc đầu tiên 
của kiếp sống này. Cũng như vậy, nó có thể được kết 
nối với những khoảnh khắc khác, của những kiếp sống 
trước đó. Đó là sự tích lũy của những xu hướng đã được 
tạo ra từ những vô lượng kiếp cho đến tận bây giờ. Ta 
nói rằng mọi người đều khác nhau, nhưng chính xác thì 
phải nói là tâm khác nhau. Không bao giờ giống nhau 
cả. Tâm lại tiếp tục tích lũy các xu hướng thiện hoặc bất 
thiện từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Sự 
tích lũy đó sẽ làm duyên cho những việc làm thiện hoặc 
bất thiện. Nhân cho những việc làm bắt thiện là những 
nhân bất thiện: tham, sân và si. Mỗi khoảnh khắc sân 
sinh khởi thì không phải là ai cả, nhưng một khi nó sinh 
khởi, nó lại được tích lũy và rồi diệt đi, xu hướng đó lại 
được chuyên sang tâm tiếp theo. Ai là người không còn 
ba nhân này? 


Hội chúng: Một vị A la hắn. 


180 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Bên cạnh đó, có loại nhân khác - 
nhân thiện. Có ba nhân thiện, ba nhân này đối lập với ba 
nhân bất thiện. Ở khoảnh khắc không hiểu được đúng 
thực tại như nó là, hắn phải có nhân vô minh, nó là một 
tâm sở bất thiện. Nhưng ở khoảnh khắc hiểu đúng Giáo 
lý của Đức Phật, khoảnh khắc đó không phải là một tự 
ngã đang hiểu, mà là một nhân, là tâm sở trí tuệ hay vô 
s¡ (amoha). Như vậy, ta có thể thấy được độ thâm sâu 
và vi tế của Giáo lý Đức Phật, bởi vì Giáo lý ấy chỉ đến 
những gì đang xuất hiện hiện giờ. Nếu không có sự 
liên hệ với khoảnh khắc hiện giờ thì chúng sẽ trở thành 
những từ vô nghĩa. Những từ đó chỉ là ngôn từ mà thôi, 
nếu không có hiểu biết đúng. Nhưng với người có hiểu 
biết đúng, người ấy sẽ hiệu rằng mỗi từ đó đều bao hàm 
trí tuệ lớn lao. 


Từ “pháp” là dễ hay khó đề nắm bắt? Từ đầu tiên 
mà Đức Phật đã thuyết giảng là từ “pháp”. Bất cứ cái gì 
thực đều là đhamma - pháp. Bất cứ những gì ta tìm hiểu 
đều phải về cái là thực hiện giờ, chứ không chỉ là ngôn 
từ. Pháp không chỉ là ba nhân bất thiện, nhưng cũng 
cần hiểu rằng ba nhân bắt thiện không phải là ai cả, 
không phải là tự ngã nào, không phải là mình. Tâm là 
tâm, nó là yếu tố nhận biết hay kinh nghiệm đối tượng 
hiện giờ. Tâm sở là các thực tại sinh khởi cùng với tâm. 
Cái chúng ta vẫn lầm tưởng cho là con người, là thế 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 181 





giới, về bản chất chỉ là tâm và các tâm sở. Chỉ có tâm 
sở trí tuệ mới có thê hiểu được răng, cái chúng ta vẫn 
cho là cái này hay cái kia chỉ là sự tiếp nối của những 
pháp khác nhau. Những pháp do duyên sinh sẽ diệt đi 
và không bao giờ quay trở lại. Mỗi pháp đều khác biệt 
ở từng khoảnh khắc. S¡ không thê hiểu được điều đó, 
nó gom các thực tại vào thành một khối, thành một thứ 
gì đó. Chẳng hạn về bông hoa hồng, nếu không có Giáo 
lý của Đức Phật, ai có thê biết được rằng nếu không 
CÓ cái thấy kinh nghiệm màu và rồi tạo nên ý niệm về 
những hình dạng khác nhau, làm sao có thể có ý niệm 
về những bông hoa? Không chỉ có một nhóm sắc, mà 
còn có nhiều nhóm tô hợp sắc với khoảng không gian 
giữa chúng. Các tô hợp sắc không phải chỉ có trên than 
mà cũng ở bên ngoài thân nữa. Bất kế đó là sắc, tâm hay 
tâm sở, chúng luôn tiếp tục sinh và diệt ở những khoảnh 
khắc khác nhau. Ở khoảnh khắc hiểu điều đó, không 
phải là một người đang hiểu, mà chính là thực tại mà ta 
gọi là ¿âm sở trí tuệ. Nếu những lời dạy của Đức Phật 
không làm duyên cho hiểu biết cùng xả ly khỏi tham, 
sân thì thật là vô ích. Tất cả pháp bất thiện đều có thê 
bị tận diệt hoàn toàn, nhưng trí tuệ phải được phát triển 
từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, bắt đầu 
với hiểu biết đúng ở mức độ tư duy về các thực tại hiện 
giờ. Hiểu biết đó sẽ là nền tảng, làm duyên cho những 


182 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khoảnh khắc hiểu biết về một thực tại cụ thê, riêng biệt. 
Ở khoảnh khắc đó, tất cả những thực tại mà chúng ta 
đang nói đến sẽ xuất hiện như nó là. Ở khoảnh khắc 
của cái thấy, liệu có thể có cái gì khác xuất hiện ngoài 
đối tượng thị giác không? Ở khoảnh khắc của cái nghe, 
ngoài thực tại là âm thanh, có thể có gì khác xuất hiện 
không? Đây là điểm khởi đầu đề hiểu về những gì Đức 
Phật dạy về một thế giới ở một thời điểm, hay một pháp 
ở một thời điểm. Khi có thêm hiểu biết, sẽ có dần sự xả 
ly với những thứ xuất hiện, từng chút một. 


Như vậy, có ba nhân bắt thiện là tham, sân và sỉ; 
ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si. Bất cứ khi nào 
có nhân sinh khởi, nếu không có trí tuệ, sẽ không thể 
có được hiểu biết rằng nhân chỉ là nhân. Vì vậy, chỉ có 
Giáo lý của bậc Giác ngộ mới có thê cho chúng ta hiểu 
ngày càng sáng tỏ về bản chất của các pháp hiện khởi. 
Hiện giờ có sĩ không? Nó có rõ ràng không? Nó có 
được biết như đúng với bản chất của nó không? Chưa 
đâu! Vì hiểu biết đúng chỉ được phát triển một cách rất 
từ từ. Nhưng chỉ có hiểu biết đúng mới có thê hiểu được 
các thực tại như nó là. Chúng không nhằm lẫn giữa cái 
là thiện với cái là bất thiện. Hiện ø1ờ ta đang học vỀ các 
loại nhân khác nhau, nhưng điều này cũng giống như 
ta được nghe trong một giấc mơ. Trong giấc mơ, chúng 
ta có nhiều thứ, nhưng khi thức dậy thì tất cả đều tan 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 183 





biến, không còn gì cả. Các thực tại hiện giờ cũng như 
vậy. Khi không có suy nghĩ về chúng thì chúng cũng 
biến mắt hoàn toàn. Không phải chỉ có thể, mà cả cuộc 
đời này cũng là một giấc mơ. Trong giấc mơ có nhiều 
thứ, có con người, có tôi, có người này, người kia và thế 
giới, nhưng về bản chất thì cái thực sự tồn tại chỉ là các 
pháp sinh và diệt. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 02/01/2016 


Người hỏi: Thưa Achaan SuJnn, Bà nhấn mạnh về 
khoảnh khắc hiện tại và mọi thứ sinh khởi do duyên. 
Thiện hoặc bắt thiện hiện hữu là do duyên, do bản thân 
năng lực của thiện và bất thiện đó. Achaan có thể bình 
luận quan điểm rằng có “tự do ý chí”, rằng chúng ta 
có thể quyết định làm việc này hay việc khác một cách 
tự do? 


^ 33, 


Achaan Sujin: Bản thần những từ “bạn” hay “tôi 
cũng không được biết rõ. Nếu không có các thực tại 
thì có cái mà chúng ta chấp tưởng là “bạn” hay “tôi” 
không? Cái thấy có phải là bạn không? Cái thấy có phải 
của bạn không? Bắt cứ cái gì ta cho là “mình” đều chỉ 
là những thực tại sinh khởi do các duyên khác nhau của 
chúng. Tắt cả những gì hiện giờ đang sinh khởi và diệt 


184 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





đi trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và không hề 
được nhận biết. Ai biết được sự thật về chúng? Chính 
là bậc Giác ngộ! 


Sarah: Như vậy, cái ta gọi là tự do ý chí chỉ là một 
sự tưởng tượng, vì đẳng sau đó có ý niệm về một ai đó, 
về một tự ngã hoàn toàn không tồn tại. Như hôm qua 
chúng ta đã đề cập, có người cho rằng “chúng ta” có 
thê đưa ra quyết định làm việc này hay việc kia. Nhưng 
thực chất, cái đưa ra quyết định chỉ là các pháp sinh 
khởi do duyên mà thôi. 


Jonothan: Tôi nghĩ rằng cụm từ “ý chí tự do” tới 
từ những trường phái triết học có tính chất chế định. 
Do vậy nó không có liên quan đến bản chất của các 
pháp mà chúng ta đang nói đến. Vì vậy tôi không thấy 
có sự mâu thuẫn ở đây. Một ý mà cụm từ “tự do ý chí” 
này bao hàm là ý niệm về trách nhiệm đối với những 
gì mà mình phải làm. Chúng ta được biết từ việc tìm 
hiểu Giáo lý rằng, mỗi một khoảnh khắc tạo nghiệp thì 
đều do tâm sở tư (cetanäa). Nghiệp được tạo qua thân, 
khẩu, ý đều được thúc đầy bởi những tâm thiện hoặc 
bất thiện. Những tâm thiện hoặc bất thiện này sẽ được 
tích lũy hoặc có thê tạo quả, tùy thuộc vào tính chất của 
chúng, không ai có thê thay đôi được điều đó. 


Achaan Sujimm: Như vậy, ta không nên chỉ mù 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 185 





quáng đi theo một câu hay một lời nào đó mà không 
có sự suy xét chân chánh. Có người nói đến từ “ý chí 
tự do” mà không biết “ý chí” là gì. Nhưng Đức Phật 
đã giảng rất rõ về ý chí, hay ý định thực chất là gì. Nếu 
không có thực tại là ý định hay ý chí đó, có thê có khái 
niệm “tự do ý chí” không? Với sự giác ngộ của mình, 
Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta về bản chất của 
tất cả các pháp. Thay cho việc tiếp tục suy nghĩ về ý 
chí tự do, [hãy tìm hiểu xem] Đức Phật dạy cho chúng 
ta thế nào về ý chí. Có ý chí không? Nếu nó không 
phải là một pháp thực sự tỒn tại thì chúng ta không 
cần thiết phải nói về nó. Khi nói về bất cứ điều gì, ta 
phải bắt đầu với việc tìm hiểu nó /à gì. Nếu nó là một 


pháp có thật, chúng ta có thê tiếp tục tìm hiểu và bàn 


é 
A éé 


về nó. Người nói về “ý chí tự do” có thê nói gì về tính 
chất của ý chí được không? Ta chỉ đi theo khái niệm 
“ý chí tự do”, nhưng lại không hiểu bản chất/tính chất 
của của nó. Vậy câu đầu tiên chúng ta phải đặt ra là: 
Có ý chí không? 


Người hỏi: Có ạ. 
Achaan Sujin: Và nó là gì? 
Người hỏi: Cetanä (tư) ạ. 


Achaan Sujin: Cetanä là gì? 


186 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Là một tâm sở. 


Achaan Sujin: Đúng thế, nhưng mà có 52 loại 
tâm sở. 


Người hỏi: Nó là một trong bảy tâm sở biến 
hành a. 


Aehaan Sujin: Nó có thê được biết hiện giờ không? 
Khi câu trả lời là “nó là cetanã”, điều đó có nghĩa nó 
không phải là một tự ngã. Nó là một tâm sở đồng sinh 
với mỗi tâm. Khi cetanä (tư tâm sở) sinh khởi với tâm 
quả, nó không có tính chất thiện hay bắt thiện. Khi nói 
đến từ “ý chí” hay cetanä, ta cần biết rõ mình đang nói 
đến loại cetanã nào, nó sinh khởi khi nào? Chừng mực 
mà chúng ta hiểu về chúng chỉ là hiểu về các tư ý thiện 
hoặc bất thiện mà thôi. Điều đó giống như nói về một 
người mà ta chưa từng được gặp. Nhưng chúng ta đang 
học để biết về cetanä. Nó chỉ là một pháp do duyên 
sinh, vậy nó có tự do không? Khi sinh cùng những tâm 
sở thiện thì chúng sẽ làm duyên để cetanã là thiện. Nó 
không thể tự do vì nó phụ thuộc vào những tâm sở khác 
để có tính chất thiện hay bắt thiện. Nó cũng phụ thuộc 
vào những tâm sở khác để sinh khởi. Làm thế nào để 
có hiểu biết trực tiếp về cetanã? Có thê có nhiều người 
quan tâm, muốn tìm cách để làm được điều đó. Ai biết 
được ở khoảnh khắc đó, pháp đang sinh khởi là tham? 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 187 





Muốn biết, muốn hiểu, muốn kinh nghiệm cetani... 
Không ai có thể có cetanä là đối tượng của hiểu biết 
ngoại trừ trí tuệ ở mức độ đã phát triển cao. Và điều đó 
xảy ra không phải do ý chí mà do duyên của chúng. Bất 
cứ cái gì sinh khởi cũng cần duyên tương ứng. 


Hiện giờ đang có cái thấy, tại sao chúng ta không 
hiều về đặc tính của cái thấy hay cái được thấy ở khoảnh 
khắc này? Nhưng tham ái hay mong cầu lại muốn hiểu 
một cái khác là cetana. Khi chỉ đi theo những lời bảo 
phải làm thế này hay thế kia, liệu điều đó có thể làm 
duyên cho sự sinh khởi của hiểu biết về cetanã không? 
Chính vì vậy, Đức Phật không chỉ giảng về Bát Chánh 
Đạo, Đức Phật cũng giảng về Bát phi đạo nữa. Đức 
Phật không chỉ giảng về tám chi của Bát Chánh Đạo, 
mà còn giảng về tám chi của Bát Phi Đạo. Khi có sự 
lắng nghe và tìm hiểu một cách cần thận, kỹ lưỡng, 
khi đó có sự tôn kính lớn lao đối với Đức Phật. Nhưng 
khi đi theo lời của những người không phải là Đức 
Phật, liệu chúng ta có thể nói rằng mình đang tôn kính 
Đức Phật không? Không có cách nào khác để bày tỏ 
sự tôn kính với Đức Phật ngoài việc tìm hiểu, nghiên 
cứu, lắng nghe một cách thấu đáo những gì mà Ngài 
đã thuyết giảng. Khi hiểu được những lời Ngài dạy, 
chúng ta sẽ biết được Đức Phật là ai. Hiện giờ chúng 
ta có đang đảnh lễ hay bày tỏ sự tôn kính tới Đức Phật 


188 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





không? Chỉ ở khoảnh khắc ta hiểu đúng về lời dạy của 
Ngài mà thôi, chăng hạn hiểu rằng, bất cứ thực tại nào 
đều không phải là tự ngã. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sảng ngày 03⁄01⁄2016 


Người hỏi: Cho con hỏi, sở hữu tưởng và tưởng 
tượng có phải là một? 


$arah: Mỗi khoảnh khắc của tâm đều có tâm sở 
“tưởng” sinh khởi. Nó đánh dấu và ghi nhớ những gì 
được kinh nghiệm trong mỗi khoảnh khắc. Ở khoảnh 
khắc của cái thấy, tưởng đánh dấu đặc tính và ghi nhớ 
đặc tính của đối tượng thị giác được kinh nghiệm. 
Không chỉ với nhãn thức mà với những tâm tiếp theo 
trong cùng lộ trình nhăn môn, tưởng chỉ làm công việc 
đánh dấu và ghi nhận đặc tính của đối tượng thị giác đó, 
mà chưa có khái niệm nào về đối tượng thị giác đó, vì 
vậy ta không dùng từ “tưởng tượng” để nói về thực tại 
đó. Kê cả trong lộ trình của nhãn môn, trong giai đoạn 
của tốc hành tâm, có tâm thiện hoặc tâm bắt thiện sinh 
khởi không thích đối tượng thị giác hay dính mắc với 
đối tượng thị giác, khi đó cũng vẫn chưa có cái gọi là 
sự tưởng tượng, vì ở đó vẫn chưa có khái niệm nào về 


đối tượng thị giác được thấy. Nhưng chính vì có tưởng 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 189 





ở mỗi khoảnh khắc ghi nhận và đánh dấu đối tượng, lặp 
đi lặp lại, rồi khiến có những khái niệm về hình, dạng, 
về con người và thế giới, tưởng tượng đủ thứ xung 
quanh. Ở những khoảnh khắc có sự suy nghĩ và tưởng 
rằng thế giới đó là có thật, mỗi khoảnh khắc đó cũng 
vẫn có tưởng, khi đó nó làm nhiệm vụ đánh dấu và ghi 
nhận những ý niệm được hình thành. Như vậy, cái mà 
chúng ta gọi là “tưởng tượng” có tính chất của những 
thực tại khác hơn là thực tại của tâm sở tưởng, bởi vì 
tâm sở tưởng chỉ làm nhiệm vụ ghi nhận và đánh dấu 
mà thôi. Vai trò của tưởng rất quan trọng. Nếu tưởng 
không đánh dấu và ghi nhận các tính chất của đối tượng 
từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, sẽ không 
thể có bất cứ ý niệm nào, không thể có những tưởng 


tượng khác nhau về con người về cảnh vật,... 


Jonothan: Tưởng là một tâm sở sinh khởi với tất 
cả các tâm. Khi nói đến tưởng tượng, chúng ta thực chất 
nói về tình huống tâm nghĩ về những thứ khác nhau. 
Khi nói đến tưởng, ta chỉ nói đến tâm sở, còn khi nói 
đến tưởng tượng là nói đến một loại tâm cụ thê. Rất cần 
“tưởng” (saññã) để có tưởng tượng. Ở khoảnh khắc của 
tưởng tượng thì cũng có tưởng ở đó. 


Nina: Một khía cạnh nữa của tưởng là £zởng điên 
đảo (saññävipalläsa). Tưởng điên đảo sinh khởi với 


190 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





tất cả tâm bất thiện, khi đó không có nhận thức đúng 
đắn về bản chất của các pháp. Đức Phật nói đến nhiều 
loại điên đảo khác nhau, có lúc Ngài nói đến kiển điên 
đảo, có lúc nói đến tâm điên đảo, và có lúc về tưởng 


điển đảo. 


Người hỏi: Xin Bà cho biết sự khác nhau giữa vô 
minh và s1. 


Sarah: Câu này là một câu rât dê trả lời, vì vô minh 
và sI là một. Trong tiêng Päli, từ vô minh là avi//a, còn 


sĩ là moha, đó là hai từ đồng nghĩa. 


Người hỏi: Trước kia con hiệu, khi không hiệu biệt 
đúng đăn là vô minh, còn s1 là nói đên một người không 


có nhận biết gì cả. 


Sarah: Vô minh với sỉ là một, “không biết gì cả” 
với vô minh cùng là một, vì đặc tính của nó là che chắn 
bản chất thật của các pháp. Nó giống như tắm màn 
chắn, ta không thê thấy qua được tắm màn đó, bản chất 
của các pháp không được hiền lộ. Từ khi chúng ta thức 
dậy đã có khoảnh khắc của vô minh, rồi chúng ta làm 
công việc hàng ngày nhưng hoàn toàn trong bóng tối, vì 
không có sự xuyên thấu bản chất thực sự của các pháp. 


Vị sự 2: Cô Nina nói, tưởng điên đảo với bất thiện 
thì không thấy được bản chất. Trong trường hợp tâm 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 191 





thiền phát sinh, đối tượng cũng là chế định, lúc đó bản 
chất của pháp vẫn chưa được biết, vậy có gọi lúc đó là 
tưởng điên đảo hay không? 


Nina: Vì tâm thiền là tâm thiện nên khi đó không 
có tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo sinh khởi cùng tâm 
bất thiện. Điên đảo có nghĩa là không nhìn nhận một 
cách đúng đắn. Không phải tất cả các tâm bắt thiện đều 
đi kèm tà kiến. Ở khoảnh khắc tâm sinh khởi với tà 
kiến chấp ngã, lúc đó có kiến điên đảo. Như vậy, ta thấy 
được hiểm họa của tà kiến, của sự dính mắc vào ý niệm 
về ngã. Khi có ý niệm về ngã hay tà kiến, ta không nhận 
ra rằng mình đang dính mắc vào ý niệm về ngã, và điều 
đó vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cần gần gũi thiện bạn 
hữu để luôn được nhắc nhở về bản chất thật của các 
pháp, đề có thê dần dần phát triển hiểu biết cho đến khi 
giác ngộ. Về si và vô minh, đó là hai cách phân loại 
khác. Khi nói đến tâm sở, chúng ta dùng từ “moha”, 
còn vô minh thường được nhắc đến trong Lý Duyên 
Khởi, để nói đến nhân tổ chính làm xoay vần vòng sinh 
tử luân hồi. Chừng nào còn có vô minh, chừng đó vòng 
sinh tử luân hồi vẫn còn tiếp diễn và ta vẫn còn phải tái 
sinh. Chỉ có một vị A la hán mới tận diệt vô minh và 
không còn tái sinh nữa. Đây cũng là sự chấm dứt khổ và 


vòng sinh tử luân hôi. 


192 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Vị sự 2: Khi tưởng phát sanh với trí để hiểu về 
thực tại thì không gọi là tưởng điên đảo. Khi tưởng đi 
với tâm thiền để nhận ra tính chất thiện và bất thiện, 
nó nhận ra tính chất vô thường ở dạng khái niệm, tuy 
không phải là điên đảo tưởng nhưng tâm thiền vẫn bị 
trợ bởi vô minh. Xin bà Nina bình luận tiếp ở điểm này. 


Nina: Mặc dù gọi là “trợ bởi vô mình” nhưng tại 
khoảnh khắc của tâm thiền thì không có tâm sở si, vì lúc 
đó tâm là thiện. 


Vị sự 2: Vậy Bà hãy làm rõ về từ điên đảo tưởng? 


Nina: Tưởng điên đảo (vipalläsa-saññ3) là tưởng 
đánh dấu một cách sai lầm và là bất thiện, sinh khởi với 


tâm bất thiện. 


Sarah: Vì trước đó chúng ta nói sự phát triển hiểu 
biết về các thực tại, cho nên có thể có ý niệm rằng khi 
nào tâm không có hiểu biết đúng về các thực tại, thì 
khi đó có tưởng điên đảo. Có thể có ý nghĩ cho rằng 
từ “khái niệm” hay “pháp chế định” là một từ xấu, và 
rằng khi có nhận biết về chế định thì là điên đảo. Tuy 
nhiên, khi chúng ta có sự suy xét về các thực tại hiện 
giờ, mặc dù những gì chúng ta suy xét về chỉ là những 
khái niệm mà thôi, khi đó tâm với suy xét chân chánh 
là thiện và không có điên đảo tưởng. Ở những khoảnh 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 193 





khắc của thiện pháp, như khi có sự chia sẻ với những 
người khác hay bồ thí hoặc trì giới, khi đó tâm là thiện. 
Mặc dù đối tượng của tâm khi ấy là khái niệm, nhưng 
cũng không có điên đảo tưởng. Ở khoảnh khắc của tâm 
từ, mặc dù đối tượng là chúng sinh, con người, các khái 
niệm, nhưng khi ấy cũng không có điên đảo tưởng. Khi 
nói đến sự phát triển an tịnh, các tầng thiền, đó là một 
mức độ trí tuệ, thiện pháp rất cao, vì vậy khi đó tâm 
không thê là điên đảo. Ở những khoảnh khắc của tâm 
thiện, không bao giờ có s¡ ở đó. Si không thể đồng thời 
có mặt cùng thiện pháp. Điểm chúng ta nhấn mạnh ở 
đây là: Tất cả các thiện pháp, kế cả tâm thiền, vẫn mang 
tính vô thường, sinh diệt và không đáng bám víu vào. 
Đó là điểm chúng ta cần nhắn mạnh. 


Nina: Hiện giờ chúng ta vừa nói về tâm thiền, tâm 
thiện. Biết về chúng khi chúng sinh khởi là rất quan 
trọng. Thật khó biết được tâm thiện một cách rõ ràng, vì 
khi tâm thiện sinh khởi thì dễ có dính mắc sinh khởi liền 
ngay sau. Trong bữa ăn trưa nay, có một thí chủ đã cúng 
dường chúng tôi món tráng miệng rất ngon. Tôi cảm 
thấy rất trân quý điều đó, vì tôi được nghe rằng món 
tráng miệng đó cũng đã được cúng dường đến các vị tỳ 
kheo. Tôi rất vui vì được giới thiệu gặp vị thí chủ và bày 
tỏ sự trân quý tới thiện pháp của cô ấy. Khoảnh khắc 
của sự tùy hỉ với thiện pháp là tâm thiện, nhưng xen kẽ 


194 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





giữa những khoảnh khắc ấy lại có đính mắc - dính mắc 
với người đã cúng dường cũng như dính mắc vào vật 
cúng dường dưới dạng món đồ tráng miệng. Điều này 
thường xảy ra mỗi khi có sự tùy hỉ phước. Nếu không 
được nghe Giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ không 
có chút khái niệm nào về những điều này, chúng ta sẽ 
không thê biết được chỉ tiết như vậy. Vì lẽ đó, sự bố thí 
trì giới và phát triển an tịnh trước khi Đức Phật thành 
đạo thì hoàn toàn khác với sau khi Đức Phật thành đạo 
và thuyết về vô ngã. Đức Phật đã thuyết giảng rằng kể 
cả tâm thiền cũng không nên bị chấp tưởng là tự ngã. 


Pháp dàm tạt Sài Gòn, sảng ngày 03⁄01⁄2016 


Câu hỏi trực tuyên: Con là người mới nên con 
chưa hiêu vê tâm và tâm sở là gì. Xin Bà giải thích cho 


con về những nhiệm vụ khác nhau của tâm và tâm sở? 


$arah: Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một 
khoảnh khắc là khoảnh khắc của kinh nghiệm nhận 
biết một đối tượng. Cũng giống như một dòng điện, 
mỗi khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng lại làm duyên 
cho khoảnh khắc khác sinh khởi tiếp sau. Ở mỗi một 
khoảnh khắc kinh nghiệm lại có một đối tượng được 
kinh nghiệm. Giống như một đội bóng đá, bao giờ cũng 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 195 





phải có một người làm thủ quân. Thủ quân của đội bóng 
cũng được hỗ trợ bởi các cầu thủ khác, thủ quân được ví 
với tâm là yếu tố lãnh đạo trong việc nhận biết, còn tâm 
sở được ví với các cầu thủ trong đội bóng làm nhiệm vụ 
hỗ trợ cho thủ quân. Thủ quân ở đây là tâm, nó chỉ làm 
công việc nhận biết đối tượng, nó chỉ đơn thuần kinh 
nghiệm hay nhận biết đối tượng mà thôi, đó là chức 
năng của tâm. Nhưng tâm sẽ không thể nhận biết được 
đối tượng nếu không có sự hỗ trợ của các tâm sở khác, 
với số lượng ít nhất là bảy ở mỗi khoảnh khắc. Mỗi 
khoảnh khắc trong cuộc sống bao giờ cũng có ít nhất 
là bảy tâm sở đồng sinh với tâm để cùng làm nhiệm vụ 
nhận biết đối tượng. Giống hệt trong đội bóng, mỗi tâm 
sở sẽ có chức năng riêng nhưng hoạt động cùng nhau. 
Tâm sẽ không thê làm công việc của mình là nhận biết 
đối tượng nếu không có sự trợ giúp của các tâm sở đồng 
sinh. Mỗi tâm sở đều có một chức năng cụ thê và ta có 
thể đưa ra một vài ví dụ. Chẳng hạn, tâm sở tư là một 
tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm. Khi nó sinh khởi, 
nhiệm vụ của nó là phối hợp các tâm sở đồng sinh với 
nó. Một tâm sở khác cũng là một tâm sở biến hành, đó 
là tâm sở xúc. Tâm sở xúc làm nhiệm vụ tiếp xÚc VỚI 
đối tượng. Nếu không có tâm sở xúc thì nhãn thức sẽ 
không thể sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác. 


Một loại tâm sở khác nữa cũng sinh khởi với mỗi một 


196 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khoảnh khắc là tâm sở nhất tâm, nhiệm vụ của nó là trụ 
trên đối tượng. Vừa nãy Achaan Sujin cũng nói đến thọ, 
có những loại thọ là thọ hỉ, ưu, xả. Thọ cũng sinh khởi 
với mỗi khoảnh khắc tâm nhận biết đối tượng. Hôm qua 
chúng ta có đề cập đến tâm sở mạng quyền, là tâm sở 
duy trì mạng sống cho các pháp đồng sinh ở mỗi khoảnh 
khắc. Ở những khoảnh khắc tâm là thiện, ngoài các tâm 
sở biến hành sẽ phải có các tâm sở tịnh hảo. Ví dụ về 
tâm thiện như tâm từ và tâm xả. Tâm sở trí tuệ sinh khởi 
với một số nhưng không phải với tất cả các tâm sở tịnh 
hảo. Cũng tương tự như vậy, với những khoảnh khắc 
của bất thiện, luôn luôn có các tâm sở bắt thiện, trong 
đó có những tâm sở như tham, sân và si. Trong mỗi 
khoảnh khắc của cuộc sống, luôn có tâm cùng các tâm 
sở đồng sinh làm công việc kinh nghiệm các đối tượng 
khác nhau, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, 
từ kiếp này sang kiếp khác, không có con người nào ở 
đó mà thực chất chỉ có các tâm và tâm sở. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sảng ngày 07⁄01⁄2016 


Người hỏi: Bà đã nói, khi dùng từ ngữ của Đức 
Phật thì phải hiểu đúng từ đó. Nhiều vị nói khi quan sát 
suy nghĩ cũng là chánh niệm, hay ghi nhận giây phút 


hiện tại cũng là chánh niệm, quan sát qua sáu căn cũng 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 197 





là chánh niệm. Vậy định nghĩa đúng của từ Sati - chánh 


niệm là gì? 


Jonothan: Ở khoảnh khắc hiểu biết đúng thì có 
chánh niệm, nhưng đặc tính của chánh niệm thì khác 
với đặc tính của trí tuệ. Chức năng của chánh niệm là 
hay biết đối tượng, nó không quên đối tượng. Ở khoảnh 
khắc của Tứ niệm xứ, cả trí tuệ và chánh niệm cùng 
hiện diện. Chánh niệm đảm nhận nhiệm vụ của nó, trí 
tuệ cũng đảm nhận nhiệm vụ của nó là hiểu đối tượng 
một cách rõ ràng. Như Achaan SuJmn đã giải thích, 
chánh niệm sinh khởi cùng với những tâm thiện khác, 
khi ấy nó vẫn đảm nhận chức năng của nó là hay biết 
đối tượng. 


Achaan Sujin: Trong khi đang nghe Pháp, có lúc 
bạn nghĩ về những thứ khác, đúng không? Ở khoảnh 
khắc nghĩ về những thứ khác, khi đó không có chánh 
niệm. Nhưng những tích lũy đã có trong quá khứ có thể 
làm duyên cho những khoảnh khắc chú ý lắng nghe và 
hiểu về Giáo pháp. Ngay ở khoảnh khắc này, có xen kẽ 
những khoảnh khắc của tâm thiện, tâm bắt thiện và tâm 
quả. Nếu không có lời dạy của Đức Phật, làm sao ai 
đó có thể có thêm hiểu biết cũng như thêm chánh niệm 
đây? Bất cứ loại thiện pháp nào đều phải có chánh niệm 
cùng sinh khởi. Khi chúng ta trợ giúp cho những người 


198 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thiếu thốn, lúc đó cũng cần có tâm sở chánh niệm cùng 
với các tâm sở tịnh hảo khác. Nếu không được nghe 
Giáo lý, làm sao chúng ta biết được rằng khoảnh khắc 
ấy không phải là mình, không phải là ai mà chỉ là các 


tâm sở mà thôi. 


Càng nghe Giáo lý nhiều hơn, chúng ta sẽ càng 
hiểu Giáo lý ở những mức độ sâu hơn. Ngay trong lúc 
này, có thê có khoảnh khắc suy nghĩ về những thứ khác, 
sau đó có khoảnh khắc nghe, có khoảnh khắc hiểu,... 
tất cả đều rất nhanh, các pháp tiếp nói lẫn nhau. Khi bắt 
đầu có hiểu biết đúng và dần phát triển, trí tuệ sẽ hiểu 
được rõ hơn, từng chút một. Sự dính mắc vào những gì 
đang xuất hiện có thể được biết bởi chánh niệm, nhưng 
chỉ khi nào có duyên cho chánh niệm ấy sinh khởi mà 
thôi. Cái có thể làm duyên cho chánh niệm sinh khởi 
lại chính là hiểu biết đúng. Chắng hạn ở khoảnh khắc 
sân, tất cả mọi người đều biết đặc tính của sân nhưng 
không biết được rằng sân không phải là ta. Điều này 
áp dụng với tất cả những thực tại khác, bất kế tham, 
xả ly hay ghen tị, bún xin,... Ý niệm về ngã sinh khởi 
khi kinh nghiệm một đối tượng đã được tích lũy từ vô 
lượng kiếp. 


Cần bao nhiêu thời gian, kể từ lúc bắt đầu nghe 
Pháp của Đức Phật, để có thê trực nhận về thực tại đang 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 199 





xuất hiện hiện giờ? Khi không hiểu được mức độ vi diệu 
của Giáo lý, ý niệm về ngã cùng với tham ái sẽ nghĩ đến 
việc làm một cái gì đó. Nhưng Đức Phật không dạy về 
một tự ngã nào làm gì cả. “Làm một cái gì đó” có nghĩa 
là nói về thứ vẫn chưa sinh khởi, chưa xảy ra. Nhưng 
ngay hiện giờ, các pháp đã sinh khởi do duyên rồi. Vì 
vậy điểm quan trọng nhất là hiểu được cái hiện ø1ờ sinh 
khởi do duyên. Nếu không có đủ hiểu biết đúng thì cái 
tôi, tự ngã, sẽ cô làm một cái gì đó, trong viễn cảnh về 
những thứ vẫn còn chưa xảy ra. Vì vậy việc làm mọi 
thứ với ý niệm về ngã, với sự dính mắc, là vô ích. 


Chánh niệm sẽ sinh khởi lác đác đây đó, ở những 
mức độ khác nhau. Chánh niệm sinh khởi cùng với hiểu 
biết ở mức độ tư duy sẽ biết rằng, điều quan trọng nhất 
là nhận biết được cái hiện giờ đang xuất hiện. Bởi vì 
quá khứ đã diệt đi hoàn toàn, không còn sinh khởi trở 
lại nữa. Cái xuất hiện chỉ xuất hiện trong một khoảnh 
khắc vô cùng ngắn ngủi và rồi diệt đi hoàn toàn, không 
tồn tại kéo dài. Điều đó nghe có vẻ giản đơn nhưng 
thực chất không hề đơn giản chút nảo, vì ý niệm về 
ngã vẫn còn bắt rễ rất sâu dày. Khi có thêm hiểu biết 
thì có thể có duyên cho việc suy nghĩ về những thứ đó, 
nhưng không ai biết được khi nào và đối tượng nào sẽ 
xuất hiện. Việc suy nghĩ với hiểu biết rằng từ khi sinh 
ra đến khi chết đi, từ kiếp này sang kiếp khác, không 


200 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





có một aI cả, chỉ có các thực tại sinh và diệt mà thôi, có 
thể làm duyên đề một lúc nào đó có thê có hiểu biết trực 
nhận về bản chất một pháp xuất hiện. Do bản chất của 
cái đang xuất hiện không được hiểu nên sự tiếp nối của 
những pháp tiếp theo đã che giấu bản chất của pháp. 
Và chúng trở thành đối tượng của vô minh và dính mắc 
trong vòng sinh tử luân hồi, từ khoảnh khắc này sang 
khoảnh khắc khác. Cho đến khi sẽ như những bậc thanh 
văn đệ tử thời Đức Phật - những người đã phát triển 
hiểu biết và tích lũy hiểu biết trong một quãng thời gian 
dài và có thê hiểu được thực tại ngay khoảnh khắc ấy. 
Những thực tại hiện giờ vẫn chưa xuất hiện như chúng 
là sẽ xuất hiện với bản chất thật của chúng, khi thời 
điểm chín muồi. Nhưng chỉ với duyên là có hiểu biết 
đúng về các pháp chân đế. 


Vì vậy, điều quý giá nhất của đời người là tiếp tục 
tích lũy hiểu biết để đến lúc nào đó, thực tại thực sự 
xuất hiện như chúng là. Khoảnh khắc này vẫn chưa phải 
là khoảnh khắc mà thực tại xuất hiện một mình, chỉ một 
đặc tính hiển lộ ở khoảnh khắc đó mà thôi. Cần phải có 
“cira kala bhavana” hay “sự vun bồi trường kỳ”. Với sự 
tích lũy dài lâu của hiểu biết đúng, sẽ có đủ duyên cho 
khoảnh khắc thực sự chứng nghiệm chỉ một đặc tính 
của pháp tại một thời điểm mà thôi. Ở khoảnh khắc một 
thực tại được kinh nghiệm một cách trực tiếp một mình 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 201 





đơn lẻ, như ở khoảnh khắc nhãn thức kinh nghiệm đối 
tượng thị giác, không có cái gì khác ở khoảnh khắc đó, 
vì thế không thê nào có ý niệm về ngã. Trí tuệ không thể 
nảo cho rằng thực tại kinh nghiệm là một tự ngã. Một 
cụm từ nữa - “sakkacca-bhavana” — có ý nghĩa là “phát 
triển hiểu biết một cách tôn kính” về thực tại hiện giờ 
đang xuất hiện, ở bất cứ khoảnh khắc nào. 


$arah: Tôi muốn nói thêm một chút về sati. Chánh 
niệm là pháp hay biết theo một cách thiện lành. Ở 
khoảnh khắc của tâm từ, có chánh niệm sinh khởi và hay 
biết đối tượng một cách thiện lành. Tương tự, ở khoảnh 
khắc của bồ thí, chánh niệm cũng hay biết đối tượng 
theo một cách thiện lành. Cũng như vậy, ở khoảnh khắc 
chánh niệm hay biết về một thực tại, nó cũng hay biết 
thực tại ây theo một cách thiện lành. Khi nói đến sự hay 
biết theo nghĩa thông thường của thế gian, chẳng hạn 
hay biết mình đang cầm ly nước, là không liên quan 
gì đến chánh niệm. Nếu ở khoảnh khắc cầm ly nước 
lên uống không có bó thí, không có trì giới, không có 
hiểu biết,... thì khi ấy không thê có chánh niệm, vì khi 
ấy tâm không phải là thiện. Khi chúng ta cầm ly nước 
và hay biết về nó, khi ấy chỉ là hay biết về cử động 
của bản thân mà thôi, như Achaan Sujin đã nói. Phần 
lớn trong ngày là các tâm bắt thiện sinh khởi. Khoảnh 
khắc chúng ta cố tập trung vào cầm ly nước một cách 


202 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





chậm rãi cũng như vậy. Khi ta có tình đi bộ thật chậm, 
có tình “chánh niệm”, hay ăn uống theo cách cụ thê 
nào đó, như đã nói, điều ấy được thúc đây bởi sự dính 
mắc và vô minh. Cũng tương tự như vậy, khi có sự cô ý 
quan sát cái gì đó, quan sát một trạng thái hay cảm thọ, 
hay cô nắm bắt một thực tại nào đó, khoảnh khắc đó 
không phải là chánh niệm. Chánh niệm sinh khởi một 
cách tự nhiên với tất cả tâm thiện, nó không sinh khởi 
bởi vì ai đó cô gắng hay biết hay có làm gì đó. Achaan 
Sujin có nói đến vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta biết 
răng ở khoảnh khắc của tâm quả vô nhân - thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm - thì không có chánh niệm. Tuy 
nhiên, ở những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp, những 
khoảnh khắc ta ngủ say, khi đó phải có tâm sở chánh 
niệm sinh khởi cùng với tâm hộ kiếp, vì tâm hộ kiếp là 
quả của nghiệp thiện. Việc tâm hộ kiếp sinh khởi cùng 
với chánh niệm chỉ ra rằng chánh niệm sinh khởi một 
cách hoàn toàn tự nhiên, không liên quan đến việc ta 
có gắng quan sát hay cô làm cái này hay cái kia. Sau 
những khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe,... là tâm quả, 
còn lại đa phần có phiền não sinh khởi, với vô minh và 
dính mắc. Tuy nhiên cũng có những khoảnh khắc của 
thiện tâm sinh khởi, khi có hiểu biết đúng về pháp, hay 
ở những khoảnh khắc có sự thân thiện, có tâm từ. Khi 


ây, chánh niệm nhớ cái gì là thiện. Nêu mức độ của 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 203 





thiện hay bắt thiện sinh khởi sau khoảnh khắc của tâm 
quả đủ mạnh, chúng sẽ làm duyên cho thân nghiệp và 
khẩu nghiệp, và những nghiệp ấy có năng lực tạo quả. 
Khi ấy, vòng sinh tử luân hồi lại xoay vần. 


Điều mà chúng ta đã nhắn mạnh suốt mấy ngày 
nay là về bản chất, chỉ có các tâm tâm sở và sắc. Những 
pháp này sinh khởi do duyên riêng của chúng, đảm 
nhận công việc của chúng và rồi diệt đi, không có một 
con người nào ở đó, không có tự ngã nào ở đó. 


Pháp đàm tại Nha Trang, sáng ngày 03/04/2016 


Sarah: Như Sư đã nói, pañña hay trí tuệ là một tâm 
sở, và có nhiều thuật ngữ và phân loại khác nhau để chỉ 
về nó. Khi nói đến sự phát triển trí tuệ, chúng ta đề cập 
đến hai loại - sự phát triển an tịnh (samatha) và sự phát 
triển minh sát tuệ (vipassanã). Khi nói đến sự phát triển 
trí tuệ của Bát Chánh Đạo, người ta sử dụng thuật ngữ 
“chánh kiến ”(sammä-ditthi), mà về mặt bản chất cũng 
là tâm sở trí tuệ. Sưmpa/ana (tỉnh giác) cũng có nghĩa 
là trí tuệ. Dù nói đến phát triển samatha hay phát triển 
vipassanä, cả hai trường hợp đều cần đến yếu tố tỉnh 
giác, hay nói cách khác là yếu tố trí tuệ. Kinh Tứ Niệm 
Xứ đề cập đến yếu tố ““chánh niệm - tỉnh giác”, tỉnh giác 


204 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





ở đó cũng là trí tuệ, là sự phát triển hiểu biết về các thực 
tại. Như vậy luôn phải chiếu theo bối cảnh trong đó 
thuật ngữ được sử dụng, vì tùy thuộc vào bối cảnh mà 
chúng ta mới có thể xác định chính xác hơn về mức độ 
hay khía cạnh trí tuệ được nói đến. Thuật ngữ “yonIso- 
manasIkära”, được dịch ra tiếng Việt là “như lý tác ý”, 
“tác ý chân chánh” hay “suy xét chân chánh”, thường 
được sử dụng để nói đến sự phát triển hiểu biết đúng về 
thực tại. Tuy nhiên cũng có những bối cảnh mà thuật 
ngữ này được dùng để chỉ đến bắt cứ thiện pháp nào. 
Khi chúng ta nói về cái thấy, nếu có sự suy xét đúng đắn 
về cái thấy, khi đó phải có yoniso-manasikãra hay như 
lý tác ý. Ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh về cái 
thấy cũng phải có trí tuệ hay tỉnh giác, nhưng ở mức độ 
lý thuyết, tư duy mà thôi, nó chưa được gọi là chánh 
kiến của Bát Chánh Đạo. Vì chánh kiến của Bát Chánh 
Đạo nói đến hiểu biết trực tiếp về thực tại. Tóm lại, đó 
là những thuật ngữ khác nhau, nhưng đều chỉ đến một 
thực tại, một pháp, hay thực tại hiểu rõ những gì sinh 
khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta có thê gặp 
những thuật ngữ đó trong sách vở kinh điển như trong 
các bài Kinh, Thanh Tịnh Đạo..., nhưng tất cả đều chỉ 
đến những gì hiện giờ đang có mặt. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 205 





Pháp đàm tại Nha Trang, sáng ngày 06/04/2016 


Người hỏi: Con có hai câu hỏi. Thứ nhật, thê nào 
là tâm có nhân và tâm không có nhân? Thứ hai, sự tập 
trung của người làm xiếc và chánh niệm khác nhau thế 


nào? Xin Bà giải đáp ạ. 


Achaan Sujin: Để có thê hiểu được về tâm vô 
nhân và tâm hữu nhân, trước hết ta cần phải hiểu được 
nhân là gì. Nhân là thực tại có khả năng kinh nghiệm 
đối tượng. Cái thấy hiện giờ kinh nghiệm đối tượng thị 
giác, nhưng cái thấy không phải là nhân. Từ giờ chúng 
ta sẽ sử dụng từ cifta - tâm, có nghĩa là thực tại kinh 


nghiệm những gì xuất hiện. 


Jonothan: Chúng ta đã nói về các thực tại, về các 
loại tâm khác nhau sinh khởi từ khoảnh khắc này sang 
khoảnh khắc khác. Chúng ta đã nói rằng khoảnh khắc 
của cái thấy là khoảnh khắc của tâm quả. Những khoảnh 
khắc của suy nghĩ tiếp nối sau cái thấy và cái nghe là 
tâm thiện hoặc tâm bắt thiện. Chúng ta có thể gọi những 
khoảnh khắc đó là các khoảnh khắc của nhân, bởi vì 
những trạng thái thiện hay bất thiện được tích lũy và 
chúng có thể tạo ra những việc làm thiện hay bắt thiện. 
Trong khi đó, những khoảnh khắc của cái thấy và cái 


206 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





nghe mặc dù được tích lũy nhưng không tạo thiện hay 
bất thiện, vì chúng không có nhân. Vì vậy, có những 
tâm có nhân và tâm không có nhân. Khi nói đến nhân là 
nói đến nhân thiện hoặc nhân bắt thiện. Bằng việc hiểu 
dần các thực tại trong khoảnh khắc hiện Ø1Ờ, fa CÓ thể 
hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa khoảnh khắc của tâm có 
nhân và tâm không có nhân (tâm quả), của nhân thiện 
hay nhân bất thiện. Ta biết rằng nhân có sáu loại: Gồm 
ba loại nhân bắt thiện là tham, sân và si; và ba loại nhân 
thiện là vô tham, vô sân và vô s1. Và chúng đang hiện 
diện ở khoảnh khắc này. 


$arah: Hôm qua chúng ta có nói về các loại duyên 
khác nhau và được biết rằng nhân đuyên là một trong 
các duyên hệ. Ở khoảnh khắc hiểu về thực tại, có các 
nhân là nhân thiện, như ông Jonothan vừa trình bày, 
gòm các nhân vô tham, vô sân và vô s1, chúng có đặc 
tính xả ly, an tịnh và hiểu biết. Những nhân thiện này 
sẽ trợ giúp cho tâm và các tâm sở khác đảm nhận chức 
năng của chúng theo cách thiện lành trong khoảnh khắc 
ấy. Hôm trước chúng ta đã nói, ở mỗi một khoảnh khắc 
luôn có nhất tâm (ekaggata) sinh khởi. Vào khoảnh 
khắc của hiểu biết đúng, do có nhân thiện, tất cả những 
tâm sở đồng sinh với tâm ấy đều có tính chất thiện lành, 
như vậy nhất tâm, hay còn gọi là sự tập trung, khi đó 
cũng là thiện. Chẳng hạn, ở khoảnh khắc thấy, cái thấy 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 207 





thấy đối tượng thị giác, sau đó nếu trí tuệ sinh khởi thì 
nó hiều rằng đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, 
khoảnh khắc ấy cũng có nhất tâm tập trung trên đối 
tượng đó theo cách thiện. Tâm sở xúc cũng tiếp xúc với 
đối tượng theo cách thiện. Tất cả các tâm sở khác cũng 
kinh nghiệm đối tượng theo cách thiện lành. 


Khi một diễn viên tập trung vào việc làm xiếc 
của mình, đa phần những khoảnh khắc ấy kèm với bất 
thiện, vì vậy có nhất tâm sinh khởi với các yếu tố bất 
thiện như tham, sân và s1. Sáng nay, chúng tôi gặp các 
bạn Việt Nam tập thể dục trên bãi biển, họ kề cho chúng 
tôi về việc họ có thực hành động tác trị liệu treo cô dãn 
xương sống. Ở khoảnh khắc vui thú, đùa giỡn, khi đó 
nhất tâm sinh khởi với hai nhân bất thiện là nhân tham 
và nhân si. Khi họ đang treo cổ như vậy, chắc chắn phải 
có sự tập trung (nhất tâm), cũng như ở khoảnh khắc này, 
nhưng nhất tâm ấy đi kèm với các nhân là bắt thiện. Khi 
một người có chủ ý làm hại, như khi câu cá, hoặc tìm 
cách giết một con vật nào đó, khi đó có sự tập trung 
(nhất tâm) đi kèm với nhân bắt thiện, bởi vì không thê 
sát sinh nếu không có tâm sân sinh khởi. Như vậy, trong 
ngày, nếu một khoảnh khắc không có nhân thiện có mặt 
thì chắc chắn sẽ có nhân bắt thiện, và chúng làm duyên 


cho những lời nói hành động của chúng ta. 


208 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 06/04/2016 


Achaan Sujin: Chúng ta đã dùng từ duyên rất 
nhiều, vậy duyên là gì? Chúng ta cần làm rõ về nó. Có 
bốn loại thực tại tối hậu (pháp chân đề) là tâm, tâm sở, 


sắc và niệt bản. 


Trước hết nói về tâm, tâm có chức năng kinh 
nghiệm đối tượng, không ai có thê thấy nó, không ai có 
thể chạm vào nó, bởi vì nó không phải là bất kỳ dạng 
vật chất nào. Nó chỉ sinh lên trong một khoảnh khắc 
để kinh nghiệm. Vô cùng khó để hiểu khoảnh khắc của 
cái thấy hiện giờ là gì. Không có hình dạng nảo cả, 
nó không phải là cái được thấy, mà là cái được kinh 
nghiệm. Nó chỉ thấy mà thôi... Một thực tại khác cũng 
có khả năng kinh nghiệm đối tượng, đó là tâm sở. Có 
tất cả 52 loại tâm sở khác nhau. Một số tâm sở sinh khởi 
cùng với mọi khoảnh khắc của tâm, nên nó được gọi 
là các biến hành tâm sở. Một số tâm sở lại có tính chất 
bất thiện, và tổng cộng có 14 loại tâm sở bắt thiện. Và 
cũng có các tâm sở tịnh hảo - hay các tâm sở thiện, tổng 
cộng có 25 tâm sở tịnh hảo. Chúng là những thực tại là 
danh, chúng sinh khởi cùng nhau và đều do duyên sinh. 


Chúng duyên cho nhau để cùng sinh khởi. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 209 





Có một thực tại khác mà không nhận biết, kinh 
nghiệm gì cả, tiếng Pãli gọi là rupa, có nghĩa là sắc. Âm 
thanh không kinh nghiệm được gì cả. Tính chất cứng- 
mềm - tự chúng cũng không kinh nghiệm gì cả. 


Như vậy, có ba loại thực tại hữu vi là tâm, tâm sở 
và sắc. Duyên (paccaya) là các thực tại. Tâm làm duyên 
cho tâm sở, và tâm sở làm duyên cho tâm. Tâm làm 
duyên cho sắc, và sắc cũng duyên cho tâm nữa. Như 
vậy, ba yếu tố này làm duyên cho nhau. Thực tại duy 
nhất không phải do duyên sinh là niết bàn. Đó là nơi 
chấm dứt sự sinh diệt của các thực tại hữu vi. Bây giờ 
chúng ta đã hiểu khi nói đến duyên là nói đến cái gì. 
Chẳng hạn như cái thấy được duyên bởi xúc. Cái nghe 
hay nhĩ thức cũng được duyên bởi xúc. Nếu không có 
xúc, tâm không thê kinh nghiệm được gì cả. Ở khoảnh 
khắc của cái thấy, xúc tiếp xúc với đối tượng thị giác và 
khiến cho tâm sinh khởi cùng với nó có thể kinh nghiệm 
được đối tượng thị giác ấy. Ở khoảnh khắc nói thì âm 
thanh của giọng nói chỉ là sắc, nó không kinh nghiệm 
gì cả, nhưng nó được duyên bởi tâm định nói ra những 
lời ấy. Nếu không có suy nghĩ, liệu có thể có lời nói hay 
âm thanh nào được phát ra không? Vậy duyên chính là 
ba thực tại hữu vi này, tùy thuộc vào việc chúng ta nói 
về cái gì. Nếu như ta nói về xúc và hỏi cái gì làm duyên 
cho xúc thì câu trả lời là: Tâm làm duyên cho xúc. Mỗi 


210 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khi tâm sinh khởi thì luôn luôn có ít nhất bảy biến hành 
tâm sở sinh khởi cùng nó. Ở khoảnh khắc của tâm bắt 
thiện sinh khởi thì có nhiều tâm sở hơn. Si hay vô minh 
là một trong các tâm sở bắt thiện luôn sinh khởi cùng 
mọi tâm bắt thiện. Các tâm sở tịnh hảo hay thiện thì chỉ 
có thê sinh khởi với tâm thiện mà thôi. Có ba loại tâm 
tịnh hảo, đó là tâm thiện, tâm quả thiện và tâm duy tác 
tịnh hảo (của các bậc A la hán). Như vậy, ta có thể nói 
rằng, những tâm sở tịnh hảo sinh khởi cùng với các tâm 
thiện, với các quả thiện và các tâm duy tác tịnh hảo của 
bậc A la hán. Đó chỉ là nói tóm tắt thôi, vì có rất nhiều 
điều cần phải được tìm hiểu thêm. Dù ta có cho rằng 
phải có một tự ngã nào đó thì thực chất, tất cả chỉ là 


tâm, tâm sở và sắc mà thôi. 


Người hỏi: Như Achaan SuJnn có giải thích, thực 
tại tối hậu gồm có tâm, tâm sở và sắc, và chúng duyên 
lẫn nhau. Có tổng cộng 52 tâm sở. Câu hỏi đặt ra là: Cái 
øì làm cho tâm sở sinh khởi, có phải do nghiệp tạo, do 


vô minh, dính mặc hay cái gì ạ? 


Aechaan Sujin: Chúng ta có thê tìm hiểu từng chút 
một. Chắng hạn như trong phòng này đang có gì? 


Người hỏi: Có đại chúng. Con có thê thấy mọi 


người, Achaan SuJnn, cô Sarah, ông Jon. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 211 





Achaan Sujin: Trong căn phòng này chỉ có tâm, 
tâm sở và sắc mà thôi. Bạn có quên gì không? Ta luôn 
quên mât răng không có con người nào cả, mà chỉ có 


tâm, tâm sở và sắc mà thôi. 


Sarah: Những gì chia sẻ ở đây không phải là lời 
dạy riêng của Achaan SuJin hay của chúng tôi, mà là 
Giáo lý của Đức Phật. Ở khoảnh khắc của cái thấy chỉ 
có bảy tâm sở biến hành đi kèm với tâm đề có thê giúp 
cho tâm kinh nghiệm đối tượng. Nhưng ở khoảnh khắc 
của thiện hay bắt thiện, có nhiều tâm sở hơn. Hoạt động 
của chúng diễn ra một cách vô cùng phức hợp, chỉ phối 
bởi nhiều duyên khác nhau. Một số loại tâm sở sinh 
khởi với tất cả các tâm, nhưng một số tâm sở khác thì 
lại chỉ sinh khởi với một số tâm nhất định ở những hoàn 
cảnh nhất định mà thôi. Chẳng hạn, ta biết được rằng 
tham không sinh khởi cùng với các khoảnh khắc của 
tâm nhãn thức kinh nghiệm đối tượng. Và tham cũng 
không sinh khởi cùng lúc với những khoảnh khắc của 
sân. Nó cũng không sinh khởi cùng với khoảnh khắc 
của thiện như khoảnh khắc của tâm từ. 


Vậy tâm sở tham cũng chỉ sinh khởi với một sô 
tâm cụ thê, một sô khoảnh khắc cụ thê chứ không phải 
với tât cả các tâm. Băng việc tìm hiệu và suy xét, ta có 


thê thấy rằng tất cả những thực tại này đều sinh khởi do 


212 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





những duyên riêng khác nhau và không có thực tại nào 
thuộc về quyền kiêm soát của ai cả. Trước khi ta quên, 
hãy đặt lại câu hỏi: Có bao nhiêu loại tâm sở sinh khởi 
với tâm nhãn thức khi nó kinh nghiệm đối tượng thị 
giác khả ái? 

Người hỏi: Có bảy tâm sở. 

Achaan Swjin: Có bao nhiêu tâm sở sinh khởi với 
tâm nhĩ thức khi nó kinh nghiệm một âm thanh bất khả 
ái, hay khó chịu? 


Người hỏi: Cũng chỉ có bảy tâm sở. 
Achaan Sujin: Loại thọ nào sinh khởi cùng với 
tâm khi nghe một âm thanh bất khả ái? 


Người hỏi: Con không biết ạ. 
$arah: Mỗi khoảnh khắc kinh nghiệm của ngũ 


song thức qua năm căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) luôn 
chỉ có bảy biến hành tâm sở sinh khởi cùng mà thôi, 
trong đó luôn có thọ. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc tâm 
kinh nghiệm đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thọ luôn 
là thọ trung tính, bất kê đối tượng được kinh nghiệm là 
khả ái hay bất khả ái. Chỉ với trường hợp tâm là thân 
thức, thọ sinh khởi cùng tâm khi ấy sẽ là thọ khổ khi 
kinh nghiệm đối tượng bất khả ái và là thọ lạc khi kinh 
nghiệm đối tượng khả ái. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 213 





Aechaan Sujin: Cách duy nhất để hiểu Giáo lý của 
Đức Phật là lắng nghe sự thật tới từ sự giác ngộ của 
Ngài. Ở những khoảnh khắc có hiểu biết đó, sẽ có sự 


an tịnh. 


Pháp đàm tại Nha Trang, sáng ngày 07/04/2016 


Người hỏi: Con xin hỏi một câu rất ngắn về việc 
học của con, tức là về tâm sở. Trong các tâm bắt thiện 
có bốn biến hành bắt thiện luôn sinh khởi với mọi tâm 
bất thiện là si, phóng dật, vô tàm và vô quý. Con có thể 
hiểu được có si và phóng dật khi có bất thiện tâm. Với 
vô tàm và vô quý, theo con nghĩ, nếu mình làm điều gì 
đó tội lỗi và sau đó có sự xấu hỗ và ghê sợ tội lỗi, khi 
đó mới có vô tàm và vô quý. Nhưng bắt thiện tâm sinh 
khởi mọi nơi mọi lúc, như chúng ta đã biết, vả trong 
khoảnh khắc của bắt thiện lại luôn luôn có vô tàm và vô 
quý. Vậy xin Achaan và các vị giảng cho con hiểu thêm 
về điều này. 

Aechaan Sujin: Ta biết răng, ở mỗi khoảnh khắc có 
nhiều thực tại sinh khởi cùng nhau, nhưng chỉ có một 
thực tại xuất hiện - tức là chỉ có một đặc tính xuất hiện 
ở mỗi thời điểm. Ví dụ như, ở khoảnh khắc này đang 
có cái thấy, ta biết rằng cái thấy không sinh khởi một 


214 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





mình mà sinh kèm với các tâm sở khác, trong đó có 
cảm thọ làm nhiệm vụ cảm nghiệm về đối tượng. Tuy 
nhiên, đặc tính của cảm thọ có xuất hiện ở khoảnh khắc 
này không, hay chỉ có đặc tính của cái thấy đang xuất 
hiện? Tương tự như vậy, mỗi khoảnh khắc có nhiều 
thực tại khác nhau cùng sinh khởi, nhưng nếu đặc tính 
của những thực tại đó không xuất hiện thì làm sao ta có 
thể biết được về nó? 


Ta đã nghe rất nhiều lần về từ “chánh niệm” (sat1). 
Mỗi khoảnh khắc của thiện pháp chắc chắn phải có 
chánh niệm, vì chánh niệm cái làm công việc hay biết 
thiện pháp cần làm. Ở khoảnh khắc hiểu đúng những 
gì được nghe về các thực tại sinh khởi hiện giờ cũng 
phải có chánh niệm, không chỉ có hiểu biết đúng mà 
thôi. Nhưng khi ấy chánh niệm có xuất hiện không, ta 
có thấy được đặc tính của nó (chánh niệm) không, để 
biết được rằng đó chỉ là tâm sở chánh niệm đang hay 
biết về cái được nghe chứ không phải là ta, là tự ngã? 
Có rất nhiều thực tại khác nhau sinh khởi cùng với mỗi 
tâm, nhưng thực tại nào xuất hiện lại không phụ thuộc 
vào lựa chọn của ta. Tùy thuộc vào duyên mà một đặc 
tính cụ thể xuất hiện và được nhận biết. Chừng nào hiểu 
biết của ta mới ở mức độ tư duy thôi thì chừng đó, đặc 
tính của các thực tại vẫn chưa xuất hiện như chúng là. 
Chăng hạn, khi có sự xúc chạm, người ta đặt câu hỏi 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 215 





“cái gì được xúc chạm?”. A1 cũng có thể biết được là: 
“À, bây giờ đang biết tính cứng”. Ai cũng có thê nói 
được như vậy. Kế cả khi ta hiểu rằng cái được xúc chạm 
chỉ là đặc tính cứng và nó không phải là ai cả, không 
phải là một con người hay là một cái gì đó, thì đó mới 
chỉ là hiểu biết ở mức độ tư duy mà thôi. Có rất nhiều 
khoảnh khắc của sự xúc chạm, ngay bây giờ cũng vậy. 
Nhưng trong suốt thời gian vừa rồi, có lúc nào ai đó 
hiểu được rằng cái được xúc chạm không phải là ta, 
không phải là cái gì đó không? Rằng đây không phải là 
tờ giấy hay cái bàn hay cái bút? Chỉ trí tuệ mới có thể 
hiểu được rằng chánh niệm chính là cái sinh khởi khi 
hay biết đúng đắn về cái gì đó, nó không phải là ai cả 
hay một tự ngã nào đó. 


Khi ai đó được hỏi “cái gì được xúc chạm” và họ 
trả lời “đó là cái cứng”, không hắn khi ấy họ đã có hiểu 
về đặc tính vô ngã của thực tại ở khoảnh khắc của sự 
xúc chạm. Nếu vô minh có mặt, nó không biết được đặc 
tính cứng đó không phải là ta, là thực tại. Khoảnh khắc 
có hiểu biết đúng về bản chất của cái được kinh nghiệm, 
biết rằng đó chỉ là đặc tính cứng mà thôi thì hoàn toàn 
khác với khoảnh khắc của vô minh. Hãy thử chạm vào 
cái gì đó đi! Cái gì xuất hiện? Tất cả mọi người đều có 
thể nói: “À, cái cứng đang xuất hiện”. Nhưng liệu có 
hiểu biết và chánh niệm về đối tượng ấy ở khoảnh khắc 


216 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





này không? Nếu không có chánh niệm sinh khởi thì đặc 
tính đó vẫn chỉ là đặc tính cứng được kinh nghiệm như 
mọi lúc mà thôi. Chăng hạn, khi ta chạm vào cái bút, 
ngay lập tức đã có ý niệm mình cầm cây bút. Có ai trực 
nhận được đặc tính cứng - cái được kinh nghiệm trước 
khi có ý niệm «tôi cầm cái búb› không? Nhưng khi có 
duyên cho chánh niệm là sammä-sati (chánh niệm của 
Bát Chánh Đạo) sinh khởi, nó sẽ thực sự nhận biết được 
đặc tính cứng ngay lúc nó xuất hiện, và khi ấy ta sẽ biết 
được sự khác biệt giữa việc xúc chạm có chánh niệm và 
xúc chạm không có chánh niệm. Như vậy, không cần 
ai khác nói cho bạn biết khi ấy bạn có chánh niệm hay 
không. Việc biết có chánh niệm hay không phải tới từ 
hiểu biết nơi tự thân, biết rõ rằng đã có chánh niệm thực 
sự ở khoảnh khắc có sự xúc chạm đó hay không. Ngay 
cả những người không biết chút nào về các pháp chân 
đề (các thực tại) thì khi xúc chạm, họ vẫn biết rằng cái 
được chạm vảo có đặc tính cứng. Nhưng với họ, khi xúc 
chạm tính cứng đó, họ không hiểu biết rằng, tính cứng 
ấy chỉ là một pháp mà thôi. 


Mỗi thực tại hay một đặc tính của pháp sẽ được 
nhận biết khi nó sinh khởi và xuất hiện. Không ai có 
thê bảo bạn hãy chánh niệm ở khoảnh khắc của sự xúc 
chạm. Việc chánh niệm có sinh khởi hay không hoàn 
toàn tùy thuộc vào việc liệu có trí tuệ sinh khởi khi ấy để 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 217 





hiểu đặc tính cứng chỉ là một thực tại. Quy tắc ấy cũng 
chung cho tất cả các pháp khác. Trong kinh điện nói rất 
rõ rằng, đặc tính cứng hay một đặc tính nào đó của pháp 
xuất hiện rõ ràng với chánh niệm. “Rõ ràng» có nghĩa là 
đúng với bản chất của nó. Khi nói nó không xuất hiện 
rõ ràng có nghĩa là nó xuất hiện dưới dạng một tờ giấy 
hay là một cây bút. Còn ở khoảnh khắc chánh niệm sinh 
khởi, đặc tính thực sự của thực tại được chánh niệm hay 
biết, và chính ở khoảnh khắc ấy, trí tuệ trực tiếp bắt đầu 
được phát triển. Khi ấy, ta không còn hoài nghi về con 
đường Bát Chánh Đạo nữa, vì nó đã hiện hữu. 


§arah: Ö mọi khoảnh khắc của bắt thiện, như khi 
có tham, tâm có tính bất an, tức là có tính chất phóng 
dật ở đó. Khi ấy không có chút hiểu biết nào, không 
thấy được hiểm họa của tham. Ở khoảnh khắc đó không 
có sự hồ thẹn về tính chất của tham, không thấy ghê 
sợ sự tham lam ấy. Cũng như vậy, khi tâm đang giận 
dữ, sân hận thì không có sự xấu hồ, hồ thẹn về sân hận 
ấy, không có sự suy xét về tính chất đáng hồ thẹn của 
sự sân hận khi đó. Tư duy ấy rất thô tháo, không có 
sự suy xét chân chánh. Đó là những ví dụ rất nồi bật. 
Những khoảnh khắc của tâm bất thiện ở mức độ vi tế 
hơn cũng vậy, tâm với trạng thái phóng dật cũng không 
thấy hồ thẹn, không thấy ghê sợ bất thiện đang sinh 
khởi. Ngược lại, ở những khoảnh khắc của thiện pháp, 


218 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





như ta đã nói, tâm có chánh niệm và đồng thời kèm với 
nó cũng có sự ghê sợ tội lỗi và hồ thẹn tội lỗi mà ta gọi 
là tàm và quí, chúng giữ tâm được thanh tịnh ở khoảnh 
khắc ấy. Như ta cũng đã nói, những khoảnh khắc như 
vậy không phải là “tâm xấu ác của tôi”, “tâm bất thiện 
của tôi” hay là “tâm sở bắt thiện của tôi”,.... Tất cả chỉ 
là pháp mà thôi, chúng có tính chất riêng và đảm nhận 
chức năng của mình ở khoảnh khắc ấy. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 07/04/2016 


Người hỏi: Tưởng làm công việc đánh dấu, ghi 
nhớ đối tượng mà tâm kinh nghiệm. Vậy yếu tố nào 
khiến tưởng nhớ sai lầm, như đôi khi ta nhằm người nọ 
với người kia? 


Achaan Sujin: Ö khoảnh khắc có sự nhầm lần 
người này với người kia cũng vân là tưởng nhớ một 
cách sai lâm, cho đây là một người khác. 


Sarah: Theo nghĩa tối hậu, khi nói “tưởng nhớ 
một cách đúng đắn” có nghĩa là nó phải nhớ theo cách 
thiện lành. Còn khi nói “tưởng nhớ sai lầm” là nói về 
lúc nó nhớ một cách không đúng đắn, chân chánh, bất 
kế nó đúng hay không ở phương diện chế định, tức là, 
kể cả lúc nhớ “đúng” một cách chế định, nhưng tâm là 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 219 





bất thiện thì vẫn có điên đảo tưởng (saññã-vipallãsa). 
Chăng hạn, khi ta nói chuyện với bạn, dù không bị nhằm 
lẫn tên nhưng nếu có dính mắc thì tưởng ở khoảnh khắc 
đó vẫn là tưởng điên đảo. Còn khi chúng ta bố thí cũng 
dường, hay tặng một món quả gì đó cho người khác, dù 
ta có nhớ nhằm tên người đó đi nữa thì phẩm chất của 
tâm ở khoảnh khắc đó vẫn là thiện. Như vậy, điều chính 
yếu ở đây không phải là việc nhớ đúng tên gọi theo chế 
định, mà là phẩm chất tâm ở khoảnh khắc ấy là thiện 
hay bất thiện. Ở mỗi khoảnh khắc, tưởng đều đánh dấu 
và ghi nhớ. Việc đánh dấu và ghi nhớ theo cách nào thì 
do những duyên khác nhau. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 07/04/2016 


Achaan Sujin: Đề có thê hiểu về các thực tại, ta 
phải hiểu về từng thực tại một. Ta biết rằng hiện giờ, bất 
cứ khoảnh khắc nào tâm sinh khởi cũng phải có ít nhất 
bảy biến hành tâm sở sinh khởi cùng. Bảy tâm sở biến 
hành này là chung cho tất cả các loại tâm. Sẽ không thể 
có bất cứ kinh nghiệm nào nếu không có sự làm việc 
của bảy tâm sở này. Trong số 89 loại tâm thì có 10 loại 
chỉ sinh khởi với bảy biến hành tâm sở đó mà thôi. Đó 
là quy luật vận hành tự nhiên của các pháp. Cái thấy 
không cần nhiều hơn bảy tâm sở đề sinh khởi và kinh 


220 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





nghiệm đối tượng, vì nó đảm nhận chức năng thấy. Khi 
nói đến cái thấy là chỉ nói đến một khoảnh khắc duy 
nhất khi tâm nhãn thức kinh nghiệm đối tượng của nó. 
Nó qua đi ngay lập tức. Nó chỉ là một khoảnh khắc tâm 
mà thôi và nó diệt đi vô cùng nhanh. Tâm sinh khởi 
trước tâm nhãn thức thì sinh khởi cùng với nhiều tâm sở 
hơn, và tâm sinh khởi sau tâm nhãn thức thì cũng sinh 
khởi với nhiều tâm sở hơn. Bất kê ở kiếp nào hay cõi 
nào, khi tâm nhãn thức sinh khởi luôn chỉ có bảy tâm 
sở biến hành sinh khởi cùng với nó. Nó được duyên bởi 
nghiệp. Khi đến thời điểm đề trô quả thấy kinh nghiệm 
đối tượng thị giác cụ thể đó, nó sinh khởi. Khi đối tượng 
được kinh nghiệm là khả ái, nó là quả của nghiệp thiện. 
Những tâm là tâm thiện sinh khởi với nhiều hơn bảy 
tâm sở, nhưng tâm sở dẫn dắt các tâm sở thiện hay bất 
thiện đó chính là tâm sở cetana, hay còn gọi là tâm sở 
tư (hay ý định hoặc tư ý). Cetanä điều phối dẫn dắt các 
tâm sở khác. Mỗi tâm sở đều rất cụ thê, chúng không 
biết nhau nhưng chúng đảm nhận chức năng theo tính 
chất riêng biệt của mình. Một số tâm cũng là tâm quả 
nhưng đảm nhận chức năng khác với thấy và nghe, vì 
vậy chúng cũng cần đến tâm sở ẩm đề hỗ trợ cho chúng 
kinh nghiệm đối tượng. Tắt cả những chỉ tiết ấy giúp ta 
hiểu rằng, ở bất cứ khoảnh khắc nào đều không có một 
tự ngã nảo cả, tất cả những kinh nghiệm này chỉ là các 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 22] 





tâm và tâm sở mà thôi. Một điều nữa cần biết: Tâm sở 
tầm sinh khởi với những tâm trước tâm nhãn thức và 
sau tâm nhãn thức, tức là những khoảnh khắc không 
thấy. Những tâm sinh khởi sau tâm nhãn thức cùng kinh 
nghiệm đối tượng thị giác với tâm nhãn thức nhưng 
chúng không thấy đôi tượng đó. Vì lẽ đó, tâm quả sau 
tâm nhãn thức cần đến tâm sở tầm giúp nó tiếp nhận đối 
tượng mà tâm nhãn thức đã kinh nghiệm trước đó. 


Mỗi khoảnh khắc của thực tại thật vô cùng vi tế. 
Không ai có thể làm gì cả. Đức Phật đã dạy cho chúng 
ta về duyên của mỗi thực tại để giúp cho chúng ta có thể 
tin tưởng rằng thực sự không có cái ngã nảo cả. 


Ta hãy nói thêm về bảy tâm sở biến hành trước 
khi nói tiếp về tâm sở tầm. Tại sao cùng một lúc, một 
số người đang nghe trong khi một số người khác thì 
đang thấy? Điều đó tùy thuộc vào tâm sở xúc (phassa). 
Không ai có ý định nghe hay thấy, điều đó đang diễn ra 
do duyên của chúng. Khoảnh khắc có cái thấy là bởi vì 
xúc tiếp xúc với đối tượng thị giác, nên nhãn thức kinh 
nghiệm hay thấy đối tượng đó. Nhưng xúc không thấy 
đối tượng mà chỉ tiếp xúc với đối tượng đó mà thôi. Có 
nhiều duyên hệ khác nhau. Nếu không kể chỉ tiết, có 
tổng cộng 24 duyên hệ chính và xúc cũng là một duyên 
cho tâm kinh nghiệm đối tượng mà nó tiếp xúc, bằng 
cách là vật thực duyên cho tâm... 


222 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Sarah: Vật thực duyên là để diễn tả về mối liên hệ 
giữa các pháp, giống như phải ăn thì ta mới có thể sống 
được. Trong trường hợp này, vật thực không mang tính 
vật chất (sắc), nó là danh, và phải có xúc làm vật thực 
để cho tâm có thể sinh khởi. 


Achaan Sujin: Nếu xúc không tiếp xúc với đối 
tượng, tâm sẽ không thể sinh khởi để kinh nghiệm đối 
tượng đó. Chúng ta không cần phải biết tất cả các duyên 
hệ ngay lập tức. Nhưng mỗi khi chúng ta suy xét về 
một thực tại và biết được duyên khiến cho thực tại đó 
hiện hữu ở khoảnh khắc ấy, có thê có sự suy giảm dần ý 
niệm về ngã. Mặc dù ta không nói về Liên quan tương 
sinh (Thập nhị nhân duyên, hay Lý duyên Khởi), nhưng 
nó đang hiện hữu, vì tất cả các thực tại đều liên quan tới 
nhau. Khi có cái hiểu, ta sẽ thấy rằng nếu không có xúc 
tiếp xúc với đối tượng ấy thì tâm sẽ không thể sinh khởi 
và kinh nghiệm đối tượng cụ thê đó. Những gì xúc có 
thê làm chỉ đơn thuần là tiếp xúc với đối tượng để cho 
các tâm và tâm sở đồng sinh kinh nghiệm nó. Ở khoảnh 
khắc của cái thấy này cũng có xúc sinh khởi cùng tâm 
nhãn thức. Ở khoảnh khắc này cái gì đang xuất hiện? 
Đang có cái thấy và đối tượng thị giác, nhưng cái thấy 
ấy đang xuất hiện với vô minh, vì không có hiểu biết 
nào và xúc cũng đang không xuất hiện. Có ai muốn 
kinh nghiệm xúc không? Đây là cách để ta hiểu rằng, 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 223 





nếu ta có mong muốn kinh nghiệm thực tại được nói 
tới thì khi ấy lại là ý niệm về ngã cùng tham dính mắc 
vào việc có được hiểu biết. Tuy nhiên, chừng nào xúc 
vẫn chưa xuất hiện đề được nhận biết thì làm sao có thê 
hiểu được nó là vô ngã? Chỉ có cái gì xuất hiện mới có 
thể là đối tượng của sự nghiên cứu đề nó trở nên sâu sắc 
hơn, rõ ràng hơn, để có thê liễu ngộ được tính chất sinh 
diệt, vô thường của thực tại ở ngay khoảnh khắc ấy. Ở 
khoảnh khắc của cái thấy, tâm nhãn thức được duyên 
bởi nghiệp để thấy, vì vậy nó không cần đến tâm sở tầm 


giúp nó làm công việc ây. 


Khi ta ngủ say thì chưa phải là thời điểm đề thấy 
và để nghe. Đó chỉ là những tâm quả sinh và diệt, được 
duyên bởi nghiệp để tiếp tục duy trì mạng sống với tư 
cách cá nhân cụ thể khi chưa chết. Khoảnh khắc kinh 
nghiệm âm thanh không còn là khoảnh khắc của ngủ 
nữa. Cái nghe là quả của nghiệp, nó sinh khởi để nghe 
ở khoảnh khắc ấy. Ta không thể ngủ suốt cả ngày hay 
cả tháng, vì sẽ có duyên cho cái thấy, cái nghe hay các 
kinh nghiệm giác quan khác sinh khởi. 


Một tâm sở khác cũng sinh khởi cùng với những 
tâm sở biến hành này là “thọ”. Ai có thể ngăn thọ sinh 
khởi không? Ai có thể khiến cho thọ hỷ sinh khởi 
không? Ai có thê khiến thọ ưu sinh khởi không? Chúng 


224 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





tùy thuộc vào duyên. Ở khoảnh khắc của cái thấy, chỉ 
có thọ trung tính sinh khởi mà thôi. 


Jonothan: Chúng ta đã nói nhiều về tâm sở 
tưởng, một trong bảy biến hành tâm sở, sinh khởi với 
tất cả các tâm. Nó đánh dấu đối tượng ở khoảnh khắc 
tâm kinh nghiệm đối tượng ấy, để đối tượng ấy có thể 
được nhận biết trở lại về sau, và nó nhận biết đối tượng 
đó giống như cách nó nhận biết trước đó. Không có 
khoảnh khắc nào không có tưởng sinh khởi. Một trong 
các tâm sở biến hành khác là tâm sở nhất tâm. Tâm sở 
nhất tâm sinh khởi cùng với mọi tâm, nó làm nhiệm vụ 
trụ vào đối tượng, và đôi khi người ta dùng từ định để 
mô tả chức năng của tâm sở này. Tắt cả các tâm sở này 
đều được diễn tả bằng các ngôn từ chế định. Nhưng đôi 
khi nghĩa chế định của chúng rất khác với chức năng 
thực sự của những tâm sở ấy. Tâm sở biến hành tiếp 
theo là tâm sở tư, tiếng Pãli gọi là “cetanã”, nói theo 
ngôn ngữ chế định là tác ý, tư ý hay ý định. Chức năng 
của cetanã không giống như cái mà ta vẫn nghĩ thông 
thường về “ý định”, chức năng của nó là điều phối các 
tâm sở đồng sinh. 

Sarah: Một tâm sở biến hành nữa, sinh khởi với 


tất cả các tâm, là tâm sở tác ý hay hướng tâm, tiếng Päli 
là “manasikãra”. Ở khoảnh khắc cái thấy thấy đối tượng 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 225 





thị giác, có manasikãra hướng tới đối tượng đó. Khi đối 
tượng được kinh nghiệm bởi tâm thiện và bắt thiện, tâm 
sở manasikãra hướng tới đối tượng đó theo cách thiện 
hay bất thiện. Một tâm sở biến hành khác, cũng sinh 
khởi với mọi tâm, là mạng căn hay mạng quyên, tiếng 
Päli là “jïvitindriya”, có chức năng duy trì mạng sống 
cho tâm và các tâm sở đồng sinh. Nếu không có tâm sở 
mạng căn để duy trì mạng sống cho các tâm và các tâm 
sở đồng sinh, sẽ không thể có cái thấy thấy đối tượng 
thị giác hay cái nghe... 


V† sự: Sư cũng nhờ cô Sarah giải thích thêm một 
chút về đặc tính của tâm sở tầm. Đặc tính của tầm khi 
hướng tới đặc tính thực tại ở khoảnh khắc của Bát 
Chánh Đạo và tầm khi nói về suy nghĩ. 


Sarah: Như Achaan SuJinn đã nói, ngoài khoảnh 
khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, ở tất cả các 
khoảnh khắc khác của cuộc sống (ta không nói đến tâm 
thiền) đều có tâm sở tầm (...). Ở khoảnh khắc của hiểu 
biết, tâm sở tầm chạm vào đối tượng, vả đối tượng đó 
được hiểu. Khi đó không có suy nghĩ về câu chuyện 
cầm hay chạm vào cái ly, vì cái được chạm lúc ấy chỉ 
là thực tại mà thôi. Trong cuộc sống đời thường, khi 
chúng ta nghĩ đến việc cầm một cái ly thì thực chất có 
nhiều khoảnh khắc tâm khác nhau, và trong đó có rất 


226 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





nhiều khoảnh khắc có tâm sở tầm sinh khởi. Chúng ta 
nói về tất cả những điều này để thấy rằng, những gì 
chúng ta vẫn tưởng là cuộc sống theo nghĩa chế định 
thì không giống với những gì diễn ra trong mỗi khoảnh 
khắc theo nghĩa tối hậu. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 08/04/2016 


Sư cô: Ban nãy Achaan SuJin có nói tâm sở mạng 
căn là cái hồ trợ sự tôn tại cho các danh khác. Vậy con 
xIn hỏi, tâm sở mạng căn giúp bảo tôn các danh trong 


một sát na sinh trụ diệt như thế nào? 


Achaan Sujin: Nó làm duyên cho những thực tại 
đồng sinh với nó được tồn tại ở khoảnh khắc đó. 


$w cô: Achaan có thê đưa ra ví dụ giúp rõ hơn 
được không ạ? 


Achaan Sujin: Thân của người sống với thân 
người chết có khác nhau không? Danh thì không phải 
là sắc, danh khi sinh khởi thì phải kinh nghiệm một đối 
tượng và nó khác với sắc do nghiệp sinh - là những sắc 


có sự sông. 


$arah: Tâm sở mạng căn là một trong bảy biến 


hành tâm sở sinh khởi với tât cả các tâm. Nó trợ duyên, 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 227 





bảo tồn sự sống cho các danh đồng sinh với nó ở khoảnh 
khắc ấy. Như ta đã biết, mỗi tâm sở có một chức năng 
riêng, như tâm sở xúc có chức năng tiếp xúc với đối 
tượng, tâm sở nhất tâm có chức năng trụ trên đối tượng 
để tâm có thê kinh nghiệm đối tượng ấy, còn tâm sở 
mạng căn có chức năng bảo tồn sự sống của các danh 
pháp đồng sinh. Tâm sở đó, như ta đã nói, khi sinh khởi 
sẽ làm duyên cho các danh pháp khác theo phương thức 
đồng sinh duyên, hỗ tương duyên hay tương ưng duyên. 


Achaan Sujin: Hiện giờ chúng ta đêu là chúng 
sinh có sự sông vì đang có các tâm và tâm sở, trong đó 
có tâm sở mạng căn sinh khởi. 


$w cô khác: Achaan Sujin nói về cảnh trưởng 
duyên, có phải lúc đó tâm sở tầm nổi trội cho cả hoàn 
cảnh của thiện hoặc bắt thiện? Chẳng hạn như khi con 
nghe pháp, khi ấy có cả tâm tham muốn nắm bắt nội 
dung, nhưng cũng có lúc tâm hợp trí muốn hiểu về thực 
tại, mặc dù tất cả đều là pháp do duyên sinh và vô ngã, 


nhưng tât cả khi ây vai trò của tâm sở tâm đêu nôi trội? 


Aechaan Sujin: Bạn biết về ngũ song thức. Mỗi tâm 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm có thể kinh nghiệm 
đối tượng khả ái hay bất khả ái. Có tất cả 10 tâm khác 
nhau chỉ sinh khởi với bảy biến hành tâm sở mà thôi, 
những tâm này là quả của nghiệp. Khi đến thời điểm 


228 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thì nghiệp làm duyên cho sự sinh khởi của một trong 
ngũ song thức ở một khoảnh khắc duy nhất và là quả 
của nghiệp đó. Tại thời điểm ấy không cần có các tâm 
sở khác để hỗ trợ cho tâm kinh nghiệm đối tượng, kê 
cả tâm sở tầm. Nhưng ngay khi tâm thuộc ngũ song 
thức diệt đi, tâm tiếp theo phải cần tới tâm sở tầm để 
chạm vào đối tượng, nhưng nó không thấy, nghe, ngửi, 
nếm.... Chúng ta có thê nghĩ rất nhiều về cái được thấy, 
nhưng ở khoảnh khắc ấy không còn là cái thấy nữa. Vì 
vậy tâm sinh trước và sau tâm nhãn thức cần đến tâm sở 
tầm để chạm vào đối tượng đã được kinh nghiệm trước 
đó, để các tâm khác cũng kinh nghiệm đối tượng ấy. 
Những tâm khác không chỉ có bảy tâm sở sinh kèm mà 
còn có nhiều hơn như thế. Vì vậy tâm thấy (nhãn thức) 


rất yếu và nhanh, nó sinh khởi chỉ đề thấy thôi. 


Hiện giờ cũng như mọi khoảnh khắc, có sự dính 
mắc rất nhiều vào cái được kinh nghiệm. Bằng việc học 
Giáo lý của bậc Giác ngộ, ta biết rằng mình luôn đính 
mắc vào những gì đã diệt đi hoàn toàn. Mỗi khoảnh 
khắc xuất hiện và diệt đi đều qua rồi, nhưng tham vẫn 
dính mắc vào nó như thê nó vẫn còn ở đó. Điều ấy cứ 
diễn ra cho đến khi tâm tử thức sinh khởi và không còn 
con người cụ thể ấy nữa. Kiếp trước bạn có bao nhiêu 
người bạn? 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 229 





$w cô: Tôi không thê nhớ được. 


Achaan Sujin: Như với một người kiếp trước là 
cha mẹ của ta và kiếp này thì không, cảm xúc của bạn 
với người ấy đã khác hắn rồi. Như vậy chỉ là do duyên 
mà thôi. Phải có hiểu biết đúng, đừng cho rằng mình cứ 
nghiên cứu, rồi thực hành rồi sau đó giác ngộ. Đó là sai 
lầm. Nếu không có hiểu biết đúng thì sẽ có hiểu biết sai. 
Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có tà kiến, vì chỉ 
có bảy biến hành tâm sở sinh khởi cùng cái thấy. Hãy 
nghĩ đến một khoảnh khắc của cái thấy, chỉ một khoảnh 
khắc đó thôi, giống như một giấc mơ vậy. Khi ta thức 
dậy thì những gì trong giấc mơ không còn nữa. Cũng 
vậy, như lúc trí tuệ thức dậy, nó sẽ hiểu rằng không có 
ai cả. Cái đã qua đi là đã qua đi thật rồi, sẽ bớt đi sự 
dính mắc với những gì được gọi là con người hay cảnh 
vật. Nếu không có trí tuệ hiệu biết đúng từ khoảnh khắc 
này sang khoảnh khắc khác, sẽ không thể tận diệt được 


ý niệm về ngã. 


Trí tuệ phát triển rất chậm, rất từ từ, giống như khi 
ta cầm chuôi dao vậy, nó chỉ mòn đi sau một thời gian 
đài. Khi ta nghe Giáo lý, vô minh từ từ được suy giảm. 
Nhưng lượng vô minh với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm trong cuộc đời ta thật không lồ. Sự vô minh 
ấy sẽ không thê bị tận diệt chỉ qua hiểu biết ở mức độ tư 


230 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





duy. Hiểu biết về sự vô thường của các pháp ở mức đột 
tư duy phải rất kiên cố, chắc chắn, nếu không sẽ không 
có cách nào liễu ngộ được Tứ Thánh Đề, và hiểu rằng 
tất cả các pháp hữu vi là vô thường và bắt toại nguyện. 
Đây không phải là việc cố nhớ tên gọi của mỗi để trong 
Tứ Thánh Đề, mà nhớ rằng khoảnh khắc này là thực, 
là pháp hiện giờ, là vô thường. Chừng nảo các thực tại 
chưa xuất hiện đúng bản chất của chúng, là vô thường, 
vô ngã, thì không thê từ bỏ được ý niệm về cái gì đó tồn 
tại kéo đài. Vì vậy trước hết cần có hiểu biết kiên có, 
với niềm tin chắc chắn về sự thật của pháp hiện giờ - mà 
ta gọi là sacca-ñäna hay tuệ học về Tứ Thánh Đé, để 
có thể làm duyên cho những khoảnh khắc kinh nghiệm 
trực tiếp về pháp - mà ta gọi là kicca-ñãna hay tuệ hành 
phận sự của Tứ Thánh Đề. Những khoảnh khắc kinh 
nghiệm trực tiếp về pháp sẽ dần dẫn tới khoảnh khắc 
của tuệ minh sát và sự giác ngộ - mà ta gọi là kafa-ñana 
hay /uệ thành liễu ngộ Tứ Thánh Đế. 


Sarah: Vừa rồi cô hỏi về tâm sở tầm và cảnh 
trưởng duyên, ta biết rằng ở khoảnh khắc của cái thấy 
hay khoảnh khắc của ngũ song thức khác thì không có 
tâm sở tầm sinh khởi cùng, nhưng khi có tâm tham đính 
mắc vào một đối tượng cụ thể, ở khoảnh khắc đó phải 
có tâm sở tầm làm chức năng chạm vảo đối tượng một 
cách liên tục và trợ giúp cho tâm sở tưởng đánh dấu và 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 231 





nhớ đối tượng đó. Vì tâm sở tưởng ghi nhớ đối tượng 
nên nó làm duyên cho sự dính mắc đi dính mắc lại vào 
đối tượng đó. Và sự dính mắc được tích lũy như vậy 
chính là sự vận hành của thường cận y duyên. Cũng 
tương tự, khi ta nghe những lời giảng của Đức Phật, ở 
khoảnh khắc nghe âm thanh - khi ấy không có tâm sở 
tầm, nhưng sau đó có cái hiểu và sự quan tâm hơn tới 
những gì đã được nghe, lúc ấy phải có tâm sở tưởng và 
tâm sở tầm làm chức năng của chúng. Trong trường hợp 
ấy, có thể có hiểu biết đúng (trí tuệ) cùng sinh khởi. Và 
hiểu biết liên quan đến những gì Đức Phật thuyết giảng 
có thể trở thành thói quen của chúng ta, khiến chúng ta 
tiếp tục thường xuyên suy nghĩ về đối tượng ấy, lặp đi 
lặp lại!. Có nhiều người tới đây có thê không quan tâm 
nhiều tới những gì được nghe và đối với họ không hình 
thành thói quen suy nghĩ về những điều ấy giống như 
người khác. Và như cô đã nói, tâm sở tầm ở đây đóng 
vai trò rất quan trọng. 

Jonothan: Tôi nghĩ rằng tâm sở dục - chanda đóng 
vai trò quan trọng trong việc quan tâm đến đối tượng 
cụ thê nào. 

Achaan Sujin: Cũng còn có một tâm sở nữa thuộc 
bảy tâm sở biến hành mà chúng ta chưa đề cập, đó là 
tâm sở tác ý (hay hướng tâm - manasIkãra). 


1. Khi ấy Giáo pháp là cảnh trưởng duyên. 


232 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





$arah: Hôm qua tôi có đề cập ngắn gọn đến tâm 
sở này, nó sinh khởi trong mỗi khoảnh khắc tâm hướng 
đến đối tượng. Tâm nhãn thức không thể kinh nghiệm 
đối tượng thị giác nếu không có tâm sở hướng tâm giúp 
hướng đến đối tượng ở khoảnh khắc ấy. Như tôi đã 
trình bày rằng, khi tâm là thiện, tâm khi ấy hướng tới 
đối tượng theo cách thiện. Khi tâm là bất thiện, tâm 
sở hướng tâm khi ấy cũng hướng đến đối tượng theo 
cách bắt thiện. Vì vậy trong Kinh, Đức Phật có nói đến 
như lý tác ý (hay suy xét chân chánh, hướng tâm chân 
chánh). Tuy nhiên, nếu ta cố tìm cách chỉ đích danh 
riêng một thực tại mà thôi, như “đó là tác ý, là xúc, là 
tưởng....”, khi ấy ta đang đi vào con đường sai. Một 
điều chắc chắn răng, mỗi khi có tâm sinh khởi thì phải 
có tâm sở tác ý ở đó đề hướng đến đối tượng. 


Achaan Sujin: Việc nghe Giáo pháp của Đức Phật 
theo cách chân chánh hay không tùy thuộc vào yếu tô 
hướng tâm này - là sự suy xét chân chánh hay không 
chân chánh. Cần biết rằng không dễ hiểu ngay lập tức 
về các thực tại hiện giờ với mức độ chánh niệm và trí 
tuệ đang có. Cho rằng không cần nghe Giáo lý của Đức 
Phật thì có phải là như lý tác ý hay suy xét chân chánh 
không? Khoảnh khắc không có sự hướng tâm chân 
chánh hay như lý tác ý, khi đó có hiểu biết sai hay tà 
kiến. Ai cho rằng những lời dạy của Đức Phật là đễ hiểu 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 233 





hay đơn giản nào? Nếu ai đó nghĩ như vậy thì chứng tỏ 
họ không biết gì về Đức Phật. Khi ấy, những lời dạy ấy 
được nghe với như lý tác ý hay phi như lý tác ý? 

Sư cô: Con bị lẫn lộn giữa tâm sở tư và tâm sở tác 
ý, và đôi lúc con nghĩ là mình có thể quyết định được 
chứ không phải là pháp. 

Aechaan Sujin: Khi cho rằng đó là ta, đó là bởi phi 
như lý tác ý. 

$arah: Tâm sở tư thực hiện chức năng điều phối 
tâm và các tâm sở đồng sinh. Giống như người lớp 
trưởng sắp đặt và điều phối các bạn cùng lớp thực hiện 
chức năng của mỗi người. Một chức năng nữa của tâm 
sở tư là khi nó sinh khởi cùng tâm sở thiện hay bất 
thiện, nó sẽ đốc thúc các tâm sở ấy thực hiện chức năng 
của chúng và khi ấy, nó có chức năng tạo nghiệp. Còn 
tâm sở tác ý/hướng tâm thì không làm công việc điều 
phối các tâm sở khác mà chỉ đơn thuần hướng tới đối 
tượng mà thôi, nó có thể hướng theo cách thiện hoặc 
bất thiện. Tuy nhiên khi ta cố tìm xem hiện giờ đặc tính 
của tâm sở nảo đang nội trội, rằng đây là tâm sở hướng 
tâm hay tâm sở tư... thì khi ấy ta rất đễ cho đó là 7z, và 
đó không phải là cách tìm hiểu pháp đúng đắn. Như ta 
đã nói, tham rất ma mãnh, kế cả khi tìm hiểu pháp thì 
nó cũng sẵn ở đó và bày trò, ở khoảnh khắc như vậy có 
phi như lý tác ý. 


234 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujim: Phi như lý tác ý/hướng tâm không 
chân chánh có thể dẫn tới sự thực hành sai trái. Khi nói 
đến một phương pháp hay kỹ thuật nào, khi đó sẽ là sai, 
điều ấy là do phi như lý tác ý - phi như lý tác ý tới Giáo 
lý của Đức Phật. 


Jonothan: Vừa rôi có thê cô muôn nói răng, đôi 
lúc việc học pháp diễn ra một cách tự nhiên, đôi lúc 
khác lại dường như có một cái tôi đang làm điều đó, có 


phải vậy không? 


Achaan Sujin: Phi như lý tác ý với Giáo lý sẽ dẫn 
tới sự thực hành sai và cái hiểu sai. Đức Phật nói rằng 
tất cả các pháp là vô ngã. Chừng nào còn có ý niệm về 
ngã ở đâu đó, chừng đó vẫn là cái hiểu sai. Vì vậy ý 
niệm về ngã và giới cắm thủ chỉ có thê bị tận diệt bởi 
tâm đạo của bậc Thánh Dự Lưu. Ý niệm về ngã còn ở 
đó, nó sẽ xuất hiện lúc này hay lúc khác và chỉ trí tuệ 
mới phát hiện ra nó. Nếu trí tuệ không nhận ra nó thì nó 
sẽ còn ở đó. 

$w cô: Như buôi trưa con thấy rất mệt, con muốn 
nghỉ nhưng lại có tâm muốn đi nghe pháp. Lúc ấy con 
thấy có sự quyết định của ý chí, nhưng cũng có lúc thấy 
đó chỉ là sự vận hành của các pháp... một sự xen lẫn 


giữa những cái hiêu lộn xôn. 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 235 





Sarah: Như hiện giờ cũng đang có các pháp khác 
nhau, có khoảnh khắc của như lý tác ý, có khoảnh khắc 
của phi như lý tác ý,... khi ta đang cố năm bắt hay hiểu 
một thực tại nào đó. Nhưng cũng như buổi trưa, tất cả 
khoảnh khắc dù thiện hay bắt thiện đã đều qua rồi. Nếu 
ta có tìm hiểu xem khoảnh khắc đó là thực tại nào, khi 
đó lại bước vào con đường sal, vì khi đó có ý niệm về 
ngã muốn tìm hiểu xem cái gì ở đó. Bởi cái duy nhất 
có thể được hiểu chỉ là khoảnh khắc hiện tại. Ngay bây 
giờ, thực tại sinh khởi chính là suy nghĩ về những gì 
đã qua, có thể với hoài nghi hay dính mắc, đó chính là 
pháp hiện khởi, là cái có thể được hiểu. Đức Phật dạy 
rằng, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại 
mới có thê được hiểu. Chỉ có ở khoảnh khắc này ta mới 
xác định được đang có như lý tác ý hay phi như lý tác ý. 


Jonothan: Khi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nghe 
pháp, khi ấy cũng có thê được thúc đây bởi sự quan tâm 
thực sự và thiện lành tới lời dạy của Đức Phật, hoặc 
cũng có thê bị thúc đây bởi ý nghĩ mình cần phải nghe, 
hay bị thúc đẩy bởi sự lẫn lộn giữa thiện và bắt thiện 
khác nhau. Nhưng như Achaan SuJin đã nói, chỉ có bậc 
Thánh Dự Lưu mới hoàn toản tận diệt được xu hướng 
thực hành sai trái. Cho đến khi đạt được Giác ngộ, ta 
sẽ còn có những khoảnh khắc có ý niệm sai về sự thực 
hành, về con đường Bát Chánh Đạo, như cô đã chỉ ra là 


236 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





ý niệm “tôi muốn học Giáo pháp”. Nhưng khi chúng ta 
nghe nhiều hơn và suy xét nhiều hơn, có thể có hiểu biết 
rõ hơn về các thực tại theo đúng bản chất của chúng. 
Vấn để ở đây không phải là tìm cách ngăn chặn hay 
thay đôi cách thức nào đó, mà hãy phát triển hiểu biết 
về các thực tại. Chính hiểu biết sẽ làm công việc của nó, 
vì chỉ có trí tuệ hay hiểu biết đúng mới là cái có thể tận 
diệt được các ý niệm về ngã và có thể cố thay đôi cách 


suy nghĩ của môi người. 


Aechaan Sujin: Khi nào không tự nhiên thì khi ấy 
đều có phi như lý tác ý. 


Câu hỏi trực tuyến: Trong Kinh 6-6 Trung Bộ 
Kinh, Phần Thọ trung tính: “Đối với cảm xúc bất lạc 
bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
VỊ ngØỌf, Sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy 
thì vô minh tùy miên sẽ không tùy tăng”. Câu này có 


nghĩa như thế nào? 


Sarah: Khi thọ hay bắt cứ thực tại nào khác được 
hiểu với đúng bản chất thực sự của chúng thì khi ấy vô 
minh được tận diệt. Khi thọ được hiểu rằng đó chỉ là 
một pháp, không phải là tôi, của tôi, khi ấy có sự tận 
diệt vô minh. Chúng ta cả ngày mong muốn có thọ dễ 


Chương IV: Danh Pháp - Tâm và Tâm Sở 237 





chịu, nhưng khi hiểu thọ chỉ là một pháp, nó vô thường 
và không đáng bám víu, nương tựa vào, khi ấy CÓ SỰ 
phát triển hiểu biết để có thê dẫn tới Giác ngộ và thoát 
khỏi vô minh và dính mắc. Vì bất cứ thực tại nào đều có 
tính chất vô thường, sinh diệt, bất toại nguyện, không 
phải là tự ngã và không đáng đề bám víu vào. 

Achaan Sujin: Những gì nói đến trong bài kinh 
này chẳng phải là những sự thật mà ta đã nói đến rất 
nhiều sao? Vì đó là những lời dạy của Đức Phật. 


238 


239 


Chương V: Sắc pháp 


Pháp đàm tại Huế, chiều ngày 24/05/2014 


Aechaan Sujin: Hãy suy xét về cái thấy. Nếu không 
có nhãn căn, không có đối tượng đề thấy, không có nhãn 
thức thì không thê có sự sống sinh khởi. Kể cả nhãn căn 
cũng là một pháp do duyên sinh. Nó là một sắc đặc biệt 
có tính chất khiến cho đối tượng thị giác có thể in dấu 
lên nó. Nếu không có sắc thì không thể có duyên cho 
cái thấy sinh khởi. Người mù có thể thấy không? 


Người hỏi: Không. Con muốn biết người mù có 
thể thấy bóng tối không? 

Aechaan Sujin: Không hề. Bởi vì họ không hề có ý 
niệm nào về cái thấy. 

Người hỏi: Người có mắt có thê nhìn thấy bóng 
tối không? 

Achaan Sujin: Có, vì thê người đó mới nói “tôi 
thấy bóng tối”. Khi tắt đèn, cái gì được thấy? 


240 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Ö khoảnh khắc của bóng tối, không có 
đối tượng thị giác nên không có cái thấy. 


Achaan Sujin: Vì sao bạn nói rằng khi đó không 
có đối tượng thị giác? Bản chất của đối tượng thị giác là 
cái có thể được thấy, bất kế là nó sáng hay tối. 


Người hỏi: Về đôi tượng thị giác thì có một chút 
bối rối. Nhưng về âm thanh, khi yên lặng thì nghĩa là 
không có âm thanh. 


Sarah: Đôi với người mù, người đó không có nhãn 
căn cho nên hoàn toàn không có cái thấy sinh khởi. Đối 
với những người có nhãn căn, vẫn có cái thấy dù trong 
căn phòng tối, mặc dù không có cái thông thường như 
chúng ta vẫn thấy nhưng vẫn có một cái gì đó được 
thấy. Kê cả khi bây giờ không ai nói gì, không có xe 
đi qua,... về mặt chế định, ta nói khi đó rất yên lặng, 
nhưng vẫn có âm thanh được nghe về mặt thực tại chân 
để. Hoàn toàn khác với những người bị điếc bẩm sinh, 
họ không thể nghe một chút âm thanh nào. Kế cả với 
người sắp chết vẫn có cái nghe sinh khởi. 


Về bài kinh mà bạn đề cập, chúng ta cần nhớ rằng 
bất cứ những gì được đọc trong Tam Tạng đều phải 
được suy xét dưới ánh sáng của vô ngã. Mặc dù Đức 
Phật có thê dùng ngôn ngữ chế định, chẳng hạn như 


Chương V: Sắc pháp 241 





nói đến việc đi tới Huế, nhưng cái thực sự diễn ra chỉ 
là các pháp mà thôi. Đức Phật đã nói chỉ có một con 
đường duy nhất phát triển tuệ giác dẫn tới giác ngộ, đó 
là con đường Bát Chánh Đạo, mà bắt đầu với chánh 
kiến. Đức Phật đã mô tả tính chất của chánh niệm, nó 
có tính chất thu thúc lục căn. Ngài cũng nói về sự phát 
triển chánh niệm tỉnh giác về các đặc tính của thực tại. 
Đó là những gì mà bạn nói tới trong bài kinh vừa rồi. 
Trong bài kinh đó, Đức Phật không thể khiến tất cả mọi 
người giác ngộ. Và tại sao lại không? Vì tất cả những 
pháp đó, những pháp mà Đức Phật mô tả, không thuộc 
quyền kiểm soát của bất kỳ ai, kê cả của Đức Phật. Đức 
Phật đã nói rất nhiều về mọi khía cạnh của cuộc sống 
và về các thực tại, nhưng tùy thuộc vào hiểu biết của 
người nghe mà liệu họ có được hiểu biết đúng đắn về 
lời giảng của Đức Phật và liệu hiểu biết đó có đủ mạnh 
để giác ngộ hay không. Cũng hệt như đối với chúng ta 
ở đây mà thôi. 


Người hỏi: Quay lại với chủ đề cái nghe. Trong 
một căn phòng kín vẫn có thể có những âm thanh nhỏ, 
nhưng chúng ta có thê tạo ra một môi trường không 
có âm thanh. Khi đó, ta có thê biết là không âm thanh, 
hay nói cách khác, chúng ta nghe được cái “không âm 
thanh”. Điều dường như ngược lại với VI Diệu Pháp. 


242 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Chúng ta đang nói đến khoảnh 
khắc không có âm thanh xuất hiện. Ở khoảnh khắc âm 
thanh không xuất hiện, khi đó tâm kinh nghiệm những 
đối tượng khác. Vì khi nhĩ thức sinh khởi, nhĩ thức phải 
kinh nghiệm đối tượng của nó, đó là âm thanh. 


Người hỏi: Con đang nói về thực tế, người ta có 
thê biết được khi nào có âm thanh và khi nào không có 
âm thanh. 


Achaan Sujin: Ö khoảnh khắc mà ta nói không 
có âm thanh thì khoảnh khắc đó không phải là khoảnh 
khắc của cái nghe. 


Người hỏi: Tại sao chúng ta biết được lúc đó không 
có âm thanh? 


Aechaan Sujin: Khoảnh khắc của cái thây thì không 
có âm thanh. 


Người hỏi: Con đồng ý rằng khi tâm đang bận việc 
khác thì cái nghe không sinh khởi, ví dụ một người mải 
suy nghĩ hoặc nhìn chăm chú thứ gì đó... có thê họ 
không nghe được âm thanh khi nó sinh khởi. Nhưng khi 
người đó chú tâm đề nghe thì có thê nhận ra lúc đó đang 
có âm thanh hay không có âm thanh sinh khởi. 


Jonothan: Bạn nghĩ cải gì sinh khởi trước, âm 


Chương V: Sắc pháp 243 





thanh sinh khởi trước rồi mới đến cái nghe, hay cả hai 


sinh khởi cùng một lúc. 


Người hỏi: Thông thường âm thanh sinh khởi 


trước, rồi sau đó mới có cái nghe. 

Jonothan: Không phải là thông thường, mà là âm 
thanh phải sinh khởi trước rồi mới có cái nghe sinh 
khởi, luôn là như vậy. Âm thanh phải sinh khởi trước 
rồi mới có cái nghe. 

Người hồi: Nhưng liệu ta có thê biết là không có 
cái nghe không, khi mà nhĩ thức không sinh khởi? Đấy 
là câu hỏi, nó giống như trường hợp cái thấy (nhãn 
thức). Nếu cái thấy có thể nhìn thấy “bóng tối”, thì cái 
nghe cũng có thể nghe cái «không có âm thanh». 


Jonothan: Nhãn thức có thê sinh khởi chỉ khi có 
đối tượng thị giác xuất hiện để nó kinh nghiệm, vì đó 
là chức năng của nó. Mặc dù trong ngôn ngữ chế định, 
ta gọi là bóng tối, nhưng nếu không có cái có thể được 
thấy, không thê có cái thấy sinh khởi. Cũng tương tự 
như vậy với âm thanh và cái nghe. Nếu không có âm 
thanh sinh khởi thì nhĩ thức không thể sinh khởi. Nhưng 
ta có thể có cảm giác rằng, có sự vắng mặt âm thanh và 
cái nghe, có thể nghe sự vắng mặt âm thanh đó. Sở 
dĩ như vậy vì chúng ta không có chánh niệm trực tiếp 


244 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





về đặc tính của thực tại là âm thanh. Chúng ta cho cái 
gọi là sự vắng mặt của âm thanh về mặt chế định ấy là 
không có thực tại âm thanh. 


Sarah: Khi trong giấc ngủ sâu thì không có đối 
tượng thị giác, không có âm thanh xuất hiện. Nhưng 
khi ta thức dậy và tìm đường đi vào phòng tắm thì khác. 
Mặc dù căn phòng tối nhưng ta mở mắt và vẫn có một 
cái gì đó được thấy. Khi không có ánh sáng thì màu sắc 
không xuất hiện, nhưng nó không giống hoàn toàn như 
lúc chúng ta ngủ say. Nếu không có nghe, không có 
âm thanh, không có những thực tại để chúng ta suy xét 
hiện giờ, liệu có thể có sự giác ngộ không, có thể trở 
thành bậc Dự Lưu không? Ở cõi Phạm thiên vô sắc giới 
không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Ở đó không 
có duyên cho người ở cõi đó phát triển trí tuệ để trở 
thành một vị Thánh Dự Lưu. Trong tiền kiếp, Đức Phật 
đã nhiều lần tái sinh ở cõi vô sắc giới nhưng chỉ khi 
Ngài sinh ra trong cõi người, thì mới có đủ nhân duyên 
để phát triển hiểu biết về mọi thực tại và giác ngộ. Nếu 
không có điều kiện để phát triển hiểu biết rõ ràng về 
hai loại thực tại - Loại thực tại kinh nghiệm đối tượng 
và loại thực tại không kinh nghiệm gì cả, chăng hạn 
như đối tượng thị giác và âm thanh, sẽ không thê nào 
tận điệt được ý niệm về ngã. Đó cũng là lý do mà ở cõi 
Phạm thiên, vì không có đối tượng ngũ quan nên không 
có duyên đề chứng đắc đạo quả, trở thành một vị thánh. 


Chương V: Sắc pháp 245 





Người hỏi: Tôi đồng ý, nhưng nó hơi ngược lại với 
lý thuyết của Vi Diệu Pháp, tôi chỉ thắc mắc mỗi ý đó. 


Người dịch: Tôi xin nhắc lại một chút, ban nãy 
ông Jonothan có nói, thực tại của âm thanh khác với ý 
niệm chế định của mình về âm thanh và yên lặng. Vì 
chúng ta chưa kinh nghiệm trực tiếp thực tại của âm 
thanh, nên mới cho rằng sự yên lặng chế định đó là sự 
vắng mặt âm thanh, nhưng không phải vậy. Đó là điểm 
cần phải suy xét thêm. 


Người hỏi: Nhưng khoa học hiện đại hoản toàn có 
thể tạo ra được môi trường không có âm thanh. 


Achaan Sujim: Ở khoảnh khắc có cái hiện giờ, liệu 
ta có cần phải nói là cái thấy thấy không? Hay là không 
cần dùng ngôn từ nào hết? Cái xuất hiện hiện giờ là 
cái được thấy, ta có cần phải nói ra điều ấy không? Ở 
khoảnh khắc có âm thanh xuất hiện, ta có phải nói là có 
cái nghe nghe không? Nhưng nếu không có nhĩ thức để 
có thê kinh nghiệm âm thanh, âm thanh không thể xuất 
hiện. Như vậy ta chỉ nói về những gì xuất hiện trong 
Cuộc sống bình thường, để hiểu về các thực tại là thực 
và xuất hiện, để hiểu rằng chúng là vô ngã và do duyên 
sinh. Ở khoảnh khắc nghĩ “tôi có thê làm”, khoảnh khắc 
đó là gì? Cái thấy có thể làm gì không? Cái nghe có thể 
nghĩ “tôi sẽ làm” không? Cái thấy chỉ thấy, cái nghe chỉ 


246 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





nghe, và suy nghĩ xuất hiện sau đó. Khoảnh khắc nghĩ 
“tôi có thể làm” không phải là khoảnh khắc của thấy 
và nghe, đúng không? Ngoài những khoảnh khắc của 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ trong cuộc 
sông của mỗi người, còn có cái gì khác nữa không? Kê 
cả lúc có ý niệm “tôi có thể làm” cũng chỉ là khoảnh 
khắc của suy nghĩ mà thôi. Tất cả những khoảnh khắc 
không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đều là 
những khoảnh khắc của suy nghĩ. Ai nhận ra được suy 
nghĩ nghĩ suốt cả ngày? Thấy và nghe thực ra chỉ xuất 
hiện xen kẽ rất ngắn ngủi giữa những khoảnh khắc của 
suy nghĩ, đúng không? Không có ai ở đó cả. Vậy hãy 
học chỉ để hiểu về những khoảnh khắc xảy ra, những 
sự kiện đó rất ngắn ngủi. Chúng ta chỉ đang nói về một 
số thực tại trong rất nhiều thực tại. Ta mới nói về thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nhưng trên thực tế còn có 
rất nhiều thực tại khác. Chăng hạn như tham hay sân 
đều là thật. Ai có thê ngừng sự sinh khởi của chúng 
không? Nó phải sinh và diệt, nếu không sẽ không thể 
có những khoảnh khắc của sân xen kẽ với chúng. Toàn 
bộ chỉ là thế giới của các thực tại hữu vi sinh khởi do 
duyên mà thôi. 

Jonothan: Liệu tôi có thể thêm gì vào sự sinh khởi 


và diệt đi đó hay không? Khi bạn nói đến việc tạo ra 
một môi trường “không có âm thanh”, bạn đang nói 


Chương V: Sắc pháp 247 





về âm thanh theo nghĩa &hoa học mà thôi. Âm thanh 
đó, khi không đo được bằng các dụng cụ khoa học thì 
người ta gọi là không có âm thanh, đúng không? Cái 
là đối tượng của cái nghe thì không phải là âm thanh 
theo định nghĩa của khoa học. Âm thanh là thực tại xuất 
hiện đối với cái nghe ở khoảnh khắc nhĩ thức sinh khởi. 
Chúng ta dùng từ âm (hanh thay cho từ gốc của nó là 
đổi tượng nhĩ thức. Khi nói đến thực tại đó, chúng ta 
không nói đến ý niệm của khoa học về âm thanh. Cũng 
như vậy, đối tượng thị giác, cái có thê được thấy bởi 
nhãn thức, cũng không phải là ý niệm của khoa học về 


ánh sáng. 


Người hỏi: Vậy là lúc nào cũng có âm thanh, nghe 
được cái «không có âm thanh» cũng là “có âm thanh”, 
đúng không? Không có âm thanh là chế định, vậy khi 
không nghe được vẫn là có âm thanh? 

Achaan Sujim: Chỉ có âm thanh khi có duyên cho 
âm thanh sinh khởi mà thôi. 

Sarah: Chẳng hạn lúc ngủ say, vẫn có âm thanh sinh 
khởi nhưng không có duyên cho âm thanh được nghe. 

Người hỏi: Đó là trường hợp tôi muốn nói. Khi 
ngủ say, ta không hề biết có âm thanh hay không có 
âm thanh. Nhưng khi ta chú ý, ta có thê biết được là có 


248 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





âm thanh hay không có âm thanh. Hai trường hợp khác 
nhau ở chỗ đó. 


Người dịch: Vì bạn vẫn nói âm thanh theo nghĩa 
chế định. Khi bạn nói “biết về cái không có âm thanh” 
là bạn đang nói về âm thanh theo nghĩa chế định, có 
đúng không? 


Người hỏi: Tôi đang nói về sự sinh khởi của nhĩ 
thức, khi có có sự sinh khởi là có sự nghe. Trong ngủ 
say thì không có sinh khởi của nhĩ thức, chứ không 
phải là không có âm thanh. Âm thanh lúc đó là đối 
tượng bên ngoài. 


Người dịch: Nhưng khi bạn nói là nhĩ thức nghe 
được cái không âm thanh, thì cái “không âm thanh” ấy 
chỉ là ý niệm chế định, đúng không? 


Người hỏi: Đúng, như thế là lúc nào cũng có âm 
thanh. Như vậy ‹im lặng» cũng được gọi là có âm 
thanh. Nhưng đề tài này hơi lắt léo, có lẽ nên chuyển 
sang đề tài khác. 


Aechaan Sujin: Ta có thê nói rằng bất cứ những gì 
sinh khởi đều phải có duyên tương ứng cho chúng sinh 
khởi. Có những loại âm thanh không được nghe. Trong 
rừng hay trên đường phó, bất cứ khi nào có duyên cho 
âm thanh sinh khởi thì âm thanh sẽ sinh khởi. Trong 


Chương V: Sắc pháp 249 





rừng vẫn có âm thanh sinh khởi mặc dù không có ai 
nghe âm thanh ấy. Nhưng ở khoảnh khắc âm thanh xuất 
hiện thì phải có một yếu tố kinh nghiệm nó, và cái đó là 
nhĩ thức. Kê cả khi ta không gọi khoảnh khắc đó là cái 
nghe thì nó cũng đang kinh nghiệm đối tượng nhĩ thức. 
Bạn gọi nó là gì không quan trọng. Hiện giờ không cần 
phải nói rằng đang nghe âm thanh. Nhưng chúng là hai 
loại thực tại khác nhau và chúng ta cần biết mình đang 
nói về loại thực tại nào. Mọi người có thê thay đôi ngôn 
từ, nhưng không thê thay đôi đặc tính của cái nghe âm 
thanh. Nếu không có cứng và mềm thì liệu có thể có âm 
thanh không? Nếu không có cứng-mềm, liệu có thê có 
cái được thấy không? Nếu không có cứng-mềm, có thê 
có mùi không? Nếu không có cứng-mềm, liệu có thê có 
vị không? Nhưng chỉ có một thực tại được kinh nghiệm 
trực tiếp ở một thời điểm mà thôi. Trưa nay bạn ăn gì? 


Người hỏi: Món súp ạ 


Achaan Sujin: Nếu không có cứng-mềm, nóng- 
lạnh, liệu ta có thể gọi cái đó là súp không? Bạn gọi 
nó là súp không chỉ bởi nó mềm và nóng, mà còn bởi 
vị của nó nữa. Nếu không có yếu tố kinh nghiệm vị, sẽ 
không có ý niệm nào về “súp”. Vậy khi đó cái gì ăn? 
Và cái gì được ăn ở khoảnh khắc đó? Có một cái ngã 
nào không, hay chỉ là các thực tại khác nhau? Thực tại 


250 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





có thể kinh nghiệm đối tượng là cái biết được đó là súp. 
Thân có biết được ở đó đang có súp không? Vậy cái gì 
biết đó là món súp? Ở khoảnh khắc của sự nếm vị thì 
không có ý nghĩ về súp. Nhưng việc nêm đó làm duyên 
cho nhớ tưởng về những vị đã được kinh nghiệm và gọi 
đó là súp. Tất cả chỉ là những khoảnh khắc của các thực 
tại khác nhau. Trong một ngày và mọi ngảy của cuộc 
đời mỗi chúng ta đều như vậy, chỉ là các thực tại khác 
nhau mà thôi. 

Người hỏi: Quay trở lại với khái niệm “âm thanh”. 
Con hiểu vấn đề là khi không có âm thanh thì vẫn có nhĩ 
thức sinh khởi, đúng không ạ? 

Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc nếm thì có âm 
thanh không? 

Người hỏi: Có, ầm thanh thì có nhưng mà nhĩ thức 
không sinh khởi. 

Aechaan Sujin: Âm thanh ở đâu? Ở trong món súp? 

Người hồi: Âm thanh ở xung quanh. 


Achaan Sujin: Ở xung quanh à? Thật không? Nếu 
không có cái nghe thì làm gì có sự xuất hiện của âm thanh? 
$arah: Chúng ta sẽ làm rõ hai ý. Ý thứ nhất, ở 
khoảnh khắc nếm súp, chỉ có sự nếm VỊ Xảy ra nên sẽ 
không thể nghe âm thanh cùng ở khoảnh khắc đó. Khi 


Chương V: Sắc pháp 251 





đó không có âm thanh xuất hiện là đối tượng của tâm. 
Mặc dù có thê có âm thanh sinh khởi xung quanh, nhưng 
âm thanh không thẻ là đối tượng của thiệt thức - cái chỉ 
nếm vị. Ý thứ hai liên quan đến ý niệm chế định về âm 
thanh và thực tại là âm thanh. Trong chế định, ta có thể 
nói có âm thanh cao hoặc thấp, chói tai hay nhẹ nhàng, 
nhưng về bản chất, âm thanh chỉ là âm thanh. Cũng vậy, 
trong chế định ta nói “có sự yên lặng”, điều ấy không có 
nghĩa là không có âm thanh theo nghĩa tối hậu. 


Achaan Sujin: Liệu ta có hiểu được sự thực của 
âm thanh khi âm thanh không xuất hiện không? 


Người hỏi: Khi âm thanh không xuất hiện thì nhĩ 
thức có sinh khởi không? 

Người dịch: Khi nói “âm thanh xuất hiện” có nghĩa 
là, lúc đó âm thanh là đối tượng của nhĩ thức. Khi âm 
thanh không xuất hiện (với tư cách) là đối tượng của 
nhĩ thức, liệu khi đó âm thanh có thể được hiểu không? 

Người hỏi: Nếu hiểu âm thanh không xuất hiện 
theo nghĩa nhĩ thức không sinh khởi thì lúc đó không 
có khái niệm về nghe, không có cái hiểu về cái nghe. 

Achaan Sujin: Ö khoảnh khắc của cái thấy, âm 
thanh không xuất hiện. Khi đó chỉ có thê có cái hiểu về 
cái xuất hiện - tức là đối tượng thị giác mà thôi. 


252 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Sarah: Đó là lý do mà sự phát triển hiểu biết là 
hiểu những gì đang xuất hiện hiện giờ. Nếu có ý niệm 
phải chọn một đối tượng cụ thể nào đó, chăng hạn như 
hơi thở, thì cũng giống như chọn đối tượng đang không 
xuất hiện với tâm ở khoảnh khắc đó. Khi đó sẽ không 
thê phát triển hiểu biết, vì khi đó có tham tìm kiếm một 
đối tượng khác đang không có mặt. Như vậy sẽ không 
thể có hiểu biết giống như là Đức Phật đã dạy. 


Pháp dàm tại Sài Gòn, sảng ngày 31/12/2014 


Người hỏi: Con mới được tiếp cận Vi Diệu Pháp 
trong thời gian gần đây. Con tin rằng chỉ một số ít người, 
không phải tất cả, có thể thực sự hiểu và có đầy đủ kiến 
thức về Vi Diệu Pháp. Đối với những người mới như 
con, rất khó để tiếp cận với những điều Bà đang muốn 
chia sẻ, bởi mức độ hiểu biết rất giới hạn của chúng 
con hiện giờ. Theo con, trước hết những người mới nên 
dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Nếu có những 
kiến thức nền tảng, ví dụ về danh và sắc thì có thê hiểu 
được những điều Bà thuyết giảng. Nhờ đó chúng con 
có thê thực hành nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, con 
muốn Bà hãy giải thích rõ hơn về phần “sắc”, bao gồm 
28 loại, đặc biệt là về tám sắc bất ly. Những kiến thức 
Bà cung cấp sẽ làm nền tảng cho con có thê nắm bắt tốt 
hơn những điều được nghe trong quá trình Pháp đàm. 


Chương V: Sắc pháp 253 





Nina: Chúng ta có thể nghiên cứu kinh điển và nói 
về các sắc, về tám sắc bất ly, về tứ đại,... nhưng chúng 
ta không nên quên rằng chúng đều là những thực tại ở 
khoảnh khắc hiện giờ. Nếu chúng ta quên mất điều đó 
thì việc nghiên cứu những chỉ tiết đó sẽ không được 
hữu ích là bao. Hiểu biết có nhiều mức độ hiểu biết 
về vô ngã khác nhau, và hiểu biết ở mức độ lý thuyết 
rất quan trọng, vì nó giúp chúng ta thấy được các thực 
tại khác nhau và không còn chấp vào các thực tại như 
chánh niệm hay trí tuệ là “ta”. Hiều biết lý thuyết giúp 
chúng ta không có mong muốn, cố kinh nghiệm các 
thực tại với một ý niệm về ngã. Nó giúp chúng ta hiểu 
được đặc tính cứng đang xuất hiện hiện giờ là do duyên 
sinh, không phải là ta, và kế cả mức độ hiểu biết lý 
thuyết thôi cũng đã hữu ích rồi. 


Chúng tôi không nói rằng không nên nghiên cứu 
kinh điển, nhưng chúng tôi nói rằng cần phải biết những 
gì đã viết trong kinh điển chính là những gì đang xuất 
hiện hiện giờ, chúng ta đễ quên điều ấy. Tất cả các sắc 
xuất hiện đều là do duyên sinh. Nếu có hiểu biết sinh 
khởi hiện giờ thì hiểu biết đó cũng sinh khởi do duyên 
của nó. Không ai có thể chỉ đạo cho một số thực tại 
cụ thể nào đó xuất hiện. Tôi nghĩ rằng luôn phải ghi 
nhớ điều này khi chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu Giáo 
lý trong sách vở. Thực tại không nằm trong cuốn sách. 


2541 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Aechaan Sujin: Với người mới bắt đầu thì chỉ nên 
tìm hiểu từng từ một. Tìm hiểu ứừng ừ mội, chứ không 
phải chỉ đọc, thu thập thật nhiều kiến thức mà không 
hiểu ý nghĩa thực sự của những từ đó. Hiện giờ bạn 
đang quan tâm đến hiểu biết về từ “sắc”- rũpa đúng 
không? Sắc có thực không? Cái là “thực” mà chúng ta 
gọi là “sắc” là gì? Tính chất của sắc là gì? Bạn có thê 
lấy ví dụ về bất cứ tính chất nào của sắc. Không chỉ nói 
về nghĩa của từ “sắc” (rũpa), mà hãy nói đến tính chất 


của sắc. Hiện g1ờ có sắc nào đang xuât hiện không? 


Người hỏi: Bây giờ con đang ngồi và để tay lên 
quần, con cảm nhận được độ thô ráp của vải quần. Đó 
là chất đất (địa đại). 


Aechaan Sujin: Trước hết, chúng ta cần phải hiểu 
về tính chất chung của sắc, nó là một thực tại không 
kinh nghiệm gì cả, đúng không? Bất kể thực tại đó có 
được thấy hay không, nhưng bất cứ thực tại nào mà 
không thể kinh nghiệm gì cả thì là sắc. Có rất nhiều 
thực tại, như thực tại gọi là đối tượng thị giác, là loại 
thực tại có thể được thấy, nó không kinh nghiệm gì cả, 
nhưng nó là thực và nó có thể được kinh nghiệm. Cái 
“có thê được thấy” thì có thể được nghe không? Rõ 
ràng đối tượng thị giác là một thực tại, nó là thực vả 
không thể được nghe. Thế còn âm thanh thì sao, nó có 


Chương V: Sắc pháp 255 





phải là một sắc không? ¿Âm ¿hanh là một thực tại, nó có 
thê được nghe, nó là thực nhưng nó không thê là bất cứ 
thứ gì khác ngoài tính chất “có thê được nghe”. Chúng 
ta học về Giáo lý của Đức Phật về các thực tại khác 
nhau hiện giờ có mặt. Chúng ta cần phải đọc với hiểu 
biết rất kỹ lưỡng. Chăng hạn về âm thanh, nó là một 
loại thực tại, nó có thực và có tính chất là có thể được 
nghe. Có ai có thê khiến cho âm thanh sinh khởi không? 


Vậy ngay từ lúc ban đầu, chúng ta phải hiểu rằng 
không có tự ngã, thực thể nảo tạo ra cái gọi là âm 
thanh, mỗi thứ sinh khởi được hình thành do những 
duyên tương ứng của nó. Có sự khác biệt nào giữa tính 
cứng ở trên thân và tính cứng ở cái bàn không? Hiểu 
được điều ấy là bắt đầu hiểu về tính chất thực sự của 
đặc tính cứng. Nó không phải là một cái chân hay một 
cái bàn. Nó đơn thuần chỉ là tính cứng mà thôi. Tính 
cứng trên thân có thuộc về bạn không? Bạn có thể làm 
nó sinh khởi không? Hiện giờ nó có phải là thân của 
bạn không? Sáng nay nó có là thân của bạn không? 
Khi không có hiểu biết thì ý niệm về một “tự ngã”, 
một cái gì đó tồn tại, như cái này là của tôi, cái kia là 
của người khác,... Nhưng về mặt bản chất, pháp chỉ 
là pháp, và điều đó không hè thay đổi. Nếu không có 
thực tại kinh nghiệm tính cứng đó, liệu tính cứng đó 
có thê xuất hiện không? 


256 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Không ạ. 


Aechaan Sujin: Vậy tính cứng là cái xuất hiện đối 
với thực tại có thể kinh nghiệm nó ở thời điểm đó. 
Không phải “bạn”, cũng không phải nhĩ thức hay nhãn 
thức là cái có thể kinh nghiệm đặc tính cứng, đúng 
không? Bất cứ loại kinh nghiệm nảo sinh khởi, dù là 
danh hay sắc, đều đơn thuần là pháp, là thực tại, không 
có ai ở trong đó cả. Nó chỉ sinh khởi và diệt đi trong 
một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Đặc tính cứng 
không được kinh nghiệm suốt, mà xen kẽ có những 
khoảnh khắc của cái nghe, cái thấy... Ở những khoảnh 
khắc khác nhau, những đối tượng khác nhau xuất hiện, 
không có một “tự ngã” hay “con người” nảo trong đó. 
Bây giờ chúng ta đang chỉ nói về một thực tại, đó là 
thực tại “không kinh nghiệm” gì cả, tức là sắc pháp. 
Bao nhiêu loại sắc có thê xuất hiện trong ngày? Chúng 
ta đọc từ Kinh điền, từ lời dạy của Đức Phật rằng có 28 
loại sắc. Nhưng không phải cả 28 loại sắc này đều xuất 
hiện trong cuộc sống hàng ngày, mà chỉ một số loại sắc 


nhất định thường xuất hiện, và chúng là gì? 


Sarah: Giờ hãy nói một cách đơn giản, chúng ta 
đã nói về cái được thấy hiện giờ, nó là đối tượng thị 
giác. Chúng ta nói rất nhiều về đối tượng thị giác, vì đối 
tượng thị giác - cảnh sắc đó xuất hiện thường xuyên, 


Chương V: Sắc pháp 257 





suốt cả ngày, vô số lần, và chúng ta dính mắc rất nhiều 
vào những gì xuất hiện. Nếu ta không được nhìn thấy 
cái này hay cái kia nữa thì sẽ có rất nhiều đau khổ. Một 
thực tại khác cũng xuất hiện rất thường xuyên, đó là âm 
thanh. Nếu không có âm thanh, chúng ta không thê ngồi 
đây để đàm đạo với nhau. Như vậy âm thanh cũng là 
một loại sắc xuất hiện hàng ngày, thường xuyên. Ngoài 
hai sắc vừa kế đến, cũng có những sắc khác xuất hiện 
thường xuyên, nhưng không nhiều bằng hai sắc kia, đó 
là mùi và vị. Còn có những sắc khác nữa như tính cứng- 
mềm, nóng-lạnh và căng-trùng, đó là những đặc tính 
xuất hiện thường xuyên hàng ngày. 


Như vậy trong tông số 28 loại sắc thì bảy loại sắc 
thô này xuất hiện thường xuyên qua năm căn khác nhau. 
Bảy loại sắc đó là âm thanh, đối tượng thị giác, mùi, vị 
và ba đại là cứng-mềm thuộc địa đại, nóng-lạnh thuộc 
hỏa đại, và căng- trùng thuộc phong đại. Chúng ta có 
thể cho rằng, yếu tố thứ tư của tứ đại là thủy đại có thể 
được kinh nghiệm khi ta chạm tay vào nước. Nhưng 
thực chất không phải vậy. Khi ta chạm tay vào nước, cái 
thực sự được kinh nghiệm vẫn chỉ là các tính chất nóng- 
lạnh, cứng-mềm. ... Còn tính chất kết dính của thủy đại 
không được kinh nghiệm qua thân căn như các đại kia, 
nó chỉ được kinh nghiệm qua ý môn mà thôi. Vừa rồi 
Achaan Sujin đặt câu hỏi: “Có những loại sắc nào là sắc 


258 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thường xuyên xuất hiện hàng ngày?”. Đó chính là bảy 
sắc vừa kế đến, vì những sắc này là những sắc rất thông 
thường, luôn được chúng ta kinh nghiệm trong cuộc 
sống hàng ngày, lúc là cái này, lúc là cái khác, vì vậy ta 
nói nhiều và nhắn mạnh về chúng. Còn những sắc khác 
không xuất hiện thường xuyên như vậy và không xuất 
hiện qua ngũ quan. 


Jonothan: Một điều tôi muốn nói thêm, mặc dù 
khi đọc sách ta thấy nói rằng các sắc này sinh khởi 
theo nhóm, nhưng không có nghĩa là chúng xuất: hiện 
theo nhóm. Xuất hiện ở đây với nghĩa nó là “đối tượng 
của tâm”. Chúng ta không nên quên mục đích của việc 
nghiên cứu Giáo lý là để hiểu về Pháp đang xuất hiện 
hiện giờ. Chúng ta cần phân biệt rõ để không lẫn lộn 
giữa việc hiểu những gì đang xuất hiện hiện giờ một 
cách đúng đắn, với việc có được kiến thức về những gì 
xảy ra theo suy đoán từ những gì đã đọc, không hướng 
tới những gì đang xuất hiện hiện giờ. Khi nghiên cứu Vĩ 
Diệu Pháp, ta cần nhớ rằng, tất cả những chỉ tiết trong 
Vị Diệu Pháp có ý nghĩa ở một số khía cạnh nhất định 
đối với mức độ trí tuệ hiện giờ. Và ý nghĩa thực sự quan 
trọng với chúng ta là để giúp phát triển hiểu biết về đặc 
tính của thực tại trong khoảnh khắc hiện gIỜ. 


Nina: Khi nói đền một nhóm thì nên hiệu răng, cả 
một nhóm cùng một lúc không thê làm đôi tượng cho 


Chương V: Sắc pháp 259 





tâm, hay gọi là xuất hiện đối với tâm, vì chỉ có một đặc 
tính được tâm nhận biết ở một thời điểm. Chăng hạn, 
tính cứng là đặc tính của địa đại, khi là đối tượng của 
tâm (được tâm nhận biết) thì nó không sinh khởi một 
mình mà luôn sinh khởi cùng các đại khác. Nhưng chỉ 
có một tính chất được kinh nghiệm ở một thời điểm, 
tùy theo duyên mà tính chất của đại này hay đại khác 
(cứng-mềm, nóng-lạnh hay căng-trùng) được kinh 
nghiệm. Như vậy, không phải cả tám sắc bất ly có thể 
xuất hiện cừng lúc để làm đối tượng cho tâm nhận biết. 
Khi cho rằng cả tám sắc bất ly xuất hiện với tâm nhận 


biết nó thì chỉ là sưy nghĩ về nó. 


Chúng ta học rằng trong tám sắc bất ly có sắc là đối 
tượng thị giác, và đối tượng thị giác là sắc duy nhất có 
thể xuất hiện qua nhãn căn. Những loại sắc khác trong 
nhóm tám sắc bất ly này không thể xuất hiện cùng lúc 
đó, chúng không được kinh nghiệm qua nhãn căn. 


Người hỏi: Thưa Achaan Suj¡n, đối tượng thị giác 
khi được kinh nghiệm thì có nhiều màu khác nhau, còn 
đối tượng xúc chạm như cứng-mềm thì cũng có nhiều 
mức độ khác nhau. Những sắc đó có tính chất rất phong 
phú, Achaan Sujïn có thể nói rõ điều này? 


Achaan Sujin: Tôi sẽ chưa nói về điêu đó vội, bởi 
có một điêu quan trọng nhât mà chúng ta rât hay quên, 


260 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





đó là pháp chỉ là pháp. Chúng ta nói về nhiều thứ khác 
nhau, nhưng chúng ta quên rằng pháp không phải là ta, 
không phải là ai cả. Đối với người mới khởi đầu, điều 
quan trọng nhất là biết được rằng không có ai cả, dù là 
ở kiếp này hay kiếp sau thì vẫn chỉ có các pháp mà thôi, 
không con người, không cảnh vật trong những gì xuất 
hiện. Cái xuất hiện là những gì do duyên sinh, sinh khởi 
và xuất hiện qua một trong các căn. Mỗi thời điểm chỉ 
có một thực tại xuất hiện mà thôi. Hãy nói về từng pháp 
một đề hiều thật rõ. Bây giờ chúng ta hiểu rằng, có hai 
thực tại khác nhau, cái hấy thì không phải là đối tượng 
thị giác, cái thấy là cái có thể kinh nghiệm cái được 
thấy hay đối tượng thị giác. Bất kê ta dùng từ nào để 
đặt tên cho nó, nó là thực, nó là pháp, nó khác với thực 
tại kinh nghiệm nó. 


Nếu không có thực tại có thể kinh nghiệm thì 
không gì có thể được kinh nghiệm. Vậy còn gì đề hoài 
nghi nữa không? Các thực tại là rất thực. Tại mỗi thời 
điểm chỉ có một thực tại có thê được kinh nghiệm mà 
thôi. Các bạn có chắc rằng cái được thấy là thực và chỉ 
là pháp không? Không có ai ở đó cả và không có gì ở đó 
cả. Đó chỉ là một thực tại có thê được kinh nghiệm, chỉ 
như vậy thôi. Có hoài nghi gì không? Hãy bắt đầu với 
sự thực rằng ở khoảnh khắc của cái thấy không có ai ở 
đó cả. Khi ta nhìn vào trong gương, có a1 ở đó không? 


Chương V: Sắc pháp 261 





Thực tế có ai ở trong gương không? Khoảnh khắc này 
cũng vậy, không có ai trong đối tượng thị giác cả, dù 
trong gương hay ngoài gương. Đây là sự khởi đầu để 
hiểu về sắc, cái sinh khởi tại khoảnh khắc của cái thấy. 
Không phải chỉ nói về nó hay suy nghĩ về nó. Bắt đầu 
từ việc nghe và suy xét về từng khoảnh khắc và về mỗi 
thực tại. Bây giờ còn có sự hoài nghi nào về cái thấy 
và đối tượng thị giác nữa không? Cái mà có thể kinh 
nghiệm thì là danh (nama), cái được kinh nghiệm thì là 
sắc (rũpa). 

Từ bây giờ có thê có cái hiểu được rằng, bát cứ cái 
gỉ xuất hiện chỉ có thể có tính chất hoặc của danh hoặc 
của sắc, và chúng có thể được hiểu. Có sự dính mặc 
vào danh và sắc không? Liệu tính cứng hay mềm có 
thê xuất hiện tại cùng thời điểm đối tượng thị giác xuất 
hiện không? Đó không phải lý thuyết, mà là cái hiểu ở 
mức độ lý thuyết. Pháp học không chỉ đơn thuần là việc 
đọc sách hay nghiên cứu, mà chính là hiểu đúng những 
điều Đức Phật dạy, những thứ có thể được kiểm chứng 
và hiểu bất cứ khoảnh khắc nào. Chính vì vậy, ngay từ 
ban đầu phải có hiểu biết rõ ràng về danh và sắc là thực 


tại mà thôi, chứ không phải là “tự ngã”. 


Có bao nhiêu loại sắc và danh được Đức Phật 
thuyết giảng? 


262 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Có 28 sắc ạ. 


Achaan Sujin: Có bao nhiêu loại sắc có thể xuất 
hiện trong cuộc sống hàng ngày? 


Người hỏi: Màu, âm thanh, mùi, vị, cứng-mêm, 


nóng-lạnh, căng-trùng (chuyền động). 


Achaan Sujin: Như vậy là có mẫy loại? Có bảy 
loại mà thôi. Hoàn toàn thống nhất với những gì được 
đọc trong kinh điển, được suy xét và kiểm chứng trong 
cuộc sống hàng ngày. Những người học về 28 loại sắc 
có thê kiểm chứng xem những thực tại nào không thê 
được kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày? Có ai 
muốn biết về điều này không? Các bạn có muốn #iJ 
nghiệm những thực tại không xuất hiện trong cuộc sống 
hàng ngày hay không? 


Người hỏi: Có ạ. 

Người khác: Không ạ. 

Aechaan Sujin: Khi muốn như vậy thì cái muốn đó 
là gì? 

Người hỏi: Tham (Lobha) ạ. 

Người khác: Bây giờ chúng ta đang thu thập kiến 
thức để có một bức tranh tông thể thì mới có thê có 
chánh niệm trực tiếp về thực tại. 


Chương V: Sắc pháp 263 





Aechaan Sujin: Mục tiêu của việc tìm hiểu không 
phải là để có chánh niệm trực tiếp về thực tại, mà là đề 
có cái hiểu đúng về những gì được nghe. Nếu không 
Đức Phật đã không dạy một cách chi tiết về tất cả các 
thực tại. Phải đi từng từ một, từng thực tại này sang 
từng thực tại khác, tức là [phải học] từng từ một, để có 
thể hiểu được một cách đúng đắn từng thực tại mà Đức 
Phật đã dạy. Trong cuộc sống hàng ngày chỉ có bảy loại 
sắc thông thường được biết tới. Bạn có đồng ý không? 


Người hỏi: Vâng ạ. 


Sarah: Khi Achaan SuJnn đặt câu hỏi cho đại chúng 
thì Bà muốn được nghe câu trả lời. Bởi đặt câu hỏi như 
vậy là cách để Achaan Sujin biết được mức độ hiểu biết 
của đại chúng tới đâu. Nếu không thì không có cách nào 
để Achaan Sujin biết người nghe có cái hiểu như thế 
nào về những điều đã được chia sẻ, Bà sẽ đi từng bước 
một đề giúp đỡ mọi người. Cho nên khi nhận được câu 
hỏi, nhất là người đang có cuộc nói chuyện với Achaan 
Sujin thì nên trả lời vào câu hỏi đó, để Achaan Sujin 
biết được mức độ nắm bắt của người đó tới đâu. Vừa 
nãy Achaan Sujin hỏi, ngoài bảy loại sắc thông thường 
được kinh nghiệm trong ngày, liệu mọi người ở đây có 
ai muốn kinh nghiệm trực tiếp những sắc không nằm 
trong số bảy sắc này không? Bà hỏi câu hỏi này bởi lẽ, 


261 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





lúc chúng ta cứ cô gắng muốn biết về những thực tại 
không thể được kinh nghiệm trực tiếp hiện giờ, trong 
khi còn chưa hiểu về những thực tại hiện giờ đang xuất 
hiện, là lúc chúng ta đang xa rời khoảnh khắc hiện tại. 
Vì trong khi những gì đang xuất hiện, những sắc có thể 
được kinh nghiệm trong cuộc sông hàng ngày vẫn chưa 
được hiểu một cách tường tận, ta lại muốn kinh nghiệm 
cái đang không xuất hiện, điều ấy chứng tỏ chúng ta đã 
bị dẫn dắt bởi /#am, bởi sự mong cầu và như Vậy Xa TỜI 
với sự phát triển hiểu biết. Chính vì vậy, khi nói về sắc, 
chúng ta vẫn cứ phải quay về với những sắc rất thông 
thường trong cuộc sống hàng ngày, như đối tượng thị 
giác, âm thanh... Hiện giờ chúng ta có thể nghĩ mình 
đang nhìn thấy một hội chúng, nhưng thực chất cái 
được thấy chỉ là một sắc có tính chất có thể được thấy 


và đang xuât hiện. 


Achaan Sujin: Và đó chính là sự nghiên cứu 
“Pháp” hay tìm hiểu “Pháp”. Nếu không hiểu về những 
gì đang xuất hiện hiện giờ thì sẽ không được gọi là 
nghiên cứu pháp. Nếu chỉ học về ngôn từ, về các con số 
thì sẽ không phải là tìm hiểu pháp. 

Ai đó hỏi: Có phải mỗi người chúng ta chỉ có 27 
sắc pháp. vì với sắc giới tính thì chỉ xuất hiện hoặc sắc 


tính nam hoặc sắc tính nữ? 


Chương V: Sắc pháp 265 





Aechaan Sujin: Điều đó là đúng. Sắc giới tính, theo 
bạn, có thể được kinh nghiệm trong cuộc sống hàng 
ngày không? 


Trả lời: Có. 
Achaan Sujin: Không đầu. 


Trả lời: Nhưng chúng ta vẫn biết được người này 
là nam, người kia là nữ. 


Achaan Sujin: Sở đĩ có thê biết được là nam hay 
nữ là do cách thức, cử chỉ thì mới tạo nên ý niệm trong 
suy nghĩ của chúng ta là nam hay nữ. 


Sarah: Vì cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác, 
không phải là sắc tính nam hay nữ. Nhờ có cái thấy, sau 
đó có suy nghĩ và gọi răng đây là cử chỉ của người nam, 
đây là cử chỉ của người nữ. Điều đó chứng tỏ là “đặc 
tính” của sắc tính nam hay nữ không được kinh nghiệm 
trực tiếp. Khi nói đến 2§ sắc là nói đến tổng số các sắc 
chứ không nói đến số sắc trên thân này hay thân kia. 
Khi ta nói đến bảy sắc thường xuyên được kinh nghiệm 
là nói đến bảy sắc có thể được kinh nghiệm trực tiếp, 
không phải thông qua suy nghĩ, bất kê trong thân hay 
ngoài thân, như đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, 
cứng-mèềm, nóng-lạnh, căng-trùng. Chiều nay chúng ta 


sẽ tiêp tục thảo luận về vân đê này. 


266 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Jonothan: Tôi muốn có bình luận cuối. Nếu nói 
về đặc tính của sắc tính nam và nữ, cần tìm hiểu xem 
nó được kinh nghiệm qua căn môn nảo. Khi đó sẽ biết 
được nó có được “kinh nghiệm trực tiếp” hay không. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 01/01/2015 


Người hỏi: Con muốn có thêm hiểu biết về sắc. 
Trong cuôn Khảo cứu pháp chân đề, Bà có viết: “Chúng 
sinh trong cõi nào, dù có sự sống hay không có sự sống 
thì gôm có 13 sắc không bao giờ vắng mặt đó là tám 
sắc bắt ly, bốn sắc tướng trạng và một sắc không gian”. 
Vậy trong một sát na, 13 sắc này có xuất hiện đồng thời 
cùng nhau? 


Sarah: Bắt kê chúng ta đọc gì thì ở một khoảnh 
khắc, tâm chỉ kinh nghiệm một đối tượng hay một đặc 
tính mà thôi. Hiện giờ ta đang nói về đối tượng thị giác 
là cái được kinh nghiệm ở khoảnh khắc thấy. Ở khoảnh 
khắc đối tượng thị giác được kinh nghiệm thì không cái 
gì khác có thê xuất hiện. Đối tượng thị giác được hỗ trợ 
bởi những sắc khác đề sinh khởi, tức là tứ đại cùng với 
ba sắc còn lại trong tám sắc bất ly. Nhưng ở thời điểm 
ấy thì những sắc kia không được nhận biết. Tương tự 
như vậy, khi âm thanh xuất hiện, nó không sinh khởi 


Chương V: Sắc pháp 267 





một mình mà sinh kèm với sắc khác, nhưng ở khoảnh 
khắc âm thanh được kinh nghiệm thì đặc tính của các 
sắc khác không xuất hiện, mà chỉ có đặc tính của âm 
thanh xuất hiện mà thôi. Nếu không có sự hỗ trợ của 
những sắc khác, những sắc như âm thanh hay đối tượng 
thị giác không thê tự sinh khởi một mình. Chúng ta đã 
nói từ ban đầu, chúng ta sẽ không đi sâu vào những thứ 
thuần túy lý thuyết, vì vậy ta sẽ không nói quá nhiều 
chỉ tiết. 


Người hỏi: Con đọc trong sách có nói đến bốn sắc 
tướng trạng: Sinh, trụ, hoại, diệt. Khi con nhìn cái bàn 
thì có màu sắc, khi con chạm vào tâm khăn trải bàn thì 
có sự mềm, nhưng còn bốn sắc tướng trạng thì nó được 
biểu hiện như thế nảo? 


Jonothan: Có một điềm là, chúng ta cần phân biệt 
giữa những gì đang sinh khởi như được đọc trong sách 
và những gì đang xuất hiện, tức là những gì được tâm 
kinh nghiệm. Có rất nhiều sắc đang sinh và diệt hiện 
giờ, nhưng chỉ có bảy loại sắc, như chúng ta đã nói, là 
có thê được kinh nghiệm bởi tâm. Có nhiều sắc chúng 
ta đọc trong sách, mặc dù thực sự tỐn tại, nhưng không 
xuất hiện với chúng ta. Bây giờ tôi muốn quay về với 
câu hỏi mà Achaan Sujin đưa ra: “Đối tượng thị giác 
năm ở đâu?”, vì đối tượng thị giác là cái xuất hiện hiện 
giờ với tất cả mọi người. 


268 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Hãy nói về từng thực tại một. 
Chúng ta đang nói về đối tượng thị giác. Đối tượng thị 
giác là cái được thấy, ta có thê dùng từ “màu”. Nhưng 
cả khi ta không dùng từ “màu” thì nó vẫn được thấy, 
đúng không? Nói rõ như vậy để hiểu tính chất thực sự 
của cái có thể được thấy, hay đối tượng thị giác, chứ 
không phải là đề biết nó ở đâu. Nếu như bây giờ tôi cất 
cái này [Achaan Sujin cầm một chai nước] đi, bạn còn 
nhìn thấy nữa không? Nếu chúng ta dời tất cả những thứ 
này ra bên ngoài, bạn có thể nhìn thấy gì nữa không? 


Suốt cả ngày, chúng ta nhìn thấy mọi thứ nhưng 
hoàn toàn không có chút hiễu biết nào về tính chất của 
cái được thấy. Chúng ta biết rằng, cái được thấy hay 
đối tượng thị giác không thê sinh khởi một mình mà 
chúng phải sinh khởi đồng thời với ít nhất bảy sắc khác 
trong nhóm tám sắc bất ly, trong đó có các sắc thuộc tứ 
đại (cứng-mềm, nóng-lạnh, căng-trùng, kết dính). Nếu 
không có tứ đại thì không thể có bất cứ sắc nào sinh 
khởi. Tất cả những sắc như sắc tính nam, sắc tính nữ, 
hay những sắc đã đọc trong sách đều sinh khởi nương 
vào tứ đại, kê cả vị. Nói vậy đề hiểu được đối tượng của 
chấp thủ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là gì. 
Chúng ta cần phải hiểu rất rõ những thực tại cầu thành 
nên những gì mà chúng ta vẫn chấp thú, hiều biết đó 
sẽ giúp chúng ta xả ly hơn đối với những thứ chúng ta 


Chương V: Sắc pháp 269 





vẫn kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Tứ đại thì 
không thê được thấy, đúng không? Nhưng nếu không 
có tứ đại thì sẽ không thể nào có được cái mà ta gọi là 
“màu” hay đối tượng thị giác. 


Vậy bạn có thể trả lời câu hỏi “đối tượng thị giác 
nằm ở đâu” không? Bất cứ khi nào tứ đại sinh khởi thì 
đối tượng thị giác ở đó. Tứ đại thì không thể được thấy, 
nhưng một sắc khác sinh khởi cùng với tứ đại có thể in 
dâu lên nhãn căn mà ta gọi là “màu”, đó là cách mà đối 
tượng đó có thê được thấy. Ở ngay khoảnh khắc này, 
đối tượng thị giác đang được thấy, chẳng hạn hiện giờ 
đang có sự xúc chạm với cái micro (Người hỏi đang 
cắm microj, khi bạn nhăm mắt lại thì khi đó không nhìn 
thấy gì hết, nhưng lúc đó có sự xúc chạm. Nhưng khi 
mở mắt ra thì xuất hiện đối tượng thị giác mà bạn gọi 
là cái micro, đúng không? Điều đó chứng tỏ đối tượng 
thị giác phải sinh khởi cùng với tứ đại trong một nhóm. 
Nhưng đối tượng thị giác khác với tứ đại, chúng khác 
nhau. Từng sắc trong đó đều có thể trở thành đối tượng 
của sự chấp thủ. Chúng ta không chỉ dính mắc vào cái 
chai, mà chúng ta cũng dính mắc vào màu hay hình 


dạng của cái mà chúng ta gọi là cái chai đó. 


Nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta sẽ không 


biệt răng có sự dính mặc sinh khởi suôt cả ngày, với các 


270 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





đối tượng khác nhau sinh khởi qua các giác quan khác 
nhau. Nếu có sự nghiên cứu rằng cái được thấy chỉ là 
một thứ có tính chất được thấy, và hiểu điều ấy một cách 
kỹ lưỡng, thấu đáo, thì có thể làm duyên cho sự suy 
giảm sự dính mắc vào thực tại Ấy. Đó là lý do khiến hiểu 


biết là thực tại duy nhất có thể tận diệt ÿ niệm về ngã. 


Người hỏi: Con hiểu điều Bà nói là khi nhắm mắt 
và cầm cái micro, thì con cảm nhận được sự xúc chạm 
với cái cứng, khi con mở mắt và thấy đối tượng thị giác 
[mà được gọi là micro đó] thì con hiểu được nó sinh 
khởi cùng với tứ đại. Nhưng đối với những vật ở xa, ví 
dụ như dải lụa vàng hay cái chai kia, con chỉ thấy được 
“màu” thôi, con không chắc màu có sinh khởi cùng với 


tứ đại hay không, vì con không chạm vào được. 


Achaan Sujin: Hãy đến đây và chạm vào nó. 


[4chaan Sujin cầm cái chai lên] 


Người hỏi: Có phải do tôi đã từng chạm vào những 
cảnh vật tương tự, cho nên tôi có kinh nghiệm về nó 
trong quá khứ? Và bây giờ, khi tôi chỉ mới nhìn thấy 
màu thì dựa vào kinh nghiệm cũ, tôi có cái hiểu về khái 
niệm đó, biết được đó là cái chai hoặc cái bàn? 


Jonothan: Bạn có nói về dải lụa vàng kia và vê 


việc sắc được thấy. Nhưng khi nói đến dải lụa thì là 


Chương V: Sắc pháp 271 





nói đến một ý niệm, còn khi nhãn thức kinh nghiệm thì 
cái được kinh nghiệm chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. 
Tương tự, khi bạn nói đây là cái bàn thì đó cũng chỉ là 
một ý niệm mà thôi, còn thực tế ở khoảnh khắc thân căn 
tiếp xúc với đối tượng của nó thì chỉ là một tính chất 
nào đó được kinh nghiệm: cứng-mềm hoặc nóng-lạnh. 
Khi bạn nhắm mắt lại, ý niệm về cái bàn sẽ không còn 
nữa. Bạn có thê nghĩ về khoảnh khắc bạn đã từng kinh 
nghiệm nó, nhưng đó chỉ là trí nhớ, ký ức mà thôi. Bây 
giờ chúng ta đang nói về những gì xuất hiện theo nghĩa 
là những gì được kinh nghiệm trực tiếp qua năm căn 
[nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân]. Vấn đề không phải là nghĩ 
xem có bao nhiêu sắc khác sinh khởi cùng một lúc ở 
thời điểm đó. Những ý niệm cho những thứ như cái 


bàn, con người,... tôn tại trong s⁄y ñgh7 mà thôi. 


Người hỏi: Bà có nói đến trong sách về tám sắc 
bất ly. Con phân vân, các sắc trong nhóm bắt ly xuất 
hiện cùng một thời điểm hay mỗi sắc xuất hiện ở từng 
thời điểm? 

Nina: Mỗi tâm chỉ kinh nghiệm một đối tượng, 
tức là một “đặc tính”, một sắc mà thôi. Khi bạn chỉ 
vào một cái gì đó, như cái chai chăng hạn, đối tượng 
thị giác cùng với nhóm sắc đó đã diệt đi từ lâu rồi. Khi 
đó sẽ chỉ là suy nghĩ về các khái niệm chứ không phải 


272 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





kinh nghiệm đối tượng thị giác đang xuất hiện. Chúng 
ta muốn biết rất nhiều và có sức để biết, để hiểu. Tôi 
rất hoan hỷ khi thường xuyên được Achaan Sujin nhắc 
nhở rằng, việc có để hiểu như vậy là rất vô ích. Achaan 
Sujin nói rằng, hiện giờ hiểu biết về mặt lý thuyết vẫn 
còn chưa đủ. Trí tuệ sẽ diễn tiến theo trình tự, quy luật 
riêng của nó, để đến một lúc nào đấy đủ chín muỗi mới 
có thể kinh nghiệm trực tiếp các thực tại. 


Sarah: Bạn nói rằng khi chạm vào micro thì chắc 
chắn có đặc tính cứng và các sắc khác sinh khởi theo 
nhóm mà gọi là tổ hợp sắc. Nhưng khi nhìn vào một cái 
chai ở xa, mà bạn không trực tiếp chạm vào, bạn không 
chắc là đối tượng thị giác đó cũng sinh khởi cùng các 
sắc khác trong một tô hợp. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà 
thôi. Vì ở khoảnh khắc kinh nghiệm tính chất cứng, như 
hiện giờ, không có bất cứ một thực tại nào khác, một 
sắc nào khác được kinh nghiệm cùng một lúc với tính 
chất cứng ấy. Việc biết rằng các sắc không thê sinh khởi 
một mình mà sinh khởi cùng với các sắc khác trong 
cùng một nhóm là nhờ chúng ta được học từ kinh điễn, 
và rằng trong mỗi nhóm tổ hợp sắc như vậy luôn có ít 
nhất tám sắc, tiếng Pãli gọi là &ø/ãpa. Nhưng ở khoảnh 
khắc của sự xúc chạm, chỉ có đặc tính cứng được kinh 
nghiệm, hoặc nóng-lạnh, hoặc căng-trùng. Như vậy, khi 
có sự xúc chạm thì không phải là xúc chạm vào một 
nhóm tổ hợp sắc. 


Chương V: Sắc pháp 273 





Các sắc khác sinh khởi cùng một lúc trong cùng 
một nhóm với những sắc là các đặc tính có thể được 
kinh nghiệm qua sự xúc chạm và cùng diệt đi với những 
sắc ấy, nhưng chỉ duy nhất những sắc như nóng-lạnh, 
cứng-mềm, căng-trùng có thê được kinh nghiệm qua sự 
xúc chạm. Tương tự với đối tượng thị giác, bất kế đối 
tượng thị giác đó là gì, chỉ có đối tượng thị giác là cái có 
thể được thấy, còn các sắc khác thì không thể được thấy. 
Nhưng chúng ta biết rằng, đối tượng thị giác cần được 
hỗ trợ bởi các sắc khác, như tứ đại cùng với những sắc 
còn lại trong nhóm tám sắc bất ly. Những sắc còn lại, 
vì không phải là đối tượng thị giác nên không thể được 
thấy, chúng chỉ sinh khởi cùng đối tượng thị giác. Đó 
là những điều chúng ta biết được nhờ lời dạy của Đức 
Phật. Chúng ta học những điều này về mặt lý thuyết để 
biết rằng, các thực tại sinh khởi và diệt đi như thế nào, 
rằng chúng là vô ngã. Tuy vậy không có nghĩa, bất cứ 
những gì ta đọc có thể được chứng ngộ trực tiếp ngay 
bây giờ. 

Bạn có nhắc đến bốn đặc tính của sắc, đến bốn 
giai đoạn: sinh, trụ, hoại, diệt. Nếu hiện giờ đặc tính 
của sắc thông thường, như đối tượng thị giác, vẫn còn 
chưa được biết thì sẽ không thê có hiểu biết được ở 
mức độ cao hơn. Chỉ mức độ trí tuệ rất phát triển, tức là 
trí tuệ biết được sự sinh và diệt của sắc mới có thể tiếp 


274 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





cận được các đặc tính này. Chính vì vậy, chúng ta phải 
luôn luôn bắt đầu từ căn bản, từ những gì có thể được 
kinh nghiệm trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu không 
thì mọi người có thê sẽ øhẩm tưởng rằng mình đã có 
chánh niệm và hay biết được sự sinh diệt của các thực 
tại. Nhưng thực tế, họ vẫn chưa rõ thực sự thực tại là gì, 
bởi vì vẫn còn lẫn lộn giữa thực tại và khái niệm. Đức 
Phật không dạy chúng ta về sự vô thường của cái chai 
hay cái bàn, hay những thứ chỉ là khái niệm. Điều Đức 
Phật dạy để chúng ta tự khám phá và kinh nghiệm, đó 
là sự vô thường của các pháp như cái thấy, đối tượng 
thị giác, âm thanh, suy nghĩ,... Chúng là những thực tại 
chứ không phải là khái niệm. Chỉ ở những giai đoạn 
sau, khi trí tuệ đã phát triển ở mức độ cao rồi, thì mới có 


thê chứng ngộ được sự sinh diệt của những thực tại đó. 


Achaan Sujin: Vậy bây giờ bạn đã hiểu chắc về 
đối tượng thị giác chưa, rằng nếu đối tượng thị giác 
không sinh khởi cùng với tứ đại thì không gì có thể 
được thấy? 


Người hỏi: Việc có thê nhìn được cái chai hay cái 
bàn là vì có cái cơ thê tứ đại. Điêu này có đúng không? 


Người dịch: Achaan muốn bạn hiểu rõ từng thứ 


trước khi chuyển sang một thứ khác. 


Chương V: Sắc pháp 275 





Achaan Sujin: Bây giờ ta vẫn đang nói về đối 
tượng thị giác, nó sinh khởi trong cùng một nhóm với 
các sắc khác. Khi tìm hiểu Giáo lý, ta biết rằng nó bao 
giờ cũng sinh khởi cùng với sắc khác trong nhóm tám 
sắc bất ly, tức là cùng với mùi, vị, dưỡng chất và tứ đại. 
Nếu không có các sắc khác cùng sinh khởi thì không gì 
có thê được thấy. Nhưng duy nhất chỉ đối tượng thị giác 
mới có thể in dấu lên nhãn căn. Cái có thể được nhãn 
thức kinh nghiệm chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Còn 
những đặc tính như nóng-lạnh, cứng-mềm... thì không 
thể được thấy bởi nhãn thức. Nhưng những sắc khác đó 
luôn sinh cùng đối tượng thị giác, vì đối tượng thị giác 
không thê sinh khởi một mình. 

Người hỏi: Con chưa thực sự thấm nhuần chỉ tiết 
này, nhưng Pháp đàm không có nhiều thời gian để nói 
kỹ hơn nên con sẽ tìm hiểu sâu hơn khi về nhà. 

Người dịch: A chaan Sujin không bao giờ cảm thấy 
mắt thời gian khi giúp cho một người hiểu rõ vấn đè, 
cho nên bạn đừng ngại. 

Aechaan Sujin: Tứ đại sinh khởi cùng bốn sắc khác 
(màu, mùi, vị, dưỡng chất), trong đó đối tượng thị giác 
(màu) là cái có thê được thấy, và cái có thể được thấy 
thì có thê được thấy. Nhưng cứng hay tính chất của địa 
đại thì không thê được thấy. Bạn có thể nhìn thấy “tính 
chất cứng” không? Bạn có thê nhìn thấy “mùi” không? 


276 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Không ạ. 


Sarah: Bạn nói là bạn thấy được dải lụa hay cái 
chai, đúng không? Nhưng ở khoảnh khắc thấy, có phải 
cái chai hay dải lụa là cái được thấy không? Thực chất, 
khi biết đó là cái chai hay dải lụa thì đã trải qua nhiều lộ 
trình khác nhau. Chỉ trong suy nghĩ, ý niệm về cái chai 
hay dải lụa mới được hình thành, vì cái là đối tượng thị 
giác thì không phải là cái chai hay là dải lụa. Ý niệm 
thấy một cái chai hay dải lụa được hình thành sau rất 
nhiều tiến trình của các nhãn thức thấy những đối tượng 
thị giác khác nhau và rồi suy nghĩ về những hình dạng 
khác nhau; rất, rất nhiều những lộ trình như thế mới 
hình thành nên ý niệm về cái chai hay dải lụa. 


Thường ta vẫn nghĩ rằng “tôi có thê thấy cái chai 
hay con người trong căn phòng này”, nhưng thực sự 
cái “tôi” nhìn thấy những thứ đó là gì? Có phải là có 
một cái “tôi” nào đó nhìn thấy, hay thực chất chỉ là một 
tâm sinh khởi đề thấy đối tượng đó và rồi diệt đi. Tâm 
là tâm thấy, chỉ là một tâm sinh khởi để kinh nghiệm 
đối tượng thị giác trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau 
đó mới có ý niệm “tôi thấy một cái chai”, “tôi thấy đải 
lụa”, “tôi thấy con người”, “tôi có thê kinh nghiệm”... 


Tất cả những cái đó đều hình thành về sau, trong tiến 
trình suy nghĩ. Khoảnh khắc thấy, thực chất, chỉ là một 


Chương V: Sắc pháp 277 





tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác. Và 
đối tượng thị giác chỉ có tính chất là được thấy thôi, nó 
không phải là cảnh vật hay con người nào. 


Nina: Tôi nghĩ rất hữu ích khi biết được các sắc 
khác nhau sinh khởi cùng nhau trong một tổ hợp sắc 
như vậy. Điều đó chỉ ra tính chất vô ngã của những 
duyên làm cho đối tượng thị giác có thể tồn tại và xuất 
hiện. Về tứ đại, chúng cũng luôn khác biệt, có lúc nhiều 
yếu tố cứng, có lúc ít yếu tố cứng hơn, và chính sự 
khác biệt ấy tạo ra những đối tượng khác nhau. Điều 
quan trọng nhất của việc biết những chỉ tiết ấy là giúp 
chúng ta hiểu rằng, tất cả đều hoàn toàn vô ngã, chúng 
ta không thể làm gì được chúng. Cố suy nghĩ không 
phải là cách để biết được cái thấy ở khoảnh khắc cái 
thấy đang sinh khởi. Rất đơn giản, hiện giờ cái thấy 
đang sinh khởi và thấy đối tượng thị giác một cách tự 
nhiên, tức là thấy cái có thể ïn dấu lên nhãn căn. Không 
cần phải cố nghĩ về nó, hãy chỉ hiểu rằng đó là những 
thực tại sinh khởi khi có duyên cho chúng mà thôi. 


Achaan Sujin: Chúng ta có cần biết thêm về đối 
tượng thị giác nữa không? Bởi vì suốt ngày đều có cái 
thấy. Mặc dù xen kẽ với rất nhiều khoảnh khắc của 
nghe, rồi suy nghĩ, ngửi, nếm,... nhưng luôn luôn có 


đối tượng thị giác xuất hiện. Điều đó dường như chỉ ra 


278 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





tăng, có nhiều duyên cho cái thấy sinh khởi hơn là các 
kinh nghiệm qua các ngũ quan khác. Nhưng thực chất, 
có một loại thực tại khác sinh khởi nhiều hơn cái thấy, 
đó là suy nghĩ. Đó là sự thực trong suốt cả ngày, chúng 
ta cần tìm hiểu chúng kỹ lưỡng, và đến lúc nào đó, thực 


tại đó chỉ xuât hiện một mình ở một thời điêm mà thôi. 


Bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu được về tứ đại và 
bốn sắc y sinh (bốn sắc sinh khởi cùng và phụ thuộc 
vào tứ đại). Mặc dù tứ đại có ở đó, nhưng chúng không 
thể được thấy. Mùi và vị có ở đó, nhưng chúng không 
được thấy. Chỉ duy nhất một thực tại có thể được thấy, 
đó là đối tượng thị giác, nó sinh khởi cùng các thực tại 
kia. Nó sinh khởi và có khả năng ¡in dấu lên nhãn căn và 
làm duyên cho nhãn thức sinh khởi kinh nghiệm nó. Kê 
cả một khoảnh khắc rất ngắn ngủi của cái thấy hiện giờ 
cũng cần rất nhiều duyên cho nó sinh khởi. Khi biết và 
suy xét thêm nhiều về điều đó sẽ làm duyên cho những 
khoảnh khắc kinh nghiệm rằng, pháp là vô ngã. Mặc dù 
chắc chắn có cả tứ đại, nhưng vì chúng không thê được 
thấy, nên ở khoảnh khắc của cái thấy không có sự dính 
mắc vào tứ đại mà có sự dính mắc vào đối tượng thị 


giác, vào cái được thây. 


Các bạn có thê thấy rằng các thực tại được làm 
duyên để sinh khởi và diệt đi tiếp nối với nhau vô cùng 


Chương V: Sắc pháp 279 





nhanh chóng. Vô minh làm duyên cho sự dính mắc 
vào bất cứ cái gì xuất hiện. Ở khoảnh khắc cái thấy thì 
không có duyên cho sự dính mắc vào bắt cứ cái gì khác 
ngoài vào cái được thấy. Ở khoảnh khắc của Sự xúc 
chạm thì không có sự dính mắc vào cái được thấy mả 
khi đó có sự dính mắc vào cái được xúc chạm. Khi ta ăn 
chăng hạn, có sự dính mắc vào rất nhiều thứ khác nhau, 
chăng hạn vào màu sắc, vị, mùi, kẾ cả vào những tính 
chất cứng-mềm của những thực phẩm ta ăn. Nhưng nếu 
có hiểu biết rằng, thực chất chúng chỉ là tứ đại cùng với 
bốn sắc y đại sinh, chúng ta sẽ thấy, hóa ra mọi người 
đánh nhau và chiến tranh chỉ vì địa đại. Điều ấy xảy ra 
vì có sự lầm tưởng cho những cái thực chất chỉ là tứ đại 
là đất nước, hồ, núi sông,... mà không biết rằng đó chỉ 
là những thứ được làm duyên để sinh khởi và diệt đi, 
không bao giờ quay trở lại. 


Chính vì vậy, những cái được kinh nghiệm giống 
như trong giấc mơ. Dường như những thứ đó rất quan 
trọng. Nhưng thực chất, đối với kiếp sau, tất cả những 
øì là quan trọng trong cuộc đời này sẽ hoàn toàn bị lăng 
quên, không còn giá trị gì nữa. Kê cả sự dính mắc vào 
những thứ được kinh nghiệm mà ta cho là con người 
hay cái bàn..., tắt cả đều sẽ bị lãng quên hoàn toàn trong 
kiếp sau. Nhưng các thiện pháp và bất thiện pháp sẽ 
được tích lũy, trong đó có trí tuệ được tích lũy ở những 


280 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khoảnh khắc có hiểu biết đúng sinh khởi. Chính vì vậy, 
các chúng sinh chào đời rất là khác nhau. 


Pháp đàm tạt Sài Gòn, sảng ngày 02/01⁄2015 


$arah: Hôm qua chúng ta đã thảo luận về tứ đại và 
24 sắc còn lại phụ thuộc vào tứ đại, gọi là các sắc y đại 
sinh. Tứ đại bao gồm: địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa 
đại. Tính chất của những đại này được thê hiện như sau: 
hỏa đại qua tính chất nóng-lạnh, địa đại qua tính chất 
cứng-mèm, phong đại qua tính chất căng-trùng, thủy 
đại qua tính chất kết dính. Qua thân căn thì chỉ có các 
tính chất cứng-mềm, nóng-lạnh, căng-trùng được kinh 
nghiệm. Một người bạn ở đây đã đặt cho tôi câu hỏi về 
tám sắc bất ly, tám sắc bắt ly luôn sinh khởi trong tất cả 
các nhóm sắc bao gồm bốn sắc tứ đại, bốn sắc còn lại 
là màu, mùi, vị và dưỡng chất. Dù chúng ta nói đến các 
sắc ở trên thân hay ngoài thân, những gì ở trong chai 
nước, hay những sắc trong khu rừng mà ta không nhìn 
thấy hiện giờ,... tất cả những sắc đó đều được cấu tạo 
gồm nhóm tô hợp sắc gọi là tám sắc bất ly. Đối với các 
sắc trên thân, ngoải tám sắc bất ly thì luôn có một sắc 


khác, đó là săc mạng căn. 


Câu hỏi này năm trong cuôn Khảo cứu Pháp chân 


Chương V: Sắc pháp 281 





để của Achaan Sujin, liên quan đến câu sau: Bốn sắc 
tứ đại không thể sinh khởi nếu không có các sắc y đại 
sinh, các sắc y sinh này lại sinh khởi phụ thuộc vào các 
sắc tứ đại. Thực chất, bốn sắc tứ đại luôn là nền tảng 
cho bốn sắc y đại sinh sinh khởi và chúng phụ thuộc 
vào bốn sắc tứ đại này. Tất cả các sắc khác đều được 
làm duyên bởi bốn sắc tứ đại. Nhưng khi chúng sinh 
khởi cùng nhau thì các sắc khác nhau trong cùng một 
nhóm làm duyên hỗ trợ cho nhau. Chính vì vậy, hôm 
qua chúng ta có nói rằng, đối tượng thị giác được duyên 
bởi bốn sắc tứ đại. Nhờ vậy, các đối tượng thị giác có 
thê được phân biệt về sau. Tùy thuộc việc đối tượng thị 
giác đó sinh khởi cùng sự kết hợp với tứ đại như thế 
nào, mà sau khi chuyên qua tiến trình của ý môn sẽ có 
những ý niệm khác nhau. 


Hôm qua bà Na có nói, nếu trong nhóm tứ đại 
sinh cùng với một đối tượng thị giác cụ thể, tính chất 
cứng nhiều hơn sẽ khiến đối tượng thị giác khác biệt so 
với khi tính chất mềm nhiều hơn. Vì vậy, các đối tượng 
thị giác hiện giờ được nhìn thấy, mặc dù cùng có tính 
chất “được thấy”, nhưng chúng sẽ có sự khác biệt nhau, 
tùy thuộc vào việc chúng sinh khởi với nhóm tứ đại như 
thế nào. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, chỉ duy nhất đối 
tượng thị giác là sắc có thê được thấy, còn tất cả các sắc 
khác như địa đại, phong đại... chỉ hỗ trợ để làm duyên 


282 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





cho đối tượng thị giác sinh khởi, tức là chúng không thê 
được thấy. Cứng không thể được thấy, nóng-lạnh không 
thê được thấy, dưỡng chất không thê được thấy... Chúng 
ta đọc ở trong phần sau của cuốn sách răng: Nếu bốn 
sắc tứ đại không sinh khởi thì không thể có 24 sắc y đại 
sinh cùng sinh khởi. Nếu không có những sắc là cứng- 
mềm, nóng-lạnh hay căng-trùng thì cũng không có sắc 
nào khác được kinh nghiệm. 


Người hỏi: Với trường hợp của âm thanh thì các 
sắc tồn tại trong nhóm sắc có âm thanh đó gồm những 


gì ạ? 


Sarah: Trong trường hợp của âm thanh, âm thanh 
không phải là một trong tám sắc bắt ly luôn sinh khởi 
cùng nhau theo nhóm. Nhưng khi âm thanh được nghe, 
chăng hạn như hiện giờ, thì âm thanh đó phải sinh khởi 
với sự hỗ trợ của nhóm tám sắc bất ly. Khi âm thanh 
sinh khởi, điều đó có nghĩa rằng ít nhất trong nhóm đó 
phải có chín sắc. Nói một cách đơn giản và ngắn gọn 


là như vậy. 


Người hỏi: Đối với sắc là đối tượng thị giác, khi 
nó sinh khởi thì cần hỗ trợ với tám sắc bắt ly, con chưa 
hiểu điều đó. 


Sarah: Hiện giờ khi có cái thấy thì chỉ có đối tượng 


Chương V: Sắc pháp 283 





thị giác là cái được thấy, đúng không? 
Người hỏi: Đũng vậy. 


Sarah: Đối tượng thị giác đó sinh khởi như thế 
nào, được làm duyên như thế nào đề có thê được thấy? 


Người hỏi: Có phải do duyên nên đối tượng thị 
giác sinh khởi? 


$arah: Đúng vậy. Chúng ta đã nói có bốn nguyên 
nhân làm phát sinh sắc, một trong bốn nguyên nhân là 
nhiệt độ, một số trường hợp là do zâm., như bây giờ, 
do có tâm suy nghĩ đến việc chuyền tải một số điều 
cho nên phát ra âm thanh, trở thành những ngôn từ. Có 
một duyên nữa là nghiệp, chẳng hạn như làn da của 
chúng ta được quyết định bởi nghiệp. Một duyên nữa 
là đưỡng chất, nêu chúng ta không ăn gì cả thì không 
thể nào nuôi dưỡng các sắc trên thân đề chúng tiếp tục 
sinh khởi. Thực tế, cái là màu hay đối tượng thị giác, 
chẳng hạn như màu ở trên da, thì không thể sinh khởi 
một mình mà phải được hỗ trợ bởi các sắc khác đề sinh 
khởi. Trong các sắc hỗ trợ cho sắc là đối tượng thị giác 
sinh khởi thì có tính cứng chăng hạn, nhưng đặc tính 
cứng đó không thê được thấy mà chỉ có đối tượng thị 
giác được thấy mà thôi. 


284 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Jonothan: Tôi muốn nói rõ hơn rằng đối tượng thị 
giác hay cái được thấy chính là cái xuất hiện đối với 
nhãn thức, hay nói cách khác, nó là đối tượng của nhãn 
thức (cái thấy). Hiện giờ nhãn thức đang kinh nghiệm 
đổi tượng thị giác. Đối tượng thị giác có một đặc tính 
riêng biệt, bất kế đối tượng chế định được thấy là gì. Cho 
dù ta đang nhìn vào một con người, một cái chai hay bất 
cứ cảnh vật nào, trên thực tế, cái được kinh nghiệm 
chỉ là đổi tượng thị giác và chỉ được kinh nghiệm bởi 
nhãn thức mà thôi. Vậy phải làm rõ rằng, không phải 
đổi tượng thị giác của một con người hay đổi tượng 
thị giác của một cái chai. Đó chính là đối tượng được 
kinh nghiệm ở mọi lúc trong ngày bởi nhãn thức. Trước 
khi có ý niệm về cái được thấy là gì thì thực chất, điều 
xảy ra là như vậy. Việc nhận ra đây là người này, đây 
là cái ly, cái chai hay bông hoa,... hoàn toàn nằm trong 
tiến trình suy nghĩ, do sự nhớ tưởng, chứ không phải ở 
khoảnh khắc của cái thấy. 

Achaan Sujin: Đề có thê hiểu được tính chất thực 
sự của đối tượng thị giác, hãy nhớ rằng hiện giờ nó 
đang xuất hiện, dù chúng ta không đặt tên nó là đổi 
tượng thị giác, đúng không? Nhưng hiện giờ không có 
cái hiểu đúng về cái được thấy, về đổi tượng thị giác. 
Vậy hiểu được đúng bản chất của đổi tượng thị giác là 
một điểm vô cùng vi tế. Ngoài đổi fượng thị giác, còn 
gì khác xuất hiện nữa đây? 


Chương V: Sắc pháp 285 





Người hỏi: Dạ, âm thanh nữa ạ. 


Achaan Sujin: Sự khác biệt được cái được nghe và 
cái được thấy là gì, tức là giữa âm thanh và đổi tượng 
thị giác? 


Người hỏi: Đối tượng thị giác thì in dẫu lên nhãn 
căn, âm than? thì in dấu lên nhĩ căn. 


Achaan Sujin: Khi nói nó ¡n dẫu lên nơi này hay 
nơi kia, thì đó chỉ là sự suy nghĩ, còn bản chất sự khác 
biệt giữa âm thanh - cái được nghe và đối tượng thị giác 
- cái được thấy là gì? Trước khi nghĩ đến các duyên cho 
từng thực tại ấy sinh khởi, cần phải có cái hiểu căn bản 
răng, đó là một thực tại. Đó là một thực tại, hay một 
pháp, nó là thực, khoảnh khắc nghe âm fhanh thì âm 
thanh đó là thực. Ở khoảnh khắc nghe thì có con người 
nào ở đó không? 


Người hỏi: Không ạ. 


Achaan Sujin: Không có ai ở đó cả, vì vậy ngay 
từ lúc ban đầu, cần phải hiểu rất rõ rằng, bất cứ cái 
gì xuất hiện và là thực thì không phải là ai cả, chỉ là 
pháp mà thôi. Âm ¿hanh thì không thuộc về ai, cái thấy 
cũng không thuộc về ai. Cũng như đm £hanh là cái được 
nghe, đổi tượng thị giác là cái được thấy. Không hề dễ 
dàng có thê tận diệt được ý niệm về cái gì đó, hay một 


286 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





con người nào đó trong những gì đang xuất hiện. Nhờ 
hiểu rõ từng thực tại một theo tính chất của chúng, ta sẽ 
thấy được sự khác biệt giữa thực tại được nghe với thực 
tại được thấy. 


Liệu đặc tính cứng có thể được biết nếu không 
có thực tại kinh nghiệm đặc tính ấy không? Có những 
duyên khác nhau để khoảnh khắc này có kinh nghiệm 
về đặc tính cứng, và khoảnh khắc tiếp theo thì kinh 
nghiệm về âm thanh, cứ tiếp tục như vậy. Thực tại kinh 
nghiệm đm hanh thì không phải là ai cả và âm thanh 
thì không phải là một thứ gì đó. Đối tượng thị giác chỉ 
là cái có thê được thấy. Còn đặc tính cứng cũng là một 
pháp, nhưng nó khác với âm thanh và đối tượng thị 
giác, nỗ cô thể được xúc chạm. Nếu không hiểu rõ điều 
ấy thì sẽ luôn là ý niệm “tôi nghe, tôi thấy, tôi chạm”. 
Khi hiểu được Pháp là vô ngã thì có thể hiểu được 
những đối tượng khác nhau khi chúng xuất hiện. Thông 
thường cái gì được chạm vào? Nếu ta không được nghe 
từ Giáo lý về bản chất của những gì xuất hiện, thì khi ta 


xúc chạm trong cuộc sống hàng ngày, cái gì xuất hiện? 
Người hỏi: Thông thường, khi xúc chạm con nghĩ 
là thân của con. 


Achaan Sujim: Không phải là toàn thân đúng 
không? Một phần nào đó? 


Chương V: Sắc pháp 287 





Người hỏi: Vâng, chỉ một phần như tay chăng hạn. 

Aechaan Sujin: Hãy nhằm mắt lại, cái cứng có xuất 
hiện không? Hãy mở mắt ra. Đặc tính cứng ở khoảnh 
khắc chạm có phải là tay của bạn không? 

Người hỏi: Không ạ. 

Achaan Sujin: Đối tượng thị giác có phải là cái 
tay của bạn không? 

Người hỏi: Không, tay chỉ là khái niệm. 

Achaan Sujin: Không dễ gì tận diệt được ý niệm 
về ngã trong tất cả những kinh nghiệm như vậy, vì 
chúng ta đã tích lũy tà kiến về một “tự ngã” từ vô lượng 
kiếp rồi. Không thể nào ở những khoảnh khắc, chăng 
hạn khi đm thanh hay một đặc tính nào đó khác của 
pháp xuất hiện, mà ngay lập tức có thể hiểu được về 
tính chất vô ngã của những thực tại ấy. Cần bao lâu để 
có thể thực sự hiểu răng cái được thấy không phải là 
“tay tôi”, và cái được chạm không phải là “tay tôi”? 
Hãy bắt đầu bằng việc suy xét rằng cái được thấy thì 
chỉ là một pháp mà thôi. Chắng hạn, đặc tính cứng mà 
ta cho là tay tôi, hay màu trên tay mà ta cũng cho là tay 
tôi, ở những khoảnh khắc khác nhau. Nhưng tất cả các 
pháp hữu vi đều sinh và diệt trong một khoảnh khắc vô 
cùng ngắn ngủi. Và dính mắc thì dính mắc vào bất cứ 


“cái gì xuât hiện”. 


288 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Nếu không có gì sinh khởi thì có thể có thế giới 
không? Nếu cái thấy không sinh khởi thì có thể có ý 
niệm “tôi thấy” không? Khi cái cứng không sinh khởi 
thì có thể có ý niệm “thân tôi” hay không? Chính vì 
vậy, ngay từ ban đầu cần phải có cái hiểu rõ ràng rằng, 
không có con người nào cả mà chỉ có các thực tại, các 
thực tại thì không phải là ai, không thuộc về ai. Nếu 
không có đặc tính cứng thì liệu có gì có thê được thấy 
không? Vì ở khoảnh khắc có sự xúc chạm thì nghĩ rằng 
“đây là tay tôi”, và khi mở mắt ra, thay cho đặc tính 
cứng được kinh nghiệm qua sự xúc chạm, có đặc tính 
của đối tượng thị giác xuất hiện qua mất, và ta cũng 
gọi đó là tay. Như vậy nếu không có tứ đại, trong đó có 
đặc tính cứng, thì không thể có đối tượng thị giác hay 
cái có thể được thấy. Đây là cách để dần hiểu được sự 
khác biệt giữa các sắc tứ đại và các sắc khác, chăng hạn 
như đối tượng thị giác. Cái mà ta gọi là những thứ khác 
nhau trong thế giới này thực chất là những thứ kết hợp 
với tứ đại theo những cách khác nhau. 


Người hỏi: Con cảm ơn Bà, con sẽ có gắng tìm 
hiểu thêm ạ. 
Achaan Sujin: Cứ từ từ, từng chút một, chăng hạn 


như cả buôi sáng nay có thê chỉ tìm hiệu vê cái được 
thây và tứ đại. 


Chương V: Sắc pháp 289 





$arah: Tôi muốn đưa thêm ví dụ. Bây giờ chúng 
ta đang nghe Achaan Sujin giảng, thực tế chỉ ẩm thanh 
là cái có thê được nghe, đúng không? Mặc dù âm (hanh 
chỉ là âm thanh, nhưng ngay lập tức đã có ý niệm đây 
là giọng của Achaan SuJin, giọng của người phiên dịch, 
giọng của cô Sarah... Và cũng ngay lập tức có cái hiểu 
về ý nghĩa của những âm thanh đã được nghe. Nhưng 
chúng ta đã được nghe giảng rằng khi nghe Achaan 
Sujin nói thì cái được nghe thực chất chỉ là âm thanh mà 
thôi. Xen kẽ giữa những tiến trình của nhĩ căn nghe ân 
thanh, cũng có tiễn trình của nhãn căn thấy đối tượng 
thị giác. Có rất nhiều suy nghĩ sinh khởi nghĩ về con 
người được thấy, về các ngôn từ được nghe. Và ta quên 
mắt rằng, ở khoảnh khắc đầu tiên, chỉ có đm thanh là 
cái thực chất được nghe. Những gì tiếp nối chỉ là những 
câu chuyện sau khi nghe và thấy, cho rằng có người này 
đang nói, người kia đang nói,... Trên thực tế chỉ có âm 
thanh là cái được phát ra. Và khi ta nhằm mắt thì không 
có con người nảo, chỉ có ám thanh mà thôi. Sau đó có 


những suy nghĩ nối tiếp. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 05/01/2015 


Vị sư: Sư muốn trở về phần sắc pháp. Theo 
những tài liệu Sư đang học, trong phần sắc chia ra 


290 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





làm hai nhóm: (1) Nhóm sắc /hành fu gồm 18 sắc và 
(2) nhóm sắc phi thành tựu gồm 10 sắc. Tổng cộng 
là 28 sắc. Nhóm sắc thành tựu, tức là những loại sắc 
do thiện hoặc bất thiện trước đó đã làm duyên tạo 
ra những loại sắc này. Có sự giải thích rằng, 28 loại 
sắc này chỉ nói đến những chúng sinh hữu tình, chứ 
không nói đến vật vô tri như bàn ghế, cây cỏ. Mong 
mọi người thảo luận thêm. 


Jonothan: Tôi chỉ có thê tạm thời bình luận về 
điểm cuối cùng mả Sư nhắc đến, rằng 28 loại sắc chỉ 
nói đến sắc nơi chúng sinh hữu tình, chứ không nói đến 
sắc vô tri ở bên ngoài thân. Như chúng ta biết, sắc là 
loại thực tại không kinh nghiệm đối tượng. Hiện giờ đổi 
tượng thị giác đang được kinh nghiệm bởi nhãn thức, 
và đối tượng thị giác là một thực tại. Nếu vậy cái được 
thấy, bất kế được cho là chúng sinh hữu tình hay vật vô 
tri, nếu không phải là sắc thì là cái gì đây? Tôi thấy rất 
khó khăn với thông tin là khi nói đến 28 sắc thì chỉ nói 
đến sắc nơi chúng sinh hữu tình, vì rõ ràng bây giờ đang 
có cái thấy và đối tượng của cái thấy. Như vậy rõ ràng 
có những sắc thuộc về chúng sinh hữu tình, và có sắc 
không thuộc chúng sinh hữu tình. Tôi thấy quan điểm 
sư nhắc tới rất khó hiểu, vì ý nghĩa của đối tượng thị 
giác, hay cảnh sắc, chỉ đơn thuần là cái được thấy qua 
mắt mà thôi. 


Chương V: Sắc pháp 291 





§arah: Khi Đức Phật nói đến 52 loại tâm sở, 89 
loại tâm và 28 sắc là Đức Phật nói về /á? cả những gì 
có thể sinh khởi trong vũ trụ. Cũng như vậy, khi nói 
đến 52 tâm sở, là nói đến tất cả các trạng thái tâm sinh 
khởi trong vũ trụ. Như chúng ta vừa thảo luận, trong 
trường hợp của các tâm sở của những vị A la hán, có 
những loại tâm sở bắt thiện không bao giờ sinh khởi. 
Có những tâm sở không bao giờ sinh khởi với một số 
loại tâm nhất định, chăng hạn như thọ hỷ không bao giờ 
sinh khởi với thọ ưu. Cũng vậy, khi nói đến 28 loại sắc 
là nói đến tất cả những loại sắc có thể sinh khởi. Điều 
đó không có nghĩa rằng nơi những vật chất vô tri mà ta 
gọi là cái bàn, hay những gì ở trong rừng... đều có cả 
28 loại sắc sinh khởi. Như ông Jonothan có nói, những 
sắc do nghiệp sinh không thê sinh khởi nơi vật vô tri. 
Nơi người thì chỉ có hoặc là sắc tính nam, hoặc là sắc 
tính nữ sinh khởi, vì cả hai loại sắc này không thể cùng 
sinh khởi một lúc. Nói đến 28 loại sắc là nói đến tất cả 
những sắc tồn tại, chứ không phải là chúng có mặt ở 
mọi vật, mọi nơi, mọi chỗ. Các vị thầy khác nhau có 
thể có những ý niệm khác nhau. Tuy nhiên, nêu chúng 
ta tìm hiểu Tam Tạng, và như tôi biết hiện giờ Sư cũng 
đang nghiên cứu Tạng VI Diệu Pháp, thì trong Bộ Pháp 
Tụ và Chú giải của Bộ Pháp Tụ có chỉ rõ, khi nói đến 
các sắc thì không phải chỉ nói đến những sắc tạo nên 


292 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thân nơi chúng sinh hữu tình, mà cũng nói đên những 


sắc khác nữa. 


Vị sự 2: Khi chúng ta nói về âm thanh, có nghĩa 
là âm thanh luôn sinh khởi cùng tám sắc bắt ly và sắc 


mạng căn? 


Sarah: Khi nói đến âm thanh bên ngoài như tiếng 
thắc nước chăng hạn, khi đó đm thanh chỉ sinh khởi 
cùng tám sắc bắt ly thôi. Sắc là âm hanh được phát ra 
từ người do tâm làm duyên cũng sinh khởi cùng với 
tám sắc bất ly, nhưng phải có yếu tố nghiệp trợ duyên 
cùng những điều kiện khác để khiến đm hanh đó được 
phát ra. Vì thế khi đó sẽ có thêm yếu tố là sắc được làm 
duyên bởi nghiệp, mà ta gọi là sắc mạng căn. 


Phải nói rõ hơn, riêng âm fhanh thì chỉ sinh khởi 
với tám sắc bất ly. Nhưng chúng ta biết rằng có những 
âm thanh, người nói giọng cao, thấp, trong, khàn,... cái 
đó có sự tham gia của yếu tố nghiệp. Yếu tố tác động 
khiến giọng như thế này hoặc thế kia phải có sắc mạng 


căn ở trong đó. 


Vị sự 2: Khi nghe âm thanh của tiếng thác đỗ, âm 
thanh đó chỉ có tám sắc bất ly. Nhưng ấm thanh từ con 
người phát ra thì có yếu tố sắc mạng căn trong đó. Đối 
với đối tượng thị giác, khi là chúng sinh thì đối tượng 


Chương V: Sắc pháp 293 





thị giác đó có yêu tô sắc mạng căn, còn khi sắc là cái 
bàn thì đổi tượng thị giác chỉ là tâm sắc bât ly thôi, 
không có yêu tô sắc mạng căn ở trong đó? 


Sarah: Đôi với trường hợp vật chất vô tri là đối 
tượng bên ngoài, thì chắc chắn đối tượng thị giác ấy 
sinh khởi nơi tám sắc bất ly, không có sắc mạng căn 
sinh cùng. Còn với sắc nơi thân, có sắc mạng căn cùng 
sinh khởi hay không tùy thuộc vào việc sắc đó có phải 
là do sắc do nghiệp sinh hay không. Bởi vì không phải 
sắc nào sinh khởi nơi thân cũng do nghiệp sinh, có 
những sắc được sinh do nhiệt độ, tâm và dưỡng chất. 
Những sắc nào là sắc do nghiệp sinh thì sẽ đồng sinh 
với sắc mạng căn, còn nếu không phải thì không có sắc 
mạng căn. Và điểm mắấu chốt ở đây là, sắc đơn thuần 
chỉ là sắc mà thôi, không phải ở nơi này hay nơi kia, 
hay thuộc về bắt kỳ ai. Vì thế ở khoảnh khắc đổi tượng 
thị giác sinh khởi, đặc tính của nó xuất hiện và có thể 
được kinh nghiệm trực tiếp. Ở khoảnh khắc trí tuệ Ấy, sẽ 
không có ý niệm về một nơi chốn, không phải là ở trong 
thân hay ngoài thân, mà chỉ là một tính chất được kinh 
nghiệm, không phải là một con người hay một cái gì đó. 

Aechaan Sujin: Khi có hiểu biết căn bản về các loại 
sắc chính, ta sẽ đễ dàng tiếp cận với cách phân loại các 
nhóm sắc khác nhau. Ngược lại, nếu không hiểu chỉ tiết 


294 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





về từng loại sắc, ta sẽ rất khó biết các cách phân loại 
sắc. Đầu tiên ta học về tứ đại, về nhóm tám sắc bất ly, 
rồi học về các nhóm kết hợp khác nhau với các sắc ấy. 
Tất cả các sắc bao giờ cũng phải tồn tại với bốn sắc, 
chính vì thế nó mới có tên là tứ đại. Bất kê tứ đại đó 
được duyên bởi tâm, bởi nghiệp, bởi dưỡng chất hay 
nhiệt độ, bất cứ khi nào chúng có mặt thì cũng phải có 
bốn sắc y đại sinh, và cùng nhau chúng tạo nên tám sắc 
bất ly. 


Có bốn yếu tố có thể làm phát sinh tứ đại, đó là 
tâm, nhiệt độ, dưỡng chất và nghiệp. Mặc dù có tám 
sắc bất ly, nhưng chúng cũng được duyên bởi những 
yếu tố khác nhau. Tính chất của từng sắc thì không thể 
thay đối. Địa đại luôn luôn có tính chất cứng hoặc mềm. 
Mỗi sắc có đặc tính riêng của chúng. Ở khoảnh khắc 
kinh nghiệm đổi tượng thị giác, sẽ không cần xác định 
xem nó được duyên bởi nghiệp, tâm, vật thực hay thời 
tiết. Nhưng các duyên thì có sự khác biệt, chính vì vậy 
vẻ ngoài của các đối tượng xuất hiện cũng khác biệt và 
làm duyên cho những ý niệm khác nhau. Chăng hạn, về 
mắt mà chúng ta đều biết: Nhóm sắc nhãn căn sẽ bao 
gồm tám sắc bất ly, sắc nhãn căn (sắc thần kinh mắt) 
và sắc mạng căn. Nhưng cái mà chúng ta nhìn thấy từ 
bên ngoàải là những màu khác nhau của mắt, và điều ấy 
được quyết định bởi nghiệp. 


Chương V: Sắc pháp 295 





Pháp đàm tại Đà Lạt, chiều ngày 12/05/2015 


V† sự 2: Sư muôn biệt sắc ý vật, cái mà bắt cảnh 


sắc, thì nó năm ở đâu? 


Aechaan Sujin: Chắc chắn phải luôn có sắc nào đó 
cho tâm nương ở trong các cõi có cả danh và sắc. Những 
tâm không phải là nhãn, nhị, tỉ, thiệt, thân thức vẫn phải 


2/902 


có sắc trên “thân” cho nó nương vào đê sinh khởi. 
V† sự 2: Nó năm trong thân, vậy nó năm ở đâu? 


Achaan Sujin: Nêu không có sự sinh khởi của sắc, 
thực tại không kinh nghiệm gì cả, thì có thê có cái mà 


^ 


ta gọi là “thân” không? 
Vị sự 2: Sư có đọc sắc ý vật năm ở trái tim. 
Aechaan Sujin: Ö khoảnh khắc tái sinh, khi đó đã 
có trái tim chưa? 
Vị sự 2: Vẫn chưa. 


Aechaan Sujin: Ở khoảnh khắc đó vẫn chưa có cái 
mà ta gọi là trái tim, nhưng vẫn có tâm, và khi đó tâm 
vẫn phải nương vào một sắc, và sắc đó không sinh khởi 
một mình mà sinh khởi cùng những sắc khác như sắc 


tứ đại (cứng-mềm, nóng-lạnh...). Đặc tính cứng có thê 


296 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





được thấy không? Vậy tâm cơ, hay sắc ý vật, có thê 
được thấy không? Cứng có thê được chạm không? Sắc 
ý vật có thể được chạm không? Sắc ý vật không phải là 
cứng, không phải là mềm, không phải là cái có thể được 
xúc chạm, mà là một thực tại để tâm có thể nương vào 
đó mà sinh. 

Vị sự 1: Có khi nào tâm (citta) nương vào sắc 
nghiệp sinh (rupakamma) không? 


Achaan Sujïn: Rupakamma là gì? 
V† sự I: Kammala-rupa. 
Người dịch: Tức là sắc do nghiệp sinh. 


Aechaan Sujin: Thế nào là sắc do nghiệp sinh? Có 
bao nhiêu loại sắc do nghiệp sinh? Nhãn căn, tỉ căn, 
thiệt căn, thân căn và cả ý căn đều là những sắc do 
nghiệp sinh. 


V† sự 2: Khi một người bị tôn thương não bộ, 
người đó không làm chủ được tâm của mình. Như vậy 
có phải cái biết của ta nương vào não, có phải sắc ý vật 
nằm trên não? 

Achaan Sujin: Tôi nghĩ khi chúng ta nói về sắc 
hay các pháp chân đề, chúng ta không nói đến não bộ, 
đúng không? Pháp chân đề của cái được gọi là não bộ 
là gì? 


Chương V: Sắc pháp 297 





Vị sự 2: Là sắc pháp. 


Achaan Sujin: Loại tâm nào không nương vảo sắc 


ý vật? 
V† sự I: Có 5 loại: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt và thân. 


Achaan Sujin: Chúng ta có thê thấy rằng, điều 
này vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta, rằng 
khoảnh khắc của nhãn thức sinh khởi thì tâm nương vào 
mắt, còn những khoảnh khắc trước đó thì tâm không 
nương vào mắt mà nương vào sắc ý vật. Có thê thấy 
hiểu biết của chúng ta về các thực tại thật vô cùng nhỏ 
bé, kế cả khi chúng ta đã đọc rất nhiều. Cái có thể là đối 
tượng của hiểu biết thì phải là đối tượng xuất hiện hiện 
giờ, là đối tượng của tâm. Dù chúng ta có nghĩ đến sắc 
ý vật nhiều đến đâu đi nữa, cũng không thể sinh khởi 
hiểu biết trực tiếp về thực tại là sắc ý vật, trong khi hiện 
giờ đang có cái thấy xuất hiện. 


Cái thấy không xuất hiện như đối tượng thị giác. 
Vì vậy chúng ta biết qua Giáo lý rằng, cần phải có một 
thực tại nhận biết đối tượng thị giác hay còn gọi là cảnh 
sắc. Bằng việc hiểu điều đó ngày càng rõ rang hơn, có 
thê đến một lúc nào đó thấy được rõ, tâm nhận biết đối 
tượng thị giác thì không phải là đối tượng thị giác. Nếu 
không, mọi thứ sẽ chỉ là bóng tối mà thôi, vì mặc dù 


298 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





các pháp đang ở đó, nhưng không có hiểu biết về nó. 
Nhưng khi có niềm tin vào đặc tính và chức năng của 
trí tuệ, ta có thể dần thấy được rằng không có cái ngã 
nào cả. Nếu không thì sẽ không bao giờ có thể có sự tận 
diệt ý niệm về ngã. Vì hiểu biết ở mức độ tư duy chỉ là 
hiểu biết về “câu chuyện” của thực tại mà thôi, giống 
như nghe câu chuyện về một người mình chưa từng biết 
mặt, dù người đó ở ngay bên cạnh. Chúng ta nghĩ sao, 
liệu đi hay ngồi có thể là cách để hiểu về thực tại hiện 
giờ không? Đó không phải là lời dạy của Đức Phật, vì 
nó không mang tới hiểu biết. Vậy ai là thiện bạn hữu? 
Hãy nhớ lại bốn Dự Lưu phần. 


Lợi ích của việc nghe Giáo lý của Đức Phật là gì? 
Điều đó là vô ích hay hữu ích? Nó là hữu ích, nhưng 
chúng ta cần phải biết phân biệt đâu là lời dạy của Đức 
Phật và đâu không phải là lời dạy của Đức Phật. 


V† sự I: Sư đã được nghe và đọc sách của Bà, Sư 
thấy rất hoan hỷ. Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo, 
chánh kiến là rất quan trọng. Từ đó các sư có thêm 
nhiều hiểu biết đúng. Các sư rất cảm ơn Bà. Nhưng từ 
trước, có rất nhiều quan điểm thành ra rất khó đề tu tập. 
Mong Bà cho một lời khuyên. 


Achaan Sujin: Đó không phải là lời dạy của tôi, 
mà tất cả đều là lời dạy của Đức Phật. 


Chương V: Sắc pháp 299 





Sarah: Tôi nghĩ rằng Giáo lý là những thứ cần phải 
được chứng nghiệm, kiểm chứng ở khoảnh khắc hiện 
giờ. Chăng hạn, khi ai đó nói rằng ở khoảnh khắc của 
sự xúc chạm, cái được kinh nghiệm là đặc tính cứng, thì 
ta có thê kiêm chứng xem điều đó có đúng không. Còn 
nếu ai đó nói rằng, cái gọi là cái thân (từ đầu tới chân) 
có thể được kinh nghiệm trực tiếp, ta cũng nên kiểm 
chứng xem có đúng như vậy không. 


Vị sự I: Không thê biết qua xúc chạm. 


$arah: Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm, cái gì 
được xúc chạm, hay đối tượng của thân thức là gì? 


V† sự 1: Chính là thân thức. 


$arah: Ở khoảnh khắc kinh nghiệm qua thân căn, 
khi đó có danh làm chủ thê kinh nghiệm. Đối tượng của 
thân thức chỉ có thể là những đặc tính như cứng-mềm, 
nóng-lạnh... mà thôi. Đặc tính cứng là thực, nóng-lạnh 


^.S32 


là thực, căng-trùng là thực, nhưng “thân” chỉ là một ý 
niệm mà thôi, giống như ý niệm về con người vậy. Nếu 
ai đó nói rằng có thể có chánh niệm về toàn thân, hãy 
kiểm tra xem điều đó có đúng không. Toàn bộ Giáo lý 
của Đức Phật đều để cho chúng ta kiểm chứng trong 
khoảnh khắc hiện tại, chứ không đòi hỏi niềm tin mù 
quáng. Khi xúc chạm như thế này chăng hạn, đặc tính 
cứng được xúc chạm hay cái đĩa được xúc chạm? 


300 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Trả lời: Chỉ có cái cứng được xúc chạm. 


Sarah: Vậy toàn bộ Giáo lý của Đức Phật, bằng 
cách ấy, có thê được kiêm chứng, chứ không phải là bởi 
ai đó nói rằng nó là như vậy. Toàn bộ Giáo lý của Đức 
Phật phải thống nhất và tương ứng với các thực tại mà 
chúng ta đã nói đến, như đặc tính cứng hiện giờ,... đó 
là những thực tại chân đề, những tính chất được kinh 
nghiệm. Kinh điển không nói đến sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngồi. Đặc tính cứng hiện giờ chính là Vi Diệu Pháp. 
Tất cả những pháp như cứng-mềm nóng-lạnh,.... đều 
là pháp và là vi diệu pháp, là cốt lõi của Giáo lý Đức 
Phật. Chỉ có hiểu biết nơi tự thân mới có thê cho chúng 
ta biết, cái gì là đúng và cái gì thực sự là Giáo lý của 
Đức Phật. 


V† sự I: Thông qua việc đọc và nghiên cứu sách, 
chúng ta có thể bớt đi dính mắc và chấp thủ, như vậy 
có đúng không? 


Jonothan: Nêu có sự nghiên cứu Giáo lý một cách 
đúng đắn thì sẽ có thêm hiểu biết về các pháp chân đề. 
Điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng có bớt bất thiện 
pháp hơn, hay có bớt suy nghĩ hơn, vì sự phát triển Bát 
Chánh Đạo chính là sự phát triển hiểu biết về các pháp 
chân đề. Chúng ta không nên mong đợi có một số thay 
đổi sẽ diễn ra. Tuy nhiên, nếu như có những việc đã 


Chương V: Sắc pháp 301 





diễn ra như bớt đi sự chấp thủ chăng hạn, thì chúng ta 
không nên col việc bớt đi sự chấp thủ đó là một thứ để 
ta mong đợi xảy ra. Vì ý nghĩ đó có thể dẫn tới sự thực 


hành saI. 


Điều quan trọng nhất tôi muốn nói là phát triển 
hiểu biết sẽ làm tăng trưởng hiểu biết, chứ không nhất 
thiết là sẽ làm bớt đi một số loại trạng thái tâm nào đó. 


$arah: Do những tích lũy của các phiền não ngủ 
ngầm, chúng ta không thê dự đoán được khi nào các bất 
thiện pháp có thê sinh khởi và thuộc loại nào. 


Jonothan: Nếu thấy rằng đang có thêm sự dính 
mắc hay chấp thủ, chúng ta cũng không nên nản chí. 
Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, có thê thấy rằng 
đối tượng của sự chấp thủ luôn thay đôi. 

Sarah: Quan trọng nhất cần phải rằng, đó đều chỉ 
là các pháp mà thôi, chứ không phải là sự chấp thủ “của 


tôi”, hay sự dính mặc “của tôi”. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 20/05/2015 

Người hỏi: Hôm qua Achaan SuJnn nói sau những 
khoảnh khắc của thấy là bóng tối, con không hiểu được 
điều này. Nhờ Achaan Sujin giảng kỹ hơn ạ 


302 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Aechaan Sujin: Cái được thấy hiện giờ là sáng hay 
tối? 


Người hỏi: Hiện giờ đang sáng ạ. 


Achaan Sujin: Chỉ có một loại thực tại có thể in 
dẫu lên nhãn căn, là thực tại có thê được thấy ở khoảnh 
khắc này. Đối tượng của cái nghe là gì? Là sáng hay 
tôi? 


Người hỏi: Là tôi ạ. 


Aechaan Sujin: Như vậy trong bóng tối ta vẫn có 
thê nghe được âm thanh. Các bạn hãy nhăm mắt lại. Cái 
gì được thấy? 


Hội chúng: Không có gì ạ. 


Achaan Sujin: Nhưng ở bất cứ khoảnh khắc nào 
của cái thấy, đối tượng được thấy phải được thấy, kế cả 
tối hay mờ. Thực tại là “cái được thấy” không phải là 
“cái được nghe”. Ở khoảnh khắc này không phải chỉ có 
cái thấy. Khi được hỏi là bạn thấy øì, câu trả lời hiện giờ 
là gì, một cách trung thực? 


Người hỏi: Đối tượng thị giác ạ. 


Aechaan Sujin: Chúng ta không cần trả lời như vậy, 
vì chỉ mức độ trí tuệ rất cao mới có thê phân biệt được 


Chương V: Sắc pháp 303 





giữa thực tại có thể thấy và thực tại có thê được thấy. 
Một cách thông thường, hiện giờ cái gì được thấy? 


Người hỏi: Con người và cảnh vật. 


Achaan Sujin: Con người và cảnh vật có thể được 
thấy không? Bản thân điều đó cũng chưa được biết. 
Rằng thực chất, chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy, 
những tâm sinh khởi sau tâm thấy không thể đảm nhận 
chức năng thấy, nhưng vẫn kinh nghiệm đối tượng thị 
giác đó. Và một câu hỏi nữa, hiện giờ đang có cái thấy, 
ai biết được sự khác biệt giữa cái thấy và cái được thấy? 
Đối tượng thị giác là cái đang được thấy nhưng tính 
chất “chỉ có thể được thấy” của nó không được hiểu rõ. 
Tâm sinh khởi nối tiếp nhau. Khoảnh khắc của nhãn 
thức diệt đi và những khoảnh khắc tâm tiếp nối không 
thấy đối tượng thị giác, mặc dù chúng vẫn kinh nghiệm 
nó. Các thực tại sinh và diệt trong một khoảnh khắc vô 
cùng ngắn ngủi, cái mà chúng ta đang thấy hiện giờ thực 
chất là hình bóng của những gì sinh và diệt, của những 
gì được kinh nghiệm qua nhãn môn. Nhưng chúng ta 
không phân biệt được sự tách rời giữa khoảnh khắc của 
cái thấy và khoảnh khắc suy nghĩ về cái được thấy. 


Như đã nói, đối tượng thị giác sinh khởi cùng với 
tứ đại. Sắc sinh khởi theo nhóm trong các tổ hợp sắc 
vô cùng nhỏ. Chúng bao gồm ít nhất là tám sắc bất ly 


304 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





không bao giờ tách rời nhau. Nếu không có tứ đại để 
các sắc nương vào, sẽ không thể có mùi, vị... hay cái 
được thấy như hiện giờ... Nếu không nghiên cứu Giáo 
lý, ta sẽ không phân biệt được giữa khoảnh khắc của 
nhãn thức với những tâm sau đó, tức là những suy nghĩ 
về con người và cảnh vật. Ngay thời điểm này, đang có 
vô số tiến trình của cái thấy và của suy nghĩ về cái được 
thấy tiếp nối nhau. Vô minh thì tưởng rằng cái được 
thấy là con người và cảnh vật. Khi còn ý niệm chấp cái 
được thấy thực sự là con người hay cảnh vật thì có thê 
tận diệt ý niệm về ngã không? Không, vì vô minh vẫn 
còn đó..., cho đến khi có thêm nhiều sự suy xét hơn 
trong cuộc sống hàng ngày để nhận ra rằng, khoảnh 


khắc của cái thây vô cùng ngăn ngủi. 


Người hỏi: Ban nãy sư cô TL. có nói, nếu ta cố 
gắng làm gì thì là vướng vào tự ngã, kế cả không làm 
gì cả cũng vướng vào tự ngã. Vậy làm thế nào đề thiện 
pháp có thê làm duyên cho trí tuệ sinh khởi? 


Aechaan Sujin: Trước khi chúng ta chuyên sang chủ 
đề đó, hãy nói thêm một chút về cái thấy hay đối tượng 
thị giác. Người mù có thể thấy, nghe, ngửi không? 


Hội chúng: Không thê thấy, chỉ nghe và ngửi thôi. 


Chương V: Sắc pháp 305 





Aechaan Sujin: Có thê nghe âm thanh không? Có 
thể ngửi mùi không? Có thê xúc chạm không? 


Hội chúng: Có ạ. 


Achaan Sujin: Tắt cả những cái đó đều diễn ra 
trong bóng tối. Ví dụ về người mù giúp chúng ta dễ hiểu 
rằng, mọi kinh nghiệm thực tại qua các căn, trừ nhãn 
căn, đều điễn ra trong bóng tối. Mỗi thế giới chỉ xuất 
hiện trong một khoảnh khắc mà thôi. Ở khoảnh khắc 
nghe âm thanh thì không có cái thấy. 


Jonothan: Sáng nay chúng ta nói về ân dụ bánh xe 
chiến xa. Khi bánh xe quay, điểm xúc chạm giữa bánh 
xe với mặt đất cũng giống như khoảnh khắc của tâm 
kinh nghiệm đối tượng. Nhưng ở mỗi điểm đó có một 
kinh nghiệm khác nhau. Nhãn thức kinh nghiệm đối 
tượng thị giác, nhĩ thức nghe âm thanh, tỷ thức ngửi 
mùi... Mặc dù ta có cảm giác cái thấy diễn ra suốt cả 
ngày, nhưng sự thật diễn ra khác với những gì ta mường 
tượng. Đó là những điều Đức Phật đã dạy. Khoảnh 
khắc của cái thấy khá ít so với tổng số khoảnh khắc của 
những tâm khác. Vì vậy Achaan Sujin đã nói, phần lớn 
thời gian là trong bóng tối, vì ánh sáng chỉ có ở khoảnh 
khắc nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác mà thôi. 


Sarah: Liên quan đên câu hỏi sau của bạn, sau khi 


306 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





nghe Achaan Sujin giải thích về cái thấy và đối tượng 
thị giác, bạn có hiểu thêm chút nào không ạ? 


Người hỏi: Dạ, con hiệu thêm rât nhiêu và vô cùng 
hoan hỷ. 


Sarah: Khi nghe giảng lại, bạn đã có thêm chút 
hiểu biết. Vậy ở khoảnh khắc có thêm chút hiểu biết 
như vậy, liệu có ai đó đã làm gì đề hiểu được thêm như 
vậy không? 


Người hỏi: Không ạ. 


Sarah: Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của bạn. 
Hiểu biết cũng là pháp do duyên. Khi có đủ duyên cho 
hiểu biết sinh khởi thì hiểu biết sinh khởi, chứ không 
phải do ai cố làm được điều đó. 


V† Sư: Một người mù bẩm sinh, nếu được nghe 
Chánh pháp, có thê đạt được giác ngộ không? 


Achaan Sujin: Làm thế nào biết được ai đó bị mù 


bắm sinh? 


Jonothan: Với người không có bất cứ khoảnh khắc 
nào của nhãn thức sinh khởi thì không có cơ hội cho 
người ấy có trí tuệ đến mức độ giải thoát. Thiên hướng 
chấp trước các thực tại vốn là vô ngã đối với người ấy 


không thể được tận diệt. 


Chương V: Sắc pháp 307 





Sarah: Khi nói đền người mù bâm sinh, ta cân nhớ 
răng mình không biết chắc thời điêm nào người ây bị 
mù, và rât khó biêt được người ây sinh ra với tam nhân 


hay vô nhân. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 01/01/2016 


Người hỏi: Thưa Bà, tại thời điểm tái tục, có sắc 
thân, sắc tính và sắc ý vật để trợ cho tâm tái tục sanh, 
vậy sát na tâm của tâm tái tục nương vào sắc ý vật để 
sinh khởi, nhưng sắc ý vật thì diệt chậm hơn 17 sát na 
so với tâm. Vậy phải hiểu điều này như thế nào? Xin 
Bà giải thích. 


Achaan Sujin: Chúng ta cần tìm hiểu từng thứ 
một. Khi nói về sắc ý vật, sắc ý vật là gì? Nó có phải là 
địa đại, phong đại hay đối tượng thị giác không? Sắc ý 
vật sinh khởi cùng với nhóm tám sắc bất ly, hầu như nó 
sinh khởi với tất cả các khoảnh khắc của tâm. Ở khoảnh 
khắc tái sinh vào cõi này - cõi ngũ uân, tâm sẽ không thể 
sinh khởi nương vào một sắc nào khác ngoài sắc được 
làm duyên bởi nghiệp. Tất cả những thực tại sinh khởi 
ở khoảnh khắc tái sinh đều do nghiệp sinh. Nghiệp đó 
có thể được tạo ở ngay trong kiếp trước, hoặc từ những 


kiêp xa xưa. Không có một chủ thê nào làm công việc 


308 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





chọn loại thực tại sinh khởi tại khoảnh khắc đầu tiên 
đó. Được sinh ra làm người là quả của nghiệp thiện, 
nhưng ai biết được đó là quả của nghiệp nào, được tạo 
ra trong kiếp nào không? Chúng ta được sinh ra do quả 
của nghiệp thiện, nhưng tất cả chúng ta đều khác nhau. 
Bởi nghiệp tạo ra sự tái sinh trong kiếp này cũng mang 
kèm theo nó các nghiệp khác. Thức tái tục mang trong 
nó tất cả những thiên hướng ngủ ngầm hay những loại 
nghiệp sẽ được làm duyên để trô quả trong kiếp này. Ở 
khoảnh khắc của sự tái sinh mà ta gọi là thức tái tục thì 
chưa có thân mà chỉ có ba nhóm sắc do nghiệp sinh!. 
Chúng sinh khởi rồi diệt đi, và các nhóm sắc tương tự 
được nghiệp làm duyên để tiếp tục sinh và diệt cho đến 
tận bây giờ. Có những sắc do nhiệt sinh. Nhiệt độ từ 
sắc trước sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của những sắc 
sau, chính vì vậy có người sinh ra với da màu trắng, 
có người màu đen, cao hay thấp, và tất cả những chỉ 
tiết khác nữa. Trong một gia đình chắng hạn, có nhiều 
người con khác nhau, người là con gái, người là con 
trai, và họ đều khác biệt. Mặc dù họ sống trong cùng 
một ngôi nhà, ăn cùng thực phẩm, nhưng suy nghĩ thì 
khác nhau và các đặc điểm đều khác nhau. Như vậy, 
mỗi khoảnh khắc đều có những duyên để tạo ra những 
danh khác nhau và những sắc khác nhau. 


1. Sắc ý vật, thân căn, sắc tính nam hoặc sắc tính nữ. 


Chương V: Sắc pháp 309 





Sarah: Quay trở lại với câu hỏi vừa nãy. Ở khoảnh 
khắc của sự tái sinh, không có con người nào, và cũng 
như khoảnh khắc này, cái thấy không phải là con người 
nào đang thấy. Thức tái tục cùng là một loại với thức 
sinh khởi khi chúng ta ngủ say. Nó là tâm quả, kết quả 
của một nghiệp đã được tạo trong quá khứ. Sinh khởi 
cùng với tâm này, như bạn đã nói, có ba nhóm SẮC: 
nhóm sắc có sắc ý căn, nhóm sắc có sắc giới tính và 
nhóm sắc có sắc thân căn. Ngoại trừ các tâm thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm là các tâm nương vào căn tương 
ứng của chúng để sinh khởi, tất cả những tâm còn lại 
đều nương vào sắc ý vật/ ý căn đề sinh khởi. Ở khoảnh 
khắc thức tái tục, tâm nương vào ý căn, và ý căn được 
duyên bởi cùng một nghiệp làm duyên cho thức tái tục, 
nó sinh khởi tại cùng một khoảnh khắc với thức tái tục. 
Trong cuộc sống hàng ngày, trước khi tâm sinh khởi, 
sắc ý vật đã sinh khởi trước đó. Nhưng riêng ở khoảnh 
khắc đầu tiên của kiếp sống, khi thức tái tục sinh khởi 
thì cũng là lúc sắc ý vật sinh khởi, như vậy là chúng 
sinh khởi ở cùng một thời điểm. 


Như bạn đã nói, sắc có tuôi thọ dài hơn tâm, tương 
đương l7 sát na tâm. Tâm là thức tái tục đó sẽ diệt đi 
và được tiếp nói bởi những tâm khác cũng nương vào 
sắc ý vật đề sinh khởi, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi 
những khoảnh khắc đầu tiên của cái thấy diễn ra rất lâu 


310 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





về sau. Việc sắc có tuôi thọ dài hơn tâm, sinh khởi trước 


hay cùng một lúc với tâm không đặt ra vân đê nào cả. 


Người hỏi: Con muôn được hiệu vê sắc do tâm quả 


tạo, xIn Bà giảng. 


Achaan Sujin: Trước hết, chúng ta sẽ nói về sắc. 
Sắc là thực tại không kinh nghiệm gì cả. Vì nó không 
kinh nghiệm gì nên sắc không bao giờ là vipäka (quả), 
chỉ tâm mới là vipäka mà thôi. Khi nói về nguồn gốc 
phát sinh của sắc, ta biết sắc có bốn nguồn gốc phát 
sinh: Sắc phát sinh do tâm, sắc phát sinh do nghiệp, sắc 
phát sinh do nhiệt độ và sắc phát sinh do vật thực. Chỉ 
có bốn nguyên nhân đó làm phát sinh sắc. Còn khi nhắc 
đến vipäka thì chỉ có tâm mới là vipäka mà thôi. 


Người hỏi: Trong tâm thì có tâm nhân', tâm thiện, 
tâm bắt thiện và tâm quả. Vậy tâm quả tạo ra những sắc 
đó như thế nào? 

Achaan Sujin: Loại tâm quả là ngũ song thức 
không thê tạo ra sắc, nhưng những loại tâm quả khác 
thì có thê tạo ra sắc. 

Người hỏi: Xin Bà hãy cho ví dụ để dễ hiểu. 


1. Có lẽ người hỏi muốn nói đến tâm duy tác hay tâm vô ký ở đây. 


Chương V: Sắc pháp 311 





Achaan Sujm: Bất kê tâm thiện, tâm bất thiện hay 
tâm quả, khi nó làm duyên phát sinh sắc, nó khiến cho 
sắc phát sinh đồng thời ở khoảnh khắc nó sinh khởi. 
Khi chúng ta ngủ say, khi đó có tâm gì? 


Người hỏi: Tâm hộ kiếp ạ. 


Achaan Sujin: Những tâm quả (tâm hộ kiếp) đó 
tạo sắc tại khoảnh khắc sinh của nó. 


Sarah: Một ví dụ, mọi người đều biết, khi chúng 
ta ngủ say thì vẫn có hơi thở. Nếu không có hơi thở 
thì cuộc sống sẽ dừng lại. Như vậy. lúc ngủ say, tâm 
quả vẫn tạo ra sắc, một trong các sắc đó là cái ta gọi 
là hơi thở. 

Người hỏi: Điểm này rất vi tế. Đối với tâm sân thì 
dễ nhận biết. Khi ta tức giận sẽ làm phát sinh sắc khiến 
cho mặt mũi đỏ tía, còn đối với tâm quả thì rất khó nhận 
biết. Xin cảm ơn lời giải thích của các vị 


$arah: Như vậy chúng ta thấy rằng Giáo lý rất vi 
tế, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sự vi tế đó. 


312 


313 


Chương VI: 
Nghiệp và quả của nghiệp 
Vòng sinh tử luân hồi 


Pháp đàm tại Hội An, chiều ngày 18/05/2014 


Người hỏi: Dạ em xin phép hỏi. Lúc sáng em nghe 
Pháp, có những khoảnh khắc nghe được và có những 
khoảnh khắc không nghe được. Vậy khoảnh khắc nghe 
được và không nghe được có phải là nghiệp không? 


Người phiên dịch: Không nghe được có nghĩa là 
nghe không hiểu hay không nghe được âm thanh? 


Người hỏi: Dạ, là khoảnh khắc phóng tâm, không 
đề ý ạ. 


Achaan Sujin: Đó là một pháp, một thực tại, 
không phải là bạn. Nó do duyên sinh, không thể được 
kiểm soát. Nó hoàn toản vô ngã, nhưng do trí tuệ chưa 
đầy đủ nên ta không hiểu được khoảnh khắc đó không 
phải là ta, không phải là ngã. Đây chính là điểm mẫu 


314 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





chốt mà qua đó chúng ta thấy rằng, không ai có thể chủ 
động làm một việc gì, dù có có đến đâu. Nếu không có 
hiểu biết sinh khởi thì sẽ vô ích, vì đù trí tuệ hay vô 
minh có mặt ở khoảnh khắc đó thì chúng đều không 
phải là bạn, không phải là ai đó. Càng tìm hiểu thêm về 
sự thật này, trí tuệ sẽ càng dần tiến tới điểm có thể hiểu 
được điều đó. 


Hiện giờ không ai hiểu được cái thấy là vô ngã 
đúng không? Cũng như vậy đối với cái nghe, với những 
khoảnh khắc lắng nghe và những khoảnh khắc không 
lắng nghe,... tất cả các khoảnh khắc đó đều do duyên 
sinh, không có ai ở đằng sau. Giáo lý rất tự nhiên và vô 
cùng vi tế. Việc nghe Giáo lý có thê giúp chúng ta phát 
triển sự suy xét chân chánh từ những gì được nghe. Chỉ 
nghe thôi mà không có sự suy xét về những gì được 
nghe sẽ không làm duyên cho hiểu biết sâu hơn. Khi đó, 
mặc dù chúng ta có thê nghe thấy ngôn từ nhưng không 
hiểu được nghĩa của nó. Nhưng một khi đã có hiểu biết, 
chỉ một từ cũng đủ đề thể hiện thực tại hiện giờ. Chẳng 
hạn, “cái thấy” không chỉ là một từ, nó chỉ đến thực tại 
hiện giờ đang thấy ngay lúc này đây. Vì nó là một thực 
tại hữu vi, đo duyên sinh nên không ai có thể kiểm soát 
được chuyện đó. Ta không thể khiến nó sinh khởi hoặc 
không thê khiến nó không diệt đi, điều đó là không thẻ. 
Nhờ vậy, ta có thê phát triển hiểu biết về vô ngã. 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 315 





Người hỏi: Dạ, cho con hỏi câu hỏi thứ hai. 


Aechaan Sujin: Câu hỏi vừa rồi bạn có thấy rõ ý đã 


được giải thích không? 


Người hỏi: Dạ có, nhưng con vân muôn hỏi về 


nghiệp. 


Achaan Sujin: Bây giờ bạn có chắc chắn rằng tất 


cả những gì xuất hiện chỉ là pháp không? 
Người hỏi: Dạ, chắc chăn ạ. 


Achaan Sujin: Trước khi chúng ta đi sâu vào 
những khái niệm như “nghiệp”, cân phải có hiệu biệt 
rât rõ ràng về cái là pháp một cách chắc chăn, sau đó ta 


có thể tìm hiểu kỹ hơn. Cái mà bạn gọi là nghiệp là gì? 


Người hỏi: Dạ, là những thực tại trong cuộc sống 
của mình, giống như mong muốn của mình muốn tập 
trung để nghe Pháp nhưng lại có những luồng suy nghĩ 
khiến mình bị phóng tâm. Con nghĩ là do mình không 
tích lũy được cái gì đó trong kiếp trước nên bây giờ 
không được hưởng phước của việc nghe pháp. 

Achaan Sujin: Đó, đây là vì bạn đang nghĩ về bạn, 
nhưng thực chất đó chỉ là pháp. Vậy cái mà bạn cho là 
bạn là gì đây? 


316 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Dạ, con cũng không rõ về vẫn đề này. 

Achaan Sujin: Từ khi sinh ra đến khi chết đi, bất 
cứ khi nào không có hiểu đúng về các thực tại thì chúng 
ta sẽ luôn nói về những điều mình không biết. Chăng 
hạn, chúng ta dùng từ nghiệp nhưng chúng ta không 
biết nghiệp là gì, chúng ta dùng từ “tôi”, “bản thân tôi”, 
nhưng đó là cái gì đây? Liệu ta có thể hiểu về nghiệp 
nếu không hiểu đúng về khoảnh khắc hiện giờ không? 


Người hỏi: Dạ, con đồng ý. 


Pháp đàm tại Huế, sáng ngày 25/05/2014 


Aechaan Sujin: Vậy chúng ta có thê nói về khoảnh 
khắc đầu tiên của kiếp sống này không? Cái gì sinh 
khởi ở khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống? 


Trả lời: Tâm và tầm sở. 


Achaan Sujin: Đúng, khi đó chưa có tên gọi, chưa 
có con người nào như bây giờ. Tâm có thể tự sinh khởi 
không? Tự thân nó không thê sinh khởi mà phải có 
duyên để cho tâm và tâm sở sinh khởi. Thông thường, 
chúng ta nghĩ đến nghiệp đã tạo trong qúa khứ. Và 
nghiệp quá khứ là duyên khiến quả sinh khởi về sau. 
Có hành vi nào ở khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp 
sông không? 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 317 





Người dịch: Không 


Achaan Sujin: Khoảnh khắc đó là quả của một 
nghiệp đã tạo trong quá khứ, và không ai biết được loại 
nghiệp nào sẽ làm duyên cho tâm quả sinh khởi sau 
cái chết ở kiếp sau. Nhưng tất cả chúng ta đều từng 
tạo vô số loại nghiệp khác nhau, và trong đó chỉ có 
một nghiệp đã làm duyên cho khoảnh khắc đầu tiên của 
kiếp sống này mà chúng ta gọi là thức tái tục, cái mang 
theo tích lũy của tất cả các nghiệp và xu hướng ngủ 
ngầm. Những nghiệp đó sẽ làm duyên cho các khoảnh 
khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm... Do vậy, 
một khi sinh ra tất yếu sẽ có các khoảnh khắc của thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm tương ứng với nghiệp đã 
tạo và làm duyên cho thức tái tục đó. Khi chưa phải là 
thời điểm của nghe thì cái nghe không thể sinh khởi. 
Bởi tất cả những khoảnh khắc đó đều là quả của nghiệp 
đã tạo trong quá khứ. A1 sinh ra mà không có cái nghe 
sinh khởi? Điều đó tùy thuộc vào duyên. Nếu không có 
nghiệp làm phát sinh nhĩ căn, người đó sẽ là người điếc 
bâm sinh. Còn với người mù thì sao? Không có ai muốn 
bị mù nhưng một số thì bị mù từ khi sinh ra. Đó là do 


quả của nghiệp mà người đó đã tạo từ trước. 


Chính vì vậy, thức tái tục là một tâm rất khác biệt. 
Chúng ta đã sinh ra ở thế giới này, nhưng khoảnh khắc 


318 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





của thức tái tục có giống như bây giờ không? Đức Phật 
dạy chúng ta rất chi tiết về các khoảnh khắc. Thức tái 
tục diệt đi làm duyên cho các khoảnh khắc tâm khác 
tiếp nối. Ở khoảnh khắc tiếp nối thức tái tục thì chưa có 
nghe và thấy. Tâm tiếp nối thức tái tục vẫn là quả của 
cùng loại nghiệp đã làm duyên cho thức tái tục sinh khởi 
bắt đầu một kiếp sống. Chúng ta sống nhưng không có 
hiểu biết rõ rệt khi nào thì là quả của nghiệp, khi nào 
là nghiệp. Vậy cuộc sống, hay tâm sinh khởi tiếp theo 
thức tái tục thì như thế nào? Khi đó vẫn chưa có thấy, 
nghe, ngửi, nêm, xúc chạm và suy nghĩ. Vì tâm ấy cũng 
được duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ đã sản sinh 
ra thức tái tục nên nó cũng giống như thức tái tục. Loại 
tâm này không bao giờ thay đổi cho đến khi tử thức của 
kiếp này chấm dứt. Nhưng sau tử thức- khoảnh khắc 
cuối cùng của kiếp sống - thì sẽ có một nghiệp làm 
duyên cho khoảnh khắc đầu tiên thức tái tục của kiếp 
tiếp theo. Như vậy, có nhiều loại thức tái tục khác nhau, 
sinh ra là người là một loại, hay sinh ra ở cõi bàng sinh 
(cõi súc sinh) là những cõi mà ta có thê thấy ngay trong 
khi làm người. Sinh ra làm người là một quả thiện hơn 
với sinh ra là súc vật, đúng không? Có tốt hơn không? 
Tại sao? Con người thì thấy và súc vật cũng thấy. Nhãn 
thức cũng giống hệt ở người cũng như súc vật, không 
phải là cùng một thức nhưng nó cùng một loại. Dù là 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 319 





Đức Phật thấy, hay Ngài Änanda thấy, hay một phàm 
phu, hay một chư thiên thấy, hay một súc vật thấy, thì 
cái thấy vẫn có đặc tính là “thấy” và là quả của nghiệp. 
Thấy là một khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng thị 
giác mà không hề có ý định, chủ định làm việc đó. Đôi 
lúc nó kinh nghiệm đối tượng khả ái, đôi lúc bất khả ái. 
Cái gì làm duyên cho những khoảnh khắc như vậy? Đó 
là do nghiệp đã tạo trong quá khứ. 


Không ai biết được khi nào những nghiệp đã tạo 
trong quá khứ sẽ trỗổ quả trong tương lai. Chúng ta biết 
rằng mỗi khi có kinh nghiệm ngũ quan, như khi nhãn 
thức sinh khởi thì là do một quả trong quá khứ đang trô. 
Những khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng bắt khả ái 
là quả của nghiệp bất thiện, điều đó là không thể tránh 
khỏi. Những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm xảy ra một cách tự nhiên và không có ai lựa 
chọn, vì không có chủ thể hay tự ngã nào đứng ra điều 
khiến tất cả những thứ đó. Liệu có aI có thể lựa chọn 
sinh ra ở nơi này nơi kia, hay sinh ra ở cõi này hay cõi 
kia không? Không có người nảo làm công việc lựa chọn 
được sinh ra ở trong kiếp này với tư cách là người này. 
Nếu như bạn có thê lựa chọn việc tái sinh thì bạn muốn 
tái sinh ở đâu? 


Trả lời: Ö cõi thiên. 


320 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Aechaan Sujin: Việc sinh ra ở cõi thiên chỉ có thê là 
quả của một nghiệp thiện mà thôi. Nhân đúng sẽ tạo ra 
quả đúng. Nghiệp bắt thiện sẽ không thể tạo quả thiện. 
Lúc thấy một con cún rất xinh xắn, khi đó là quả của 
nghiệp nào đây? 


Trả lời: Quả của một nghiệp thiện. 


Aechaan Sujin: Vậy chúng ta bắt đầu hiểu một chút 
về nhân và quả, không a1 có thê thay đổi sự vận hành 
của nghiệp và quả của nghiệp. Có thể có cái thấy ngay 
sau thức tái tục không? Chưa thê có. Khi ở trong bụng 
mẹ có những loại kinh nghiệm nào? Nhờ cô Sarah trình 
bày phần này. 


$arah: Tôi không thể nhớ lúc đó như thế nào 
nhưng chắc chắn là ở trong bụng tắt là tối. 


Aechaan Sujin: Nhưng câu hỏi tôi muốn đặt ra là 
khi ở trong bụng mẹ, khi thức tái tục hình thành một 
sinh linh mới thì khi đó có những gì? 


$arah: Ở khoảnh khắc của thức tái tục có tâm, tâm 
SỞ và sắc. Tuy chưa có một số loại sắc nhưng chắc chắn 
có ba loại sắc là sắc tính nam hoặc nữ, sắc ý căn và thân 
căn. Khi đó chưa có nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt căn. Chưa 
có kinh nghiệm của thấy nghe, ngửi, nếm, xúc chạm 
nhưng đã có thân căn, do đó có cơ sở cho sự xúc chạm 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 321 





sinh khởi. Mặc dù đã có cái làm cơ sở cho thân thức 
sinh khởi là thân căn, nhưng ở khoảnh khắc đầu tiên đó 
vẫn chưa có sự kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Bởi 
vì sau những khoảnh khắc của thức tái tục đó và các 
tâm hộ kiếp tiếp nối, kinh nghiệm đầu tiên qua sáu căn 
diễn ra nơi ý môn. Loại tâm sinh khởi kinh nghiệm đối 
tượng trong lộ trình ý môn đầu tiên luôn là tâm tham. 
Tâm tham ở khoảnh khắc này vẫn chưa dính mắc vào 
các đối tượng của thấy nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Nó 
chỉ đơn thuần là tham dính mắc vào sự trở thành, hay 
còn gọi là tham hữu. Chúng ta có thể thấy rằng, trong 
cuộc đời của mình, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã 
bị ngự trị bởi tham rồi. Khoảnh khắc đầu tiên của kiếp 
sống là thức tái tục đã có thể có nhận thức về thế giới 
này hay chưa? Không thể nào. Khoảnh khắc đó cũng 
giống như khi ta ngủ say vậy, nhưng khi ngủ say thì 
bạn là ai, tên bạn là gì, cha mẹ con cái, bạn bẻ của bạn 
là ai? Như vậy, khoảnh khắc của tâm đầu tiên của một 
kiếp sống thì không hề có kinh nghiệm gì cả, nó chỉ 
đảm nhận chức năng tái sinh trong một kiếp sống mới. 
Có 14 chức năng của tâm, nhưng ta sẽ không đi vào 
liệt kê những chức năng đó. Có thêm một chức năng 
nữa của tâm là chức năng tử, chức năng xa lìa cõi đời 
này. Nếu ta nhận ra rằng khoảnh khắc đầu tiên của kiếp 
sống cũng chỉ là một tâm sinh và diệt, khoảnh khắc cuối 


322 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





cùng của kiếp sống cũng chỉ là một tâm sinh và diệt, 
thì chúng ta sẽ thấy răng chăng có ích gì khi chúng ta 
tìm kiếm các loại kinh nghiệm, trở nên giàu có. Thực 
chất những gì được kinh nghiệm đều là quả của nghiệp. 
Nghiệp đôi khi cũng được gọi là bản fay vô hình, ngoài 
nghiệp làm duyên cho thức tái tục thì nghiệp cũng làm 
duyên cho các khoảnh khắc kinh nghiệm khác trong 
cuộc sống. Một khi sinh khởi, thức tái tục diệt đi và làm 
duyên cho tâm tiếp theo, cứ như vậy cho tới khi tử thức 
sinh và diệt. Có khi nào mà sau khi tử thức diệt đi thì 
không còn có tâm sinh khởi nữa không? 


Người dịch: Sau khi một vị A la hắn tịch diệt. 


Achaan Sujin: Tại sao lại không còn có tâm sinh 


khởi sau cái chêt của một vị A la hán? 


Người dịch: Bởi vì vị ấy đã hoàn toàn tận diệt tham 


ái và vô minh, cái là gôc của sự tái sinh. 


Achaan Sujin: Vậy tất cả những người ngồi đây 
đều còn tái sinh nữa phải không? Và chúng ta không 
có lựa chọn nảo cả, vì điều ấy phụ thuộc vào nghiệp, 
phụ thuộc vào thực tại. Không chỉ có một nghiệp được 
tích lũy ở thức tái tục, có rất nhiều nghiệp cùng được 
tích lũy ở tâm đó, những nghiệp này sẽ làm duyên cho 
những tâm khác nhau trong một kiếp sống. Nhưng 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 323 





thông thường, chúng ta lại cho rằng chỉ ở khoảnh khắc 
có những sự kiện bất thường xảy ra thì mới là quả của 
nghiệp, chẳng hạn khi ta được hay mất một cái gì đó thì 
mới là quả của nghiệp. Chúng ta quên mất rằng kê cả 
cái thấy hiện giờ đã là quả của nghiệp rồi, mỗi khoảnh 
khắc của nghe cũng là quả của nghiệp. Vậy chúng ta 
đang được học về nhân và quả trong cuộc sống hàng 
ngày. Một nghiệp làm duyên cho thức tái tục, thức tái 
tục sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của tâm tiếp theo, 
nhưng tâm đó cũng là quả của nghiệp. Nghiệp đã làm 
duyên cho thức tái tục sinh khởi không chỉ làm duyên 
cho thức tái tục mà cũng làm duyên cho một số tâm 
khác sinh khởi sau đó trong cả kiếp sống. Thức tái tục 
không thê thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. 
Nhưng mỗi tâm đều phải kinh nghiệm một đối tượng, 
kê cả khoảnh khắc ngủ say cũng vậy. Chừng nào nghiệp 
làm duyên cho sự sinh khởi ở cõi đời này vẫn chưa 
chấm dứt, vẫn còn những tâm là quả của nghiệp ấy sinh 
khởi, duy trì sự tồn tại của con người cụ thê đó trong 
kiếp đó, những tâm ấy gọi là âm hộ kiếp. Trong một 
kiếp sống, có những khoảnh khắc thế giới xuất hiện, có 
những kinh nghiệm xảy ra qua một trong sáu căn, có 
những khoảnh khắc thì không có bất cứ kinh nghiệm 
nào, không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy 


nghĩ - như lúc ngủ say, hoặc những khoảnh khắc xen 


324 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





kẽ giữa các lộ trình của các môn. Đó chính là những 
khoảnh khắc của tâm hộ kiếp. Ở những khoảnh khắc 
đó, tâm kinh nghiệm một đối tượng không được biết 
tới, bởi vì loại đối tượng này không được kinh nghiệm 
qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tử thức - cũng là một 
tâm hộ kiếp - là tâm cuối cùng của những tâm là quả 


của cùng một nghiệp này 


Bây giờ chúng ta sẽ nói về nghiệp, các loại nghiệp 
thiện và bất thiện, về quả của thiện pháp và bất thiện 
pháp. Câu hỏi đặt ra là khoảnh khắc nào là quả, khoảnh 
khắc nào là nhân? Điều này không quá khó, bởi vì đó 
chính là khoảnh khắc này. Nhãn thức là quả hay là 
nhân? Nhĩ thức là quả hay là nhân? Ngửi là quả hay là 
nhân, nêm là quả hay là nhân? Xúc chạm là quả hay là 
nhân? Các bạn có muốn có tất cả những khoảnh khắc 
này không? Ngay sau khi có cái thấy đã có dính mắc vào 
cái thấy rồi. Rất nhẹ, rất thoảng qua và không được biết 
tới. Khi có ai đó hỏi bạn, bạn có muốn bị mù không? 
Câu trả lời là gì? Câu trả lời là “không”. Như vậy, có sự 
dính mắc vào cái thấy, không ai muốn bị mù, và ngay 
sau cái thấy đã có sự dính mắc tồi. 

Các tâm hộ kiếp, bhavalga-citta, kinh nghiệm 


cùng một đối tượng không phải là đối tượng của thế 


giới này như vân được kinh nghiệm qua sáu căn. Có 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 325 





đúng là đối tượng của các tâm này không thể được biết 
hay không? Có ai biết được cái được kinh nghiệm ở 
những khoảnh khắc đó không? Nhưng hắn phải có một 
đối tượng mà nhờ vậy các tâm có thể tiếp tục sinh khởi 
và duy trì cuộc sống trong một kiếp, từ khoảnh khắc 
này sang khoảnh khắc khác, cho đến khi khoảnh khắc 
cuối cùng của kiếp này kết thúc. Và rồi lại một nghiệp 
khác làm duyên cho thức tái tục của kiếp tiếp theo, kiếp 
tiếp có thê ở địa ngục, ở cõi thiên, có thể ở cõi súc sinh, 
tùy thuộc vào nghiệp. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 31/12/2014 


Người hỏi: Trong khi đang nghe Pháp, có những 
lúc con lắng nghe lời dạy của Bà, có những lúc lại nghĩ 
về những thứ khác. Những lúc như thế là do nghiệp bất 
thiện, chứ không phải là do lơ đễnh? 


$arah: Như ban nãy tôi có nói, ở khoảnh khắc của 
cái thấy, đó là quả của nghiệp. Sau khi cái thấy đã diệt 
đi rồi thì có suy nghĩ về cái được thấy. Suy nghĩ này có 
thể sinh khởi với sự thích thú, với sự buông bỏ hay với 
sự khó chịu, khi đó không còn là quả của nghiệp nữa. 
Sáng nay, chúng ta đã nói về các “xu hướng được tích 
lũy” hay thói quen. Tôi có đưa ví dụ về một người khi 


326 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





có sự sân hận, thì sự sân hận ấy có thê được tích lũy và 
tăng trưởng mỗi khi nó sinh khởi. Khi sự sân hận đó trở 
nên mạnh mẽ, nó có thê khiến người đó nói những lời 
khó nghe hay làm những điều không đúng đắn. Không 
thể nói việc đó sinh khởi bởi nghiệp, mà thực chất là 
bởi sự tích lũy các xu hướng hành động theo cách này 
hay nói năng theo cách kia. Khi ta nói những lời khó 
nghe hoặc làm những việc không đúng đắn, đó chính là 
nghiệp, và nghiệp đó sẽ có năng lực tạo quả trong tương 
lai. Cũng như vậy, hiện giờ đang có cái nghe và những 
âm thanh khác nhau, và đó là quả của nghiệp. Trong khi 
nghe, nếu có hiêu biết sinh khởi thì có nghĩa là sự suy 
xét chân chánh, nhờ có tích lũy hiểu biết về Giáo pháp, 
và qua đó, hiểu biết bắt đầu được phát triển. à mặc đù 
hiểu biết ấy mới chỉ ở mức độ tư duy, mỗi khi sinh khởi 
nó được tích lũy thêm, nó đã mang lại lợi ích và có thể 
tạo quả tốt đẹp. 


Đức Phật đã dạy về tam luân. Vòng thứ nhất là 
quả luân - xảy ra ở những khoảnh khắc của thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm. Quả luân nghĩa là quả của nghiệp 
đã tạo ra trong quá khứ, và không ai có thê làm gì để 
thay đổi nó. Hiện giờ có cái thấy, và đó là quả của 
nghiệp. Khi nghiệp đã được tạo, nó sẽ trổ quả và không 
có cách nào thay đối điều đó. Khoảnh khắc đầu tiên 


của cuộc đời chúng ta, gọi là thức tái tục, cũng là quả 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 327 





của nghiệp. Sau khi có kinh nghiệm thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm, chúng sẽ được tiếp nối bởi suy nghĩ 
về những gì được thấy nghe,..., có thể theo cách thiện 
hoặc bất thiện. Suy nghĩ có thể nghĩ về cái đã được 
kinh nghiệm với sự dính mắc, với sự khó chịu, hay với 
sự mê mờ, hay có thể nghĩ về điều đó với sự suy xét 
chân chánh. Điều này xảy ra do những xu hướng đã 
được tích lũy từ trước. Vòng này được gọi là phiền não 
luân, bao gồm cả thiện và bất thiện được tích lũy. Nó 
sinh khởi do bởi kinh nghiệm qua năm căn: Thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm - cái là quả của nghiệp. Vòng thứ 
ba là nghiệp luân: một khi những phiền não đã được 
tích lũy và đủ mạnh, sẽ tạo hành vi qua thân và khẩu, 
và trở thành những nghiệp mới, có khả năng trô quả, đó 
chính là nghiệp luân. 


Ta có thể thấy, do liên quan tương sinh, ngay ở 
khoảnh khắc này, ba vòng đó đang tiếp diễn: Quả luân 
với những gì được kinh nghiệm qua mất, tai, mũi lưỡi, 
thân, xúc chạm; phiền não luân với những suy nghĩ sinh 
khởi ngay sau đó, và nghiệp luân với những hành động, 
lời nói!. Nó diễn ra liên tiếp và xoay vần mãi. Ta gọi đó 
là vòng sinh tử luân hồi. 


1. Và những suy nghĩ tạo nghiệp đạo, như tham lam, ác ý, tà kiến, 
trí tuệ. 


328 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Người hỏi: Trong giấc mơ, nêu có sát sanh, trộm 
cắp, tả dâm... thì có tạo nghiệp không ạ? 


$arah:: Do những kinh nghiệm thấy, nghe trước đó, 
có những suy nghĩ sinh khởi thiện hay bất thiện trong 
lúc ta ngủ, nhưng không có hành động thực tế nào xảy 
ra. Trong giấc mơ, kê cả khi ta mơ đến việc giết một con 
vật, thì đó vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi, mặc dù suy nghĩ 
đó là bất thiện nhưng vẫn không phải là nghiệp, không 
có khả năng tạo quả. 


V† sự 2: Với trường hợp một người cận tử, người 
đó nhớ lại cảnh bất thiện và rồi tử. Liệu có phải chính 
suy nghĩ bất thiện trước cái chết đó có năng lực đề thức 
tái tục sau đó là quả tái sinh ở một cõi xấu? Hay suy 
nghĩ bắt thiện đó chỉ là một duyên để nghiệp bất thiện 
đã tạo trước đó trổ quả? 


$arah: Về thực chất, chính nghiệp thiện hay bất 
thiện đã tạo trong quá khứ, bất kế kiếp nào, là cái làm 
duyên cho tâm ở tiến trình cuỗi cùng của một kiếp sống 
sinh khởi theo cách thiện hay bắt thiện và tiếp theo cho 
quả là thức tái tục của kiếp sau. Trong kinh điển có ví dụ 
về những nghiệp bắt thiện và những trọng nghiệp. Chăng 
hạn, trường hợp Đề-bả-đạt-đa, trọng nghiệp phạm phải 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 329 





[làm chảy máu Đức Phật, chia rẽ Tăng đoàn... | đã làm 
duyên cho sự tái sinh ở địa ngục trong kiếp sau. Mặc 
dù nghiệp bất thiện đó không được tạo ở chính thời 
điểm lâm chung, nhưng nó làm duyên cho tâm bắt thiện 
sinh khởi trước khi chết, cái mà người ta gọi là cận tử 
nghiệp. Cận ## nghiệp là một cái kênh để nghiệp đã 
tạo cho quả là thức tái tục sinh khởi ở nơi tương ứng 
với nghiệp đã tạo. Với tất cả mọi người, ngoại trừ các 
vị A-la hán, tâm thiện hay bắt thiện ở lộ trình tâm cuối 
cùng trước khi chết được duyên bởi nghiệp đã tạo sẽ 
được tiếp nối bởi tử thức, tử thức ấy cùng một loại tâm 
với thức tái tục của kiếp sống này - nó là quả của nghiệp 
đã làm duyên cho sự tái sinh ở kiếp sống hiện giờ. Còn 
cận tử nghiệp của kiếp này, được duyên bởi một nghiệp 
đã tạo trong quá khứ, sẽ làm duyên cho thức tái tục sinh 
khởi trong kiếp sau. 


Quả của một nghiệp luôn sinh khởi gián đoạn với 
thời điểm nghiệp được tạo nên có tên là guả đị thục, trừ 
trường hợp của ứâm quả siêu thể - là tâm sinh khởi liền 


ngay sau tâm tạo ra nó là âm đạo. 


Vừa nãy ta đã nói về các nghiệp bắt thiện. Đối với 
đại nghiệp thiện, đặc biệt trường hợp của trí tuệ, sinh 
khởi ở những khoảnh khắc của hiểu biết, như trong lúc 
nghe Pháp hoặc ở những khoảnh khắc khác, nó cũng có 


330 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thê là một duyên cho cận tử nghiệp sinh khởi. Khi cận 
tử nghiệp sinh khởi được làm duyên bởi hiểu biết trước 
đó, nó là kênh dẫn cho thức tái tục trong kiếp sau là quả 
của nghiệp thiện. Như Achaan Sujin thường nhắc nhở 
chúng ta, điều này có thể xảy ra ngay bây giờ, khi đang 
có thấy và nghe, rồi ngay lập tức có thê có tử thức sinh 
khởi sau đó. Như vậy, tâm đang suy nghĩ theo cách thiện 
hoặc bất thiện hiện Ø1Ờ cũng có thê là những tâm cuối 
cùng của một kiếp sông. Tùy thuộc vào nghiệp đã tạo ra, 
nó sẽ làm duyên cho thức tái tục trong kiếp sau sinh khởi 
ở cõi tương ứng. Hiện giờ, cái thấy, cái nghe...sinh khởi 
tự nhiên, tiếp nối bởi suy nghĩ. Chúng ta không thê kiêm 
soát để khiến cái thấy, cái nghe... sinh khởi theo cách 
mình mong muốn. Cũng như vậy, không có cách nào 
kiểm soát để cận tử nghiệp sinh khởi theo ý muốn của 
mình. Cái gì sinh khởi sẽ tùy thuộc vảo những duyên 
khác nhau, đặc biệt là nghiệp duyên và thường cận y 
duyên, tức là duyên tích lũy xu hướng thiện và bất thiện 
từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. 

V† sự 2: Như vậy cận tử nghiệp thực chất chỉ là một 
trong các duyên, nó phối hợp với nghiệp đã tạo trong 
quá khứ đề cho quả là thức tái tục, chứ không chỉ riêng 


cận tử nghiệp làm duyên cho thức tái tục sinh khởi? 


$arah: Đúng vậy. Cần phải nói rằng, không có 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 331 





nghiệp nào có thể trổ quả mà không có sự hỗ trợ của 
cận y duyên. Chính sự tích lũy của những xu hướng bắt 
thiện hoặc thiện mà một nghiệp đã tạo trong quá khứ có 
năng lực trổ quả trong tương lai. Những duyên hệ này 
hoạt động mật thiết cùng nhau. 


V† sự 2: Cảm ơn lời giải thích của cô Sarah đã giúp 
sư hiểu rõ vấn đề hơn. Sư thường suy nghĩ đặt nặng 
về cận tử nghiệp, nhưng bây giờ hiểu hơn rằng chính 
những tích lũy đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày 
là vô cùng quan trọng, những xu hướng tích lũy đó sẽ 
phối hợp với nghiệp quá khứ để cho quả trong tương lai. 

Sarah: Tôi thấy cần nhắn mạnh rằng nghiệp chính 
là tâm sở tư, những “xu hướng được tích lũy” chính là 
những tâm sở tư đó được tích lũy. Chính sự tích lũy 
của tâm sở tư cũng như các xu hướng khác, khiến cho 
nghiệp trổ quả trong tương lai. Mời Achaan Sujin bình 


luận thêm. 


Achaan Sujin: Lợi ích của việc tìm hiêu những 


điều này là gì? 


Vị sự 2: Khi hiêu rằng xu hướng thiện và bắt thiện 
được tích lũy sẽ cho quả tương lai như thế nào, khi ấy 
sẽ có khuynh hướng tích lũy những điều thiện, những 
điều lợi ích. 


332 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Achaan Sujin: Đức Phật đã dạy trong 45 năm tất 
cả những chỉ tiết này, về sự phức hợp của nghiệp và 
quả của nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, về 
tâm sở tư, về sự tích lũy của các tâm sở khác nhau, về 
tất cả những điều chúng ta đang bàn ở đây chỉ với một 
mục đích làm tăng trưởng niềm tin về tính chất vô ngã 
của tất cả các pháp. Bởi vì đặc tính của các thực tại là 
khó đề có thể hiểu được, khó hơn rất nhiều những câu 
chuyện về các tình huống khác nhau. Đức Phật đã dạy 
về quả của nghiệp, để ta hiểu rằng từ khi sinh ra đến 
khi chết đi, từ khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống, 
luôn luôn không có “cái ngã” nào cả. Thức tái tục, tâm 
đầu tiên sinh khởi của một kiếp sống, không phải là 
một “tự ngã”. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đều là 
quả của nghiêp, và đều không được biết. Ai có thể nói 
nghiệp nào đã tạo ra cái thấy ở khoảnh khắc này? Ai có 
thể nói nghiệp nào đã tạo ra việc nghe hiện giờ? Điều rõ 
nhất chúng ta có thể biết được là chừng nảo còn có nhân 
thì còn có quả. Và tất cả những thứ đó đều là pháp mà 
thôi. Tất cả những gì Ngài đã dạy vô cùng phong phú, 
đều nhằm làm duyên cho hiểu biết về cái đang xuất hiện 
hiện giờ là vô ngã. Chúng ta biết rằng, chừng nào còn 
có nhân thì sẽ còn có quả. Hiện giờ, cái gì là nhân và 
cái gì là quả? Chúng ta nghĩ về nhân và quả trong khi 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 333 





ngay hiện giờ, quả [ngũ song thức] đã được làm duyên 
để sinh khởi và đảm nhận chức năng của nó. Đức Phật 
đã giáo hóa trong suốt 45 năm là để có được hiểu biết 
về những gì đang xuất hiện. Quý vị có muốn tìm hiểu 
thêm về thực tại nào không? Chỉ nói về một thứ ở một 
thời điểm thôi, để thực sự có thêm niềm tin rằng đó 


33 


không phải là “tự ngã”. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 06/01/2015 


Người hỏi: Vài hôm trước có thảo luận về đề tài 
nghiệp thì là tư tâm sở nhưng không phải tất cả tư tâm 
sở đều là nghiệp. Con chưa hiểu rõ phần đó, xin quý vị 
giải thích thêm. 


$arah: Chúng ta có đọc trong Kinh rằng tất cả các 
nghiệp đều là tác ý- tư (cetanä), vậy chúng ta cần phải 
hiểu điều đó nghĩa là gì. Nói đơn giản, chúng ta biết rằng 
tư tâm sở là một trong bảy biến hành tâm sở, sinh khởi 
với mọi loại tâm, tức là nó sinh khởi với bốn chủng loại 
tâm: Tâm thiện, tâm bắt thiện, tâm quả và tâm duy tác. 
Điều đó có nghĩa là nó sinh khởi với cả những tâm là 
nhân, cũng như những tâm là quả, và những tâm không 
phải là cả nhân lẫn quả. Tâm sở tư- nghiệp này được 
gọi là nghiệp đồng sinh, có nghĩa nó sinh khởi đồng 


334 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thời với các tâm sở khác trong cùng một tâm. Khi tâm 
sở tư sinh khởi, nó làm nhiệm vụ đôn đốc, phối hợp tất 
cả những tâm sở đồng sinh với nó cùng với tâm. Hay 
ta cũng có thể lấy ví dụ của một người lớp trưởng điều 
phối các học sinh trong lớp để mỗi bạn làm công việc 
của mình. 


Nghiệp đồng sinh là loại nghiệp thứ nhất. Một 
trường hợp khác của tâm sở tư là những tâm sở tư sinh 
khởi cùng với những tâm thiện và tâm bất thiện. Vẫn 
là tâm sở tư, nhưng bên cạnh việc điều phối các tâm 
sở khác, nó cũng tạo nghiệp. Tâm sở tư- nghiệp thứ 
hai này gọi là dị thời nghiệp, có nghĩa là nghiệp sẽ trô 
quả ở khoảnh khắc khác. Điều đó có nghĩa là, nếu tính 
chất thiện và bất thiện của tâm ở khoảnh khắc ấy đủ sức 
mạnh, nó sẽ khiến cho tâm sở tư đảm nhận chức năng 
tạo nghiệp, và nó sẽ đưa đến kết quả về sau, ở một thời 
điểm khác. Khi nghiệp đã được tạo, nó sẽ có năng lực 
tạo quả về sau. Đó là chức năng kép của tâm sở tư, tức 
là nó vừa điều phối các tâm sở khác, vừa tạo nghiệp khi 
nó sinh khởi với tâm thiện và tâm bắt thiện. Chắng hạn, 
nếu ta nói những lời thô tháo, về sau những lời nói đó 
sẽ có quả, thì loại tâm sở tư ở khoảnh khắc nói lời thô 
tháo đó được gọi là ñana-kharika-kamma, hay đị thời 
nghiệp. Khía cạnh đầu tiên (đồng sinh nghiệp) được 
phát huy ở tất cả các khoảnh khắc của các loại tâm khác 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 335 





nhau. Khía cạnh thứ hai, khía cạnh tạo nghiệp (dị thời 
nghiệp) thì chỉ phát huy với các loại tâm thiện và tâm 
bắt thiện mà thôi. 

Lý do chúng ta nói về điều này là bởi vì có rất 
nhiều sự lẫn lộn giữa nghiệp và quả của nghiệp, hơn 
nữa cũng để chỉ ra rõ răng không phải con người nào 
tạo nghiệp, mà chỉ là những pháp khác nhau do những 
duyên của chúng sinh khởi và đảm nhận những chức 
năng như vậy. 

Vừa rồi cô Betty ngồi cạnh tôi hỏi rằng, có bao giờ 
nghiệp ở một khoảnh khắc có thê cho quả liền ngay sau 
đó hay không. Câu trả lời là, khoảnh khắc duy nhất mà 
một tâm tạo nghiệp sẽ cho quả liền ngay lập tức là thời 
điểm của tâm đạo siêu thế. Tâm đạo siêu thế được tiếp 
nối liền bởi tâm quả siêu thế. Còn với tất cả trường hợp 
khác, quả của nghiệp hiện tại được tạo sẽ xảy ra ở một 
thời điểm khác, có thể trong cùng một kiếp hoặc là ở 
những kiếp sau, chúng ta không thể biết được. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, tháng 05/2015 


$ư cô I: Xin được giải thích thêm về câu nói của 
cô Sarah ngày hôm qua, rằng nếu có sự kiện đau khổ 
xảy ra trong cuộc sống thì đừng kết tội nghiệp mà hãy 
kết tội phiền não. 


336 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Sarah: Hôm trước chúng ta có nói rằng, nếu gặp 
phải những khó khăn trong cuộc sống và cảm thấy buồn 
bã đau khổ về việc đó, như khi có những người bạn, 
người thân bị đau ốm... và ta đau buồn về việc đó. Nhưng 
khi ấy, thực tại là gì? Thực tại đó có phải là quả của 
nghiệp không? Khi con ta bị đau ốm, ta bị mắt tiền bạc 
hay nhà bị cháy, ta thường nghĩ, đây là quả của nghiệp. 
Tuy nhiên, cách suy nghĩ như vậy chỉ là cách suy nghĩ 
có tính chất chế định về quả của nghiệp, vì khi đó ta chỉ 
nghĩ về các tình huống, các câu chuyện chứ không phải 
là các pháp chân đề, là các tâm, tâm sở và sắc. 


Ở khoảnh khắc này, cái thấy hiện giờ là quả của 
nghiệp, cái nghe hiện giờ là quả của nghiệp, ngửi, nếm, 
xúc chạm cũng là quả của nghiệp. Nhưng những hạnh 
phúc và đau khô mà chúng ta kinh nghiệm sau cái thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm... thì không phải là quả 
của nghiệp. Chắng hạn, khi ta nghe tin người thân bị 
ốm, hay những tin không vui về công việc của mình, 
khi đó có rất nhiều loại tâm khác nhau sinh khởi. Cũng 
như bây giờ, có nghe âm thanh, thấy đối tượng thị giác, 
rồi sau đó được tiếp nối bởi những suy nghĩ, nghĩ theo 
những cách khác nhau. Khi nghĩ về tin buồn hay những 
khó khăn mình gặp phải thì khoảnh khắc đó không còn 
là quả của nghiệp nữa. Những lo lắng và buồn đau do 
kinh nghiệm qua các căn tạo nên, dù lớn đến nhường 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 337 





nảo, thì cũng đo tích lũy của những thiên hướng ấy từ 
quá khứ. Chính vì vậy, Đức Phật và các bậc A La hán 
vẫn có những kinh nghiệm bất khả ái qua các căn là 
quả của nghiệp bắt thiện đã tạo trong quá khứ, vẫn phải 
kinh nghiệm những cảm thọ khó chịu như thọ khổ, như 
trường hợp Đức Phật đã kinh nghiệm trước khi Ngài 
nhập bát niết bàn. Nhưng các Ngài không có sự đau 
buồn, sân hận với những cảm thọ sinh khởi do quả của 
nghiệp. Chính vì vậy, khi ta đau buôn hay bối rối, lo 
lắng, khi đó không thể đơn thuần nói rằng đó là quả của 
nghiệp. Vì những khoảnh khắc quả của nghiệp chỉ là 
những khoảnh khắc rất ngăn ngủi, là khoảnh khắc kinh 
nghiệm qua năm căn, sau đó được tiếp nối bởi những 
suy nghĩ trong ý môn. Ở khoảnh khắc nghe, thấy, ngửi, 
nếm, xúc chạm thì không có tham hay sân sinh khởi 
cùng. Những loại tâm sở thiện hay bắt thiện sinh khởi 
cùng tâm thiện và bất thiện, là chuỗi tâm tiếp theo của 
tiến trình ngũ môn hay trong nhiều tiến trình ý môn sau 
đó. Đức Phật đã nói rằng, vấn đề thực sự của cuộc đời 
chúng ta là tham, sân và si. Chúng ta cũng đã nói chính 
những trạng thái bất thiện này mới tạo ra khô đau trong 
cuộc sống. 

$w cô 2: Con hiệu như thế này có đúng không, nếu 
rời khỏi sát na hiện tại và hiểu biết đúng về sát na hiện 
tại thì tất cả đều là hiểu biết sai lầm. Ví dụ, ở khoảnh 


338 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khắc cái thấy là quả của nghiệp, nhưng liền sau đó là 
sự suy nghĩ thì không còn là quả của nghiệp nữa. Vì 
vậy nếu rời sát na thực tại ra thì đều dẫn đến suy nghĩ 
sai lầm, kế cả khi nói về nhân quả thì là chỉ là những ý 
niệm hay suy nghĩ về nhân quả rất hời hợt mà thôi. 


$arah: Chúng ta có thê đi sâu vào chỉ tiết hơn nữa. 
Càng đi vào chỉ tiết, ta sẽ càng hiểu hơn và thấy thú 
vị hơn. Ngoài khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm như hiện giờ còn có một số khoảnh khắc tâm 
khác cũng là quả của nghiệp. Chúng ta có thê bắt đầu 
với khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời, đó là khoảnh 
khắc thức tái tục sinh khởi- là quả của một nghiệp quá 
khứ, chính nghiệp đó làm duyên cho thức tái tục sinh 
khởi để bắt đầu kiếp sống với tư cách một người cụ thê. 
Như chúng ta đã biết, tái sinh ở cõi người là tái sinh 
vào cõi có cơ hội được nghe Giáo pháp của Đức Phật. 
Cũng là quả của cùng nghiệp đó có các tâm hộ kiếp tiếp 
nối thức tái tục và xen kẽ giữa các tiễn trình thấy qua 
mắt, nghe qua tai,... Khi chúng ta ngủ say không mơ 
chút nào, khi đó có sự sinh khởi liên tục của các tâm hộ 
kiếp - cũng là quả của cùng một nghiệp. Tắt cả những 
tâm hộ kiếp này đều cùng loại với thức tái tục - tâm đầu 
tiên của kiếp sống, cùng là quả của một nghiệp và cùng 
kinh nghiệm một đối tượng không thuộc thế giới này. 
Cũng trong kiếp sống đó, tâm cuối cùng châm dứt kiếp 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 339 





sông, được gọi là tử thức, cũng là tâm quả của nghiệp 
đã tạo nên các tâm hộ kiếp vừa nói đến, chúng cũng 
kinh nghiệm những đối tượng không thuộc thế giới này 
mà ta không thê biết được. Sau khoảnh khắc của nhãn 
thức, nhĩ thức,... có hai tâm tiếp nối, là tiếp nhận tâm 
(sampatiIcchana-citta) và suy đạt tâm (sanfirana-cttta), 
cũng là tâm quả. Nhưng ta không cần bận tâm quá 
nhiều tới các chỉ tiết này, nếu không sẽ trở thành kiến 
thức sách vở như Achaan Sujin đã nói. Tôi chỉ muốn 
kê ra để chúng ta biết rằng, ngoài ngũ song thức kinh 
nghiệm các đối tượng khả ái hay bất khả ái thì cũng có 
những tâm khác cũng là quả của nghiệp; đồng thời cũng 
để chỉ ra rằng, quả của nghiệp là những khoảnh khắc 
rất cụ thể, chứ không phải là một tình huống dài. Bất cứ 
khoảnh khắc tâm thiện hay bất thiện sinh khởi, khi đó 
không còn là tâm quả nữa. Vì vậy khi nói về những thời 
khắc khó khăn trong cuộc sống, ta có thể nói về thời 
khắc kinh nghiệm thọ khổ trên thân hay kinh nghiệm 
những đối tượng khó chịu khác, nhưng ta lại thường 
nói về những khoảnh khắc đau khô, cái mà thực chất thì 
không còn là quả của nghiệp nữa. Chính vì vậy, việc tôi 
nói rằng đừng kết tội nghiệp mà hãy kết tội phiền não, 
dù với một chút hài hước, nhưng cũng đề thể hiện đâu 
là quả của nghiệp và đề phân biệt với thiện và bất thiện 
sinh khởi sau khoảnh khắc của quả của nghiệp. 


340 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Aechaan Sujin: Chúng ta có biết tâm không, để kết 
tội tâm? Vì vậy, bất kế đó là tâm quả, tâm thiện hoặc bất 
thiện thì cần phải biết về chúng, nếu không tất cả tính 
chất của chúng đều bị vô minh che giấu. Chúng ta vừa 
nói về những thực tại chưa được nhận biết, chừng nào 
hiểu biết chưa đầy đủ. Mặc dù những tâm ấy đang sinh 
khởi hiện giờ, một cách liên tục, rồi diệt đi, đừng nên 
bất cần nghĩ rằng đã mình đã hiểu sự sinh diệt ấy TÔI, 
trong khi những gì đang xuất hiện vẫn chưa được hiểu 
rõ. Chăng hạn về tâm thấy hiện giờ, chúng ta có thê nói 
răng đó không phải là tôi, chỉ là cái thấy mà thôi. Nhưng 
như vậy chưa đủ để có hiểu biết. Tuy nhiên, việc nghe 
từng từ một sẽ dần mang tới hiệu biết rõ hơn về những 
gì xuất hiện hiện giờ. Chăng hạn như cái thấy thấy gì? 
Cái thấy thấy gì trước khi có sự nhận biết về con TBƯỜi, 
cảnh vật và những hình dạng khác nhau. Trước khi có 
tâm thiện hoặc bắt thiện cũng như những khoảnh khắc 
nhận biết các khái niệm đó, phải có khoảnh khắc của 
tâm thấy chỉ thấy đối tượng của nó. Vậy nó thấy gì? Vì 
vậy sự phát triển hiểu biết phải rất chỉ tiết, chính xác. 
Nếu như vẫn lần khuất cái tôi ở đâu đó thì cần nghiên 
cứu kỹ hơn về các pháp chân đề, đề thực sự hiểu rằng 
bất cứ gì xuất hiện đều vô ngã. Như hiện giờ cái thấy 
thấy gì? Nếu không có hiểu biết thì không có sự diệt trừ 


vô minh. 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 341 





Cần rất nhiều thời gian để có thê hiểu từng từ trong 
Giáo lý. Không phải chỉ là nhớ được các ngôn từ mà 
phải thực sự hiểu về những gì được dạy. Nếu không 
như vậy thì sẽ luôn có ý niệm tìm kiếm những phương 
cách khác nhau để đây nhanh tiến trình phát triển hiểu 
biết, nhưng đó không phải là hiểu biết về những gì đang 
hiện khởi. Vô cùng khó khăn đề hiểu đúng về các pháp. 
Điều đó cần sự kham nhẫn và trợ duyên của những ba 
la mật khác, như ba la mật chân thật, ba la mật tinh tấn, 
ba la mật xuất gia, ba la mật quyết định,... Vì vậy, trong 
cuộc sống thường nhật của mình, không bao giờ nên xa 
lia Giáo pháp. Từng lời trong Giáo lý đều có thê làm 
duyên cho hiểu biết về những gì đang xuất hiện. Nếu 
không biết được cái thấy thực sự thấy cái øì, liệu có thể 
có sự tận diệt ý niệm về ngã? Cần tìm hiểu kỹ cho đến 
khi không còn sự nhằm lẫn, hiểu sai về những gì được 
thấy. Cũng tương tự như vậy với tất cả các pháp sinh 
khởi trong cuộc sống. 


Pháp đàm tạt Sài Gòn, sảng ngày 02/01/2016 


Nina: Khi chúng ta nói đến nghiệp và quả của 
nghiệp, thông thường chúng ta hay nói đến các tình 
huống, chứ không nói đến pháp chân đế. Chúng ta cần 
phải rất chi tiết, chẳng hạn nói rằng quả của nghiệp 


342 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





chính là khoảnh khắc của thấy hiện giờ. Tương tự, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đều chỉ là 
một khoảnh khắc rất ngắn ngủi của quả của nghiệp 
được tiếp nối bởi các suy nghĩ về những gì được kinh 
nghiệm. Những khoảnh khắc suy nghĩ về những gì 
được kinh nghiệm qua năm căn đó không còn là quả 
của nghiệp nữa. Gần đây tôi có bị mắt tiền và Achaan 
Sujin đã nói rằng, “bạn không thể thấy được vipäka, 
không thê thấy được khoảnh khắc của quả”. Ta có thể 
nói theo ngôn ngữ chế định thông thường rằng “ôi đó 
là quả của nghiệp”, nhưng dưới góc độ của pháp chân 
đề thì như vậy không đủ chỉ tiết, chuẩn xác. Rất khó để 
có thê biết được khoảnh khắc của tâm quả, vì đó chỉ là 
những khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Trong tiễn trình tâm, 
khoảnh khắc của tâm quả là ngũ song thức được tiếp 
nối bởi hai khoảnh khắc của tâm quả khác. Sau một 
tâm nữa thì đến chuỗi tốc hành tâm (đồng lực tâm), ở 
đó có những tâm thiện hoặc bắt thiện. Nhưng đa phần 
sẽ là những tâm bắt thiện sinh khởi cùng với vô minh 
hay tham-dính mắc. Rất hữu ích được biết rằng tâm 
sinh diệt nhanh như thế nào, không có một tự ngã nào 
là chủ sở hữu của tâm cũng như có thể kiểm soát được 
tâm. Một số người muốn biết cái thấy hiện giờ là quả 
của thiện hay bắt thiện. Rất khó đề có thê tìm ra câu trả 


lời bởi vì tâm sinh và diệt rât nhanh. 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 343 





Sarah: Chúng ta có thể thấy từ ví dụ trong cuộc 
sông hàng ngày, vấn đề thực sự trong cuộc đời chúng 
ta là gì? Bà Nina bị đánh cắp tiền tại Hà Lan, một số 
người nói “ồ, đó là quả của nghiệp bắt thiện”. Ở khoảnh 
khắc ta nhận ra mình bị mất tiền, ở khoảnh khắc đó cái 
thấy thấy đối tượng thị giác, và thật khó đề xác định đối 
tượng thị giác khi đó là khả ái hay bất khả ái. Chẳng 
hạn, ta có thê nhận được thông báo về tin xấu qua điện 
thoại, nhưng không thê nói rằng ở khoảnh khắc nghe 
thông tin thì âm thanh được tiếp nhận là khả ái hay 
bất khả ái. Như bà Nina đã nói, những khoảnh khắc 
của thấy và nghe hay kinh nghiệm qua những ngũ quan 
khác đều là những khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, trôi 
qua vô cùng nhanh. Những vấn đề thực sự của cuộc đời 
này là những khoảnh khắc của suy nghĩ với tham, sân 
Và SI. 

Điều chúng ta bận tâm nhiều nhất là bản thân 
mình, suốt cả ngày, suốt cả cuộc đời, khi có điều xấu 
xảy ra với người khác thì không nghiêm trọng như khi 
nó xảy ra với chúng ta. Chúng ta có thê cho rằng, những 
khoảnh khắc có sự việc xấu xảy ra là vấn đề, những 
thực chất thì vấn đề thực sự nằm trong sự dính mắc vào 
ý niệm về ta, về tự ngã. 


344 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Pháp đàm tạt Sài Gòn, sảng ngày 03⁄01⁄2016 


Người hỏi: Con xin có câu hỏi tiệp, làm sao phân 
biệt được loài vô mạng căn và chúng sinh vô tưởng, bởi 
vì cả hai đêu chỉ có sắc pháp và không có tâm? 


Achaan Sujin: Chúng ta sẽ nói về từng thực tại 
một, để có thê hiểu về bản chất vô ngã của các pháp ấy. 
Không ai có thể khiến thực tại là sắc hiện giờ sinh khởi. 
Có rất nhiều thứ cần được học để hiệu bản chất vô ngã 
của chúng. Cái được thấy khác với cái thấy, âm thanh 
thì không phải là cái nghe. Ai có thể ngăn không cho cái 
thấy sinh khởi bởi vì nó đã sinh khởi rồi, và cái thấy thì 
khác với cái được thấy như thế nào? Cái thấy là yếu tô 
nhận biết đối tượng, nó khác với đối tượng của nó, là 
thực tại không kinh nghiệm gì cả. Ở khoảnh khắc của 
cái thấy phải có tâm, cái là yêu tô nhận biết đối tượng, 
nó sinh khởi nhờ những duyên riêng của nó. Cùng sinh 
khởi cùng với nó là những thực tại khác, những thực tại 
này sinh khởi cũng để kinh nghiệm đối tượng nhưng 
chúng không phải là yêu tố lãnh đạo, dẫn dắt trong việc 
kinh nghiệm đối tượng. Có hai loại thực tại sinh khởi để 
kinh nghiệm đối tượng, chúng sinh khởi cùng nhau, là 
tâm và tâm sở. Yếu tố lãnh đạo trong việc kinh nghiệm 


đối tượng là tâm. Yếu tố cũng sinh khởi để kinh nghiệm 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 345 





đối tượng, nhưng không phải là tâm thì được gọi là tâm 
SỞ. Hai yếu tố đó sinh khởi cùng nhau. Mỗi thực tại đảm 
nhận chức năng của mình. 


Bây giờ chúng ta sẽ nói về một loại tâm sở, gọi 
là tâm sở mạng quyền/mạng căn. Tâm sở này chính là 
yếu tố sự sống. Nếu nó không kinh nghiệm gì cả thì ta 
có thê gọi là có sự sống hay không? Mỗi khoảnh khắc 
phải có tâm sở mạng quyên sinh khởi cùng với tâm và 
các tâm sở khác, đề trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, 
tâm và các tâm sở khác có thê tồn tại. Chúng sinh khởi 
cùng nhau và diệt cùng nhau, và đó là mọi khoảnh khắc 
của cuộc sống. Cuộc sống trong mỗi khoảnh khắc bao 
gồm tâm và ít nhất là bảy tâm sở. Một trong bảy tâm sở 
sinh khởi cùng với tâm chính là mạng quyên, nó sinh 
khởi cùng với tâm và các tâm sở khác, duy trì mạng 
sống của chúng trong khoảng thời gian đó. Vậy chúng 
ta không có hoài nghi về khoảnh khắc này, cái là cuộc 
sông hiện giờ là các tâm và tâm sở, cái có thê nhận biết 
kinh nghiệm đối tượng. Hiện giờ nó thấy và nó kinh 
nghiệm đối tượng thị giác. Ở khoảnh khắc nghe thì có 
âm thanh được nghe. Đối tượng thị giác thì không phải 
là sự sống, âm thanh cũng không phải là sự sống, nhưng 
yếu tô kinh nghiệm những thứ đó là sự sống. 


Về cái gọi là thân và các sắc ngoài thân, chúng có 


346 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





thực không? Chúng là thực nhưng chúng khác nhau, do 
những duyên khác nhau. Một số sắc được làm duyên 
bởi nghiệp. Một số sắc được duyên (phát sinh) bởi 
nhiệt độ. Một số sắc được duyên bởi vật thực (dưỡng 
chất). Một số sắc được duyên bởi tâm. Như vậy, sắc 
phát sinh bởi những yếu tố khác nhau, mặc dù không 
kinh nghiệm gì cả nhưng chúng cũng khác nhau. Chăng 
hạn, sắc phát sinh từ nghiệp thì khác với sắc không phát 
sinh từ nghiệp. Những sắc pháp như sắc nhãn căn, sắc 
nhĩ căn, sắc tỉ căn, sắc thiệt căn, sắc thân căn đều là 
những sắc do nghiệp sinh. Vì thế chúng ta có thê thấy 
sự khác biệt giữa xác người chết và thân thể của người 
còn sống. Nơi thân xác của người đã chết thì không còn 
sắc do nghiệp sinh nữa. Các sắc trên thân của người còn 
sống phát sinh bởi cả bốn nguyên nhân: Nghiệp, tâm, 
dưỡng chất và nhiệt độ. 


Khi chúng ta nhìn vào con chó, con mèo, hay một 
người đàn ông, một người lính, hay người phụ nữ, cái 
được thấy chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, nhưng tưởng 
có thê ghi nhớ, nhận ra được đây là con người, không 
phải là con chó, hay đây là người sống. 


Trong tất cả thực tại là sắc pháp, chỉ có duy nhất 
một sắc có thê được thấy, đó là đối tượng thị giác, và 


hiện giờ nó đang In dâu qua nhãn căn. Tâm, tâm sở và 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 347 





các sắc pháp khác ngoài sắc đó không thê được thấy. 
Vậy sắc nhãn căn có thể được thấy hay không? 


Người hỏi: Không ạ. 


Aechaan Sujin: Sắc là sắc mạng quyền có thê được 
thấy không? 


Người hỏi: Không ạ. 


Aechaan Sujin: Mỗi nhóm sắc do nghiệp sinh bao 
giờ cũng phải sinh kèm với sắc mạng quyền. Nhưng sắc 
mạng quyền này không phải là tâm sở mạng quyền như 
đã nói trước. Bao giờ cũng có ít nhất tám sắc pháp sinh 
khởi trong cùng một nhóm, được gọi là tám sắc bất ly. 
Và sắc mạng quyên thì cũng không thê được thấy. 


Bạn hỏi về chư thiên của cõi vô tưởng. Ai là chúng 
sinh ở cõi vô tưởng? Liệu bất cứ người nào làm các 
việc thiện cũng có thể trở thành chúng sinh vô tưởng 
không? Sau kiếp này, ai có thê trở thành chư thiên? Để 
điều đó xảy ra phải có đủ duyên. Có nhiều cõi khác 
nhau tương ứng với những kinh nghiệm khác nhau là 
nơi các chúng sinh tái sinh. Cõi phạm thiên vô tưởng là 
một trong những cõi đó. Với một chúng sinh thấy ngán 
ngâm với việc kinh nghiệm suốt ngày qua các căn, hết 
căn này qua căn khác với phiền não, thì chúng sinh đó 
có thê nghĩ răng sẽ tốt hơn cả là không có tâm nào sinh 


348 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





khởi nữa. Có ai trong sô các bạn muôn tái sinh ở cõi 
đó không? 


Người hỏi: Không ạ 


Achaan Sujin: Bản thân đức Bồ tát cũng không 
muốn tái sinh ở cõi đó, vì ở trong đó không có cơ hội 
cho bất cứ thiện pháp nào. Việc tôn tại như một hòn đá 
có ích gì không? Vì vậy những người nghe GIáo lý của 
Đức Phật thì không ai muốn trở thành chúng sinh của 
cõi vô tưởng đó. Các bạn muốn tái sinh ở cõi nào? Chắc 
chắn chúng ta sẽ phải tái sinh, đúng không? 


Người hỏi: Cối nhân loại ạ. 


Achaan Sujin: Phải có lỹ do đề chúng ta muôn tái 
sinh ở cõi người, Cõi chư thiên có rât nhiêu dục lạc, 
luôn luôn có các kinh nghiệm dê chịu. 


Chúng ta biết rằng tất cả những gì mà chúng ta đang 
có trong cuộc đời này đều chấm dứt khi mệnh chung, 
và tất cả của cải không thể đi theo chúng ta đến kiếp 
sau. Nhưng những hiểu biết đúng và những xu hướng 
của thiện và bất thiện đều được tích lũy. Không ai có 
thể lấy được xu hướng đó ra khỏi tâm nếu chúng đã 
được tích lũy. Gió và lửa sẽ không thể chạm vảo được, 
do vậy chúng rất an toàn. Các tích lũy chỉ lệ thuộc vào 
những tâm tiếp nối nhau từ kiếp nay sang kiếp khác, 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 349 





từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Hiểu biết 
đúng, giống như tà kiến, cũng được tích lũy, chính vì 
vậy mỗi khoảnh khắc của hiểu biết đúng đều vô cùng 
ích lợi. 


Chúng ta không thể nào gạt bỏ được đối tượng, bởi 
vì bất cứ khi nào tâm sinh khởi đều phải có đối tượng 
cho nó. Liệu có những đối tượng nên được tích lũy hơn 
là những đối tượng khác không? Có nhiều âm thanh 
được nghe khác nhau trong ngày. Nhưng âm thanh có 
thể làm duyên cho hiểu biết đúng thì tốt hơn tất cả những 
âm thanh khác. Nếu một ai đó thấy được giá trị của việc 
nghe Pháp, người đó sẽ tiếp tục có tích lũy để nghe tiếp, 
cái đó trong tiếng Pãli được gọi là upanissaya gocara, 
tức là sự tích lũy về thiên hướng với một đối tượng nào 
đó, chính điều ấy sẽ làm duyên cho người đó tiếp tục 
nghe Pháp. Chẳng hạn hiện giờ thay cho đi đến một nơi 
nào khác, các bạn đang có mặt ở đây đề nghe lại những 
lời dạy trong Giáo lý của Đức Phật. Không phải chỉ là 
hôm nay, hôm qua mà còn ngày mai và những ngày 
khác nữa, bất cứ khi nào có cơ hội. Không quên lãng và 
không bỏ qua những cơ hội để tiếp tục được nghe, cho 
đến khi trở thành thói quen được tích lũy của mình, để 
không bao giờ quên đối tượng đó trong đời sống hàng 
ngày. Đây là điều bảo vệ các bạn khỏi bất thiện pháp. 
Khi nghe những thứ khác thì sẽ là bất thiện, nhưng khi 


350 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





nghe Pháp là cơ hội cho thiện pháp. Vì thế khoảnh khắc 
được nghe Pháp bảo vệ cho các bạn khỏi nghe những 
điều bất thiện, [đó gọi là araka-gocara]. Khi các bạn 
được nghe nhiều hơn thì dần dần hiểu biết tích lũy từ 
việc nghe đó có thể giúp các bạn chứng nghiệm trực tiếp 
thực tại đang xuất hiện tại khoảnh khắc hiện giờ, [cái 
gọi là upanipanda gocara] - thực chất là satipatthãna 
hay tứ niệm xứ. 


Chúng ta sinh ra ở cuộc đời này là để hiểu bản chất 
của cái đang xuất hiện bây giờ. Nếu chúng ta không 
nghe Pháp, không hiểu biết thì làm thế nào có thể có 
được khoảnh khắc liễu ngộ được cái đang xuất hiện 
trong khoảnh khắc hiện tại. Chẳng hạn, nói về cái thấy 
và cái nghe, vẫn chưa có cái hiểu trực tiếp về cái thấy ở 
khoảnh khắc thấy. Vẫn chưa có sự chứng nghiệm trực 
tiếp khoảnh khắc sinh và diệt của âm thanh và của cái 
nghe. Điều đó không thể xảy ra chừng nào hiểu biết 
đúng vẫn chưa được vun bôi đầy đủ. Hãy có niềm tin ở 
trí tuệ, chánh kiến dần dần sẽ được phát triển, cho đến 
khi nó trở thành chánh kiến của Bát Chánh Đạo. Khi đó 
ta sẽ thấy được mức độ thâm sâu của Tứ Thánh Đề. Hai 
Thánh đề đầu tiên vô cùng vi tế, hiện giờ chúng đang 
hiện diện nhưng ai biết được chúng? Hai Thánh để cuối 
cùng, Diệt đề - niết bàn hiện giờ không có, vì vậy nó 
không phải là đối tượng mà chúng ta có thể tìm hiểu và 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 351 





nghiên cứu. Chánh kiến của Bát Chánh Đạo hiện giờ 
cũng chưa có, vì nó cần phải được phát triển từ từ, bắt 
đầu từ việc nghe và thấy được sự vô ngã của các pháp 
và hiểu thực sự rằng không có con người nào để làm 
một cái gì cả. Trí tuệ sẽ phải được phát triền dần dần từ 
mức độ pháp học đến mức độ có thể tiếp cận thực tại 
với hiểu biết đúng, khi đó đặc tính thực sự của pháp sẽ 
được chứng ngộ trực tiếp. Nhưng chừng nào khoảnh 
khắc đó chưa tới, thì vẫn còn có những hoài nghỉ, liệu 
điều đó có thể xảy ra được hay không? 


Đối với chúng sanh cõi vô tưởng, sắc tái sinh ở cõi 
đó là sắc do nghiệp sinh và chỉ tồn tại sắc do nghiệp 
sinh trong cõi đó, cho đến khi tâm sinh khởi trở lại, 
thì ra khỏi cði đó. Ở cõi đó có thể có sự tìm hiểu Giáo 
pháp không? 


Người hỏi: Không ạ 


Aechaan Sujin: Như vậy có thê có duyên để tái sinh 
ở cõi đó, nhưng sẽ không có duyên cho việc tìm hiểu 
Giáo pháp. 


352 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Pháp dàm tại Nha Trang, sáng ngày 02/04/2016 


Người hỏi: Trong Đạo Phật thì có quy luật về nhân 
quả và luân hồi. Một người chết đi sau 49 ngày sẽ đầu 
thai vào một kiếp khác trong các cõi. Có hai vấn đề 
cần hỏi: (1) Việc cầu siêu cho người chết có tác dụng 
không? (2) Có những đứa trẻ được sinh ra nhưng đã có 
sẵn tài năng khoa học, vậy đó có phải là sự luân hồi của 
nhà khoa học không? 


$arah: Như vừa rồi, Achaan Sujin có giảng cho 
chúng ta là cuộc sống diễn ra chỉ ở mỗi khoảnh khắc, 
chúng tiếp nỗi nhau với những kinh nghiệm khác nhau. 
Thông thường chúng ta vẫn cho rằng đang có một cái 
tôi ở đây, và cái tôi này đang thấy, đang nghe, đang 
xúc chạm, đang suy nghĩ... Nhưng ở mỗi một khoảnh 
khắc như vậy, cái gì là “hồn” đây? Vậy chúng ta cần đặt 
câu hỏi là, nếu cần cầu siêu cho một linh hồn thì linh 
hồn đó có thể được thấy, được nghe, được xúc chạm 
không? Nó ở đâu và như thế nào? Thực chất, ý niệm về 
linh hồn chỉ tổn tại trong những khoảnh khắc của suy 
nghĩ, như hiện giờ chúng ta nghĩ về linh hồn thì suy 
nghĩ về linh hồn là £hậ ở khoảnh khắc đó. Vậy “linh 


é 


hôn 


”» 


không được thấy, không được nghe, không được 
xúc chạm... mà chỉ là cái mà chúng ta nghĩ về mà thôi. 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 353 





Cái mà chúng ta gọi là vòng luân hồi sinh tử chính là 
khoảnh khắc này, khoảnh khắc của thấy hiện giờ, của 
nghe hiện giờ, chúng sinh khởi và diệt đi, tiếp nối bởi 
những khoảnh khắc khác, sự kết nối của chúng được 


gọi là vòng luân hôi sinh tử. 


Có những khoảnh khắc là nhân, như khoảnh khắc 
của tham, của sân... thì là nhân. Nhưng cũng có những 
khoảnh khắc là quả như khoảnh khắc của thấy, nghe, 
ngửi... Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, ngay như lúc 
này đây, cái chết có thể xảy ra nếu như đến thời điểm 
mà nghiệp làm duyên cho sự tồn tại của cuộc sống này 
chấm dứt. Vậy theo nghĩa tột cùng thì có cái chết ở mỗi 
khoảnh khắc, chăng hạn như cái chết của cái thấy, cái 
nghe hiện giờ, nó đã sinh khởi và diệt đi hoàn toàn. Đó 
được gọi là cái chết trong từng sát na. Khi chúng ta kết 
thúc kiếp sống này (chết theo nghĩa chế định) thì vẫn 
còn có sự tiếp diễn, bởi vì sau thời điểm tử thì vẫn có 
sự tiếp nối bởi thức tái tục, rồi các khoảnh khắc thấy và 
nghe ở kiếp sau. Chúng ta được học từ Giáo lý của Đức 
Phật rằng ngay trong kiếp sống này cũng không có tự 
ngã nào cả, chỉ là sự tiếp nối của các khoảnh khắc khác 
nhau. Khoảnh khắc của nghe, của thấy, suy nghĩ... và 
không có khoảnh khắc nảo là linh hồn hay tự ngã. Cũng 
như vậy, khi cuộc sống này chấm dứt thì không có linh 
hồn hay tự ngã nào cả, nhưng vẫn có các khoảnh khắc 


3541 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





tiếp nối nhau theo tiến trình của chúng. Chúng ta không 
thể nảo biết được một đứa trẻ sinh ra trong cuộc đời 
này có thể sống bao lâu và kiếp sau sẽ là bao lâu trước 
khi cái chết lại tới. Nhưng một điều chắc chắn là, mỗi 
kiếp sống đều sẽ có những khoảnh khắc của thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ tiếp nối nhau. 


Jonothan: Nãy giờ chúng ta có đề cập đến luân 
hồi. Vậy luân hôi là gì và tại sao ta lại luân hồi? Ý nghĩa 
của luân hôi là sự luân chuyển không ngừng nghỉ của sự 
tồn tại, hay sự tỐn tại tiếp diễn. Cái chết là sự chấm dứt 
thọ mạng, và nó được tiếp nối ngay lập tức bởi sự khởi 
đầu của kiếp sau. Vậy khoảng thời gian 49 ngày không 
có ý nghĩa nào cả. Bởi vì như chúng ta biết, khi tử thức 
của kiếp trước diệt đi thì sẽ có khởi đầu của kiếp tiếp 
theo. Và chúng ta cũng đề cập đến nhân quả. Một số 
khoảnh khắc là nhân và một số khoảnh khắc là quả - ở 
đây có nghĩa là kết quả. Khoảnh khắc của chết hay tử 
thức là khoảnh khắc của quả, và sự khởi đầu của kiếp 
sông tới cũng là khoảnh khắc của quả. Trong cuộc đời 
của mỗi người, có nhiều khoảnh khắc của nhân và quả, 
nhưng do vô minh về những khoảnh khắc đó mà chúng 
ta cứ tiếp tục trong vòng sinh tử luân hồi, cho đến khi có 
hiểu biết về những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. Do 
vậy, “con người” hay cá nhân cụ thể mà chúng ta biết 
đến khi chết đi thì không còn nữa, cá nhân ấy chỉ liên 
hệ đến cuộc sống đó mà thôi. 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 355 





Chúng ta đang nói đến tính chất tạm bợ vô thường 
của các pháp, tất cả những khoảnh khắc của thấy, nghe, 
suy nghĩ... đều sinh khởi và diệt đi, nhưng các xu 
hướng thiện và bất thiện thì được tích lũy và chuyển 
sang những khoảnh khắc tiếp theo. Khi kiếp sống mới 
bắt đầu thì thức bắt đầu kiếp sống đó mang theo những 
gì được tích lũy từ các kiếp trước. Ví dụ như nếu ai đó 
có sự quan tâm đến Giáo pháp ở trong kiếp trước và 
hiểu biết đã được phát triển thì nó sẽ làm duyên cho 
việc họ được nghe Pháp trở lại trong kiếp này, và lại có 
được hiểu biết nhanh hơn khi nghe lại những lời dạy ấy. 
Tất cả mọi người đều có sự khác biệt trong cá tính, vả 
điều ấy được giải thích bởi sự tích lũy những xu hướng 
khác nhau từ các kiếp trước. 


Achaan Sujin: Nêu không có gì sinh khởi thì có 
luân hồi hay không? Khi chúng ta không biết bản chất 
của cái hiện giờ đang xuất hiện thì chúng ta nghĩ về rất 
nhiều thứ khác nhau. Chúng ta có thê hiểu về cái thấy, 
và cái thấy là luân hồi. Ý niệm về luân hồi hay tái sinh 
không mang lại cho chúng ta hiểu biết nào trong cuộc 
sông. Mặt khác, có thê có cái hiểu về cái thấy và cái 
nghe ngay bây giờ, vậy cái thấy có phải là tái sinh hay 
luân hồi không? Ai có thê tìm câu trả lời cho câu hỏi 


“cái gì là bản chât của luân hôi” đây? 


356 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





$arah:: Chúng ta thường hay có ý niệm về tôi: “tôi 
đang nghe”, “tôi đang suy nghĩ”... vì vậy cũng có ý 
niệm rằng “tôi sẽ tái sinh”. Hay chúng ta cho rằng “mẹ 
của tôi hay người thân của tôi hiện giờ đang sống”, và 
“khi người ấy mất đi thì sẽ tái sinh sang một kiếp sống 
khác”. Thực chất, trong kiếp sống này không có cái gọi 
là mẹ hay người thân nào đó. Khi chúng ta hiểu hơn về 
bản chất của cái hiện giờ là thực, thì chúng ta cũng hiểu 
rõ hơn về bản chất của thế giới chế định. Nhờ có các 
nhà khoa học mà chúng ta có điện để chiếu sáng, hay 
sử dụng micro đề mọi người có thể nghe rõ hơn, nhưng 
Đức Phật dạy cho chúng ta về thế giới của thực tại tuyệt 
đối (hay pháp chân để). Có hai loại thực tại: Loại có 
thể kinh nghiệm, nhận biết, và loại thực tại không kinh 
nghiệm, nhận biết gì cả. Các thực tại kinh nghiệm như 
cái thấy, cái nghe thì không phải là một ai đó, chúng 
hoàn toàn là vô ngã, không phải là một ai đó chết đi 
và rồi cái hồn thì đi luân hồi. Các thực tại không kinh 
nghiệm gì cả như đặc tính cứng, mềm, nóng, lạnh... 
cũng không phải là một ai đó và sau đó đi luân hồi. 
Chúng chỉ là các đặc tính khác nhau mà thôi. Tóm lại, 
có hai loại sự thật - sự thật của thế giới chế định và sự 
thật của thế giới tối hậu hay chân đế. Một mặt chúng ta 
vẫn sống trong thế giới chế định với ánh sáng, micro và 


những con người, mặt khác chúng ta học để biết cái gì 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 357 





là thực ở khoảnh khắc này và bản chất của nó là gì. Như 
Achaan SuJnn có nói, Pháp vô cùng vi diệu và thâm sâu. 
Chúng ta có thể nói về Tứ Thánh Đề hay Bát Chánh 
Đạo, nhưng liệu có chút hiểu biết nào về cái là thực 
đang sinh khởi và diệt đi hiện giờ, không thuộc quyền 
kiểm soát của bất kỳ ai hay không. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 03/04/2016 


Người hỏi: Kính mong cô Sarah chia sẻ thêm về 
quả kinh nghiệm qua thân và quả là xu hướng tích lũy 
của tâm? 


$arah: Chúng ta biết rằng những gì xảy ra trong 
cuộc đời đều do những duyên khác nhau. Bất cứ điều 
gì xảy ra thì phải có nhân của nó chứ không phải do 
một tự ngã nào mong điều ấy xảy ra. Chúng ta đã nói 
rằng, những kinh nghiệm qua ngũ quan như thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm là quả của nghiệp. Khoảnh khắc 
đầu tiên của kiếp này hay của bất cứ kiếp sống nảo là 
quả của nghiệp, nếu không có nghiệp quá khứ thì sẽ 
không có cuộc sống. Tại sao kiếp này chúng ta là con 
người chứ không phải là con thú hay con côn trùng nào 
đó? Câu trả lời là do nghiệp quá khứ. Như vậy nghiệp 
quá khứ sẽ cho quả là sự tái sinh ở một kiếp sống cụ 
thể, hay là những khoảnh khắc kinh nghiệm qua ngũ 


358 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





quan như thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Hiện giờ 
chúng ta có cảm thọ trên thân như nóng, lạnh hay đau 
đớn ở một nơi nào đó, và chúng ta nghĩ rằng điều ấy là 
do nguyên nhân bên ngoài, nhưng thực chất đó là do 
nghiệp quá khứ. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là 
bất cứ thực tại nào sinh khởi trong cuộc sống này thì 
đều có nguyên nhân từ nghiệp, bởi vì nghiệp chỉ là một 
trong các nguyên nhân sinh khởi của các hiện tượng. 
Ngày hôm qua tôi có bị cảm, sốt và có các cảm thọ khó 
chịu nơi thân, những khoảnh khắc của cảm thọ trên thân 
đó là kết quả của nghiệp quá khứ, chúng diễn ra một 
cách ngắn ngủi. Chúng ta có thể cho rằng đó là kinh 
nghiệm hay cảm thọ “của tôi” nhưng thực chất nó chỉ 
là những khoảnh khắc của quả, ngắn ngủi, do nghiệp 
đã tạo trong quá khứ. Những khoảnh khắc của thọ khổ 
trên thân như vậy được tiếp nói bởi những khoảnh khắc 
khó chịu, sân với cảm thọ đó. Những khoảnh khắc của 
suy nghĩ với thọ ưu, với sân đó thì không còn là quả 
của nghiệp nữa. Đó là sự tích lũy của các loại phiền 
não khác nhau và chúng sinh khởi cùng với thọ khổ 
trên thân. Sự tích lũy của những xu hướng sân hay khó 
chịu với những kinh nghiệm như vậy càng làm củng 
có xu hướng đó khi các kinh nghiệm qua ngũ quan xảy 
ra. Nguyên do của sự khó chịu đó là sự dính mắc vào 
những trạng thái dễ chịu. 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 359 





Khi chúng ta ngồi một cách dễ chịu, thoải mái và 
thưởng thức những món ăn ngon, thọ lạc sinh kèm các 
xúc chạm đó là quả của nghiệp thiện đã tạo trong quá 
khứ. Những khoảnh khắc của xúc chạm hay nếm vị xảy 
ra rất chớp nhoáng, chúng không phải là “của tôi” hay 
là “tôi”. Thông thường, sau những kinh nghiệm dễ chịu, 
sẽ có sự dính mắc với mong muốn có tiếp những trạng 
thái đễ chịu như thế, nhưng ta không thê nói rằng sự 
dính mắc vào những gì dễ chịu đó là quả của nghiệp, 
mà nó chỉ là những xu hướng tích lũy phiền não được 
củng có. Chính sự củng cố của sân, tham hay tất cả xu 
hướng bắt thiện đó sẽ dẫn tới những hành động sẽ cho 
quả trong tương lai. Hiện giờ chúng ta đang nghe âm 
thanh về Pháp, và đó là quả của nghiệp thiện. Khoảnh 
khắc có sự suy xét về những lời Pháp được nghe và có 
thêm hiểu biết thì không còn là quả của nghiệp nữa, 
mà là sự tích lũy hiểu biết, nó sẽ dẫn tới thêm hiểu 
biết trong tương lai. Chúng ta có thê đặt câu hỏi là loại 
nghiệp thiện nào là loại tối thắng nhất? Chúng ta có thể 
cho rằng đó là việc cúng đường, công đức ở chùa hay 
giúp đỡ gia đình, bạn bè theo nhiều cách khác nhau, 
hay giữ giới một cách nghiêm túc. Nhưng Đức Phật 
đã dạy rằng tất cả những thiện pháp đó đem lại kết quả 
hữu hạn, không thê so được với thiện pháp phát triển 
hiểu biết về sự thật của khoảnh khắc này. Thiện nghiệp 


360 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





tối thắng nhất trong cuộc đời này là phát triển hiểu biết 
về bản chất của pháp trong khoảnh khắc hiện tại. Như 
vậy chúng ta đang đề cập đến hai loại duyên quan trọng 
- nghiệp duyên và quả duyên, và sự tích lũy của thiện 
pháp và bắt thiện pháp (thường cận y duyên). 


Người hỏi: Quả của nghiệp chỉ xảy ra trong một 
khoảnh khắc thôi và kinh nghiệm qua thân. Nhưng 
trong cuộc sống, như trời lạnh hay nóng thì mình biết 
cách điều hòa thân nhiệt để không bệnh, như vậy thì 
mình có thê tránh được chứ không hắn là do nghiệp quá 
khứ. Chẳng hạn như có một cơn đau trong thân thì đó 
có phải là nghiệp quá khứ không? 


Sarah: Nghiệp không chỉ làm duyên cho những 
tâm là quả của nghiệp mà nó cũng tạo ra các sắc trên 
thân nữa. Chăng hạn như, trong kiếp này một số người 
sinh ra là phụ nữ, một số sinh ra là đàn ông, thì đó 
cũng là quả của nghiệp; các đặc tính khác nhau như 
cao, thấp.... cũng là quả của nghiệp. Ở đây, bạn đã chỉ 
ra là, sắc được sinh ra không chỉ bởi nghiệp mà còn có 
những nguyên nhân khác làm phát sinh sắc. Nếu chúng 
ta không ăn gì thì cơ thể sẽ gầy mòn, như vậy thì vật 
thực cũng là một nguyên nhân làm phát sinh sắc. Nhiệt 
độ cũng là một duyên quan trọng khác, vì nếu trời quá 


nóng hay quá lạnh thì ta sẽ bị ốm, như vậy thì sắc trên 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 361 





thân cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nữa. Có một nhân 
nữa làm phát sinh sắc ở trên thân, đó là tâm. Ta có thể 
thấy màu sắc của da hay mắt có thê thay đối khi ai đó 
giận dữ. Như vậy sắc trên thân được sinh ra bởi bốn 
nguyên nhân khác nhau là nghiệp, vật thực (dưỡng 
chất), nhiệt độ và tâm. Những sắc ở bên ngoài chúng ta, 
chăng hạn như ở đây [chỉ vào cái bàn] thì phát sinh bởi 
nhiệt độ. Lý do chúng ta tìm hiểu những điều như vậy 
là để biết được rằng, những cái mà ta tưởng là “mình”, 
là thân và tâm “của mình” thực chất chỉ là những hiện 
tượng danh và sắc khác nhau. Mỗi thực tại hay hiện 
tượng như vậy được làm duyên bởi những yếu tố khác 
nhau, không có tự ngã hay con người nào thường hằng 
ở đó. Chúng ta rất hay bận tâm đến thân thê của mình, 
chúng ta chăm sóc, tắm giặt...cho thân. Khi có sự khó 
chịu thì ta lo lắng làm thế nào giữ cho nó được khỏe 
mạnh. Tuy nhiên về mặt bản chất thì không có cái thân 
nào cả, cái mà ta gọi là thân từ đầu đến chân chỉ là các 
sắc khác nhau và nó được làm duyên bởi những yếu 
tố, nguyên nhân khác nhau, mỗi sắc đó đều không nằm 
trong quyền kiểm soát của ai cả. 


Jonothan: Tôi muốn nói thêm là nhiều người cho 
rằng quả là cái được kinh nghiệm qua năm căn, nhưng 
thực chất cái gọi là vipäka (quả) luôn là danh, tức là cái 
kinh nghiệm đối tượng qua năm căn. Hãy lấy ví dụ về 


362 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





sắc ở trên thân, chăng hạn như nhiệt độ hiện giờ ở đây 
có thê là đôi tượng khả ái với một sô người nhưng lại là 
bât khả ái với một sô người khác 


Người hỏi: Như Sarah chia sẻ, quả xảy ra là quả 
của nghiệp quá khứ. Ví dụ như có ai đó làm tôn hại 
mình nhưng cách phản ứng lại hành động đó của mỗi 
người sẽ khác nhau, như có người thì chịu đựng, nhưng 
có người lập tức nồi sân, tùy theo xu hướng tích lũy của 
mỗi người. Theo tôi nghĩ xu hướng tích lũy phần nào 
đó giống quả của nghiệp quá khứ, khi xưa mình có thói 
quen chịu đựng hay sân hận thì giờ mình có phản ứng 
tương tự như vậy thì nó cũng giống như quả mà thôi. 
Tôi không biết nghĩ vậy có đúng không, mong Bà chia 
sẻ thêm? 


$arah: Lý do mà ta tìm hiểu Giáo pháp là để phát 
triển những thói quen mới. Lấy ví dụ về một người 
nghe âm thanh chói tai, do tích lũy về sân nên ngay lập 
tức thấy khó chịu. Nhưng khi ta được học về nguyên 
nhân thật sự của âm thanh đó, rằng nó được nghe không 
phải vì lỗi của một người nào đó mà là quả của nghiệp 
quá khứ, điều ấy sẽ dẫn đến sự bao dung hay thông 
cảm nhiều hơn, và bớt đi sự giận dữ. Khi chúng ta nói 
lời khó chịu với người khác thì điều đó xảy ra do vô 
minh hay phiền não đã được tích lũy trong chúng ta, 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 363 





cũng giống như vậy với người khác. Tắt cả những vấn 
đề trong cuộc sống của chúng ta đều có nguyên nhân 
từ tham, sân, si. Khi chúng ta hiểu được rằng vẫn đề 
thật sự của cuộc sống không phải là các vấn đề bên 
ngoài, mà là của các xu hướng tham, sân, s1 ở trong nội 
tâm của mình, điều ấy cũng làm tăng sự cảm thông với 
người khác. Không aI tránh được quả của nghiệp đã tạo 
trong quá khứ, kế cả Đức Phật cũng phải chịu quả của 
nghiệp đã tạo, kê cả những cảm thọ khó chịu trên thân 
hoặc các hình ảnh và âm thanh bất khả ái. Càng tìm 
hiểu pháp thì ta càng thấy hiểm họa của tâm bắt thiện, 
và ta cũng hiểu thêm nguyên nhân thật sự của các vấn 
đề trong cuộc sống của chúng ta. Với Đức Phật và các 
vị A La Hán, mặc dù quả của nghiệp quá khứ vẫn phải 
trổ, nhưng ở các vị ấy không còn xu hướng phản ứng bị 
thúc đây bởi tham, sân và si nữa, không nghĩ đến việc 
trách cứ người khác vì họ hiểu nguyên nhân thực sự của 
cuộc sống là nghiệp và quả của nghiệp chứ không phải 
từ người khác. 

Jonothan: Hiện giờ đang có cái thấy có đúng 
không? Có cả cái nghe và suy nghĩ về những gì được 
thấy và nghe. Đó là một trong số nhiều thực tại mà Đức 
Phật đã thuyết giảng cho chúng ta để dần dần phát triển 
hiểu biết về chúng. Khi hiểu biết đần được phát triển thì 
bản chất của những pháp ấy sẽ ngày càng được thấy rõ 


361 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





hơn, tâm thấy và nghe là tâm quả, tiếng Päli là vipäka. 
Tâm nghĩ về những gì được thấy và nghe không phải là 
tâm quả, mà nó là tâm thiện hay bắt thiện. Đó là cách 
mà ta suy xét xem những thứ đó có tương tự hay không, 
và nếu như là chúng có sự tương đồng thì tương đồng 
ở góc độ nào? Khi sự hiểu biết về các pháp ngày càng 
được phát triển thì nhận thức về bản chất thật của chúng 
cũng rõ ràng hơn. Trí tuệ sẽ thấy rõ hơn sự khác biệt 
giữa tâm quả và tâm thiện hay bất thiện. Chúng ta có 
thê nghĩ về những thực tại đó theo cách thông thường, 
tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ về chúng mà thôi. Mục đích 
của phát triển hiểu biết là thấy được bản chất thật của 
từng pháp một, và ở góc độ đó thì tính chất của những 
loại tâm đã kế trên là khác biệt. 

$arah: Chúng ta cũng có thể mô tả vòng sinh tử 
luân hồi dưới hình thức của tam luân, đó là phiền não 
luân, nghiệp luân và quả luân. Quả luân là thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm. Do bởi thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm làm sinh khởi những suy nghĩ thiện hay bất 
thiện ở trong tâm, đó được gọi là phiền não luân. Khi 
những suy nghĩ thể hiện qua hành vi ở thân và khâu, 
hoặc ở mức độ nghiệp đạo thì được gọi là nghiệp luân. 
Nghiệp đã tạo thì sẽ cho quả, và như vậy thì ba vòng 
luân (phiền não luân, nghiệp luân và quả luân) cứ tiếp 
tục xoay vần và khiến cho vòng sinh tử luân hồi không 
có điểm dừng. 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 365 





Pháp đàm tại Nha Trang, sáng ngày 0504/2016 


Người hỏi: Thực sự có địa ngục, có thiên giới và 
các cõi giới không? Làm sao quý vị biết có địa ngục? 
hay là khi nói rằng, nếu làm việc xấu thì lúc chết sẽ bị 
xuống địa ngục chỉ mang tính chất giáo dục và sự răn 
đe thôi? 


Sarah: Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta biết 
được những cõi khác có tồn tại hay không? Ngay ở 
khoảnh khắc này, khi chúng ta tức giận thì khi đó chúng 
ta như đang ở địa ngục. Khi chúng ta giận dữ, chúng 
ta bị ám ảnh bởi chính suy nghĩ của mình và mọi thứ 
trở nên thật khó chịu. Khi chúng ta từ ái, giúp đỡ mọi 
người, khi đó mọi thứ dường như trở nên dễ chịu. Điều 
đó có thể được so sánh với thiên giới. Hiện giờ trong 
cuộc sống hàng ngày có rất nhiều khoảnh khắc khác 
nhau. Chúng ta kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ căn 
và có những lúc kinh nghiệm đối tượng khả ái như cảnh 
sắc đễ chịu, âm thanh dễ chịu, mùi dễ chịu. Ngược lại, 
cũng có lúc chúng ta lại kinh nghiệm những đối tượng 
bất khả ái như những cảnh xấu xa hay những mùi hôi 
thối,...Chúng khiến cho ta có những phản ứng theo 
nhiều cách khác nhau. Cuộc sống luôn luôn thay đôi, 
có những lúc có kinh nghiệm dễ chịu, có những lúc có 
kinh nghiệm khó chịu, và những trạng thái tính thần của 


366 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





chúng ta cũng như vậy. Với cuộc sống này cũng vậy, 
khi chúng ta thêm hiểu biết và có từ ái hơn, cuộc sống 
sẽ trôi chảy một cách dễ dàng hơn. Sau kiếp sống này, 
những kiếp sống khác sẽ vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, 
vẫn có những kinh nghiệm dễ chịu và khó chịu, vẫn có 
những suy nghĩ tốt và những suy nghĩ xấu. Chúng ta 
không biết được sau kiếp này, mình sẽ tái sinh vào cõi 
nào. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, khi mình 
có từ tâm, có hiểu biết, biết thông cảm, làm những việc 
tốt thì chắc chắn sẽ mang lại sự tốt đẹp không phải chỉ 
trong kiếp này, mà còn cả những kiếp sau nữa. 


Jonothan: Kê cả trong kiếp sống này, chúng ta vẫn 
có thê thấy rằng có những chúng sinh bị tái sinh làm súc 
sinh. Cõi súc sinh là cõi khác với cõi của loài người. 
Đề tóm tắt ý của cô Sarah đã nói, ở đây điểm mấu chốt 
là nghiệp và quả của nghiệp. Nếu như ta cho rằng chỉ 
có thể tái sinh ở cõi người này thôi, thì vấn đề đặt ra 
là, với những người đã tạo những trọng nghiệp như là 
giết cha mẹ, làm chảy máu một vị Phật, ... thì điều gì 
sẽ xảy ra với họ? Cũng tương tự, liệu sự tái sinh nào sẽ 
là phù hợp đối với những người đã phát triển các tầng 
thiền ở mức độ an tịnh rất cao? Vậy cần phải có những 
cõi giới phù hợp và tương ứng với những nghiệp mà 
mỗi người đã tạo trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên 
chúng ta nói vậy thì cũng chỉ là sự phỏng đoán mà thôi, 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 367 





phải không? Chúng ta thích nghĩ về quá khứ và tuơng 
lai mà quên mất hiện tại. Khi chúng ta hiểu biết hơn về 
khoảnh khắc hiện tại, chúng ta cũng hiểu về các pháp 
- các thực tại đang xuất hiện, và chúng ta cũng hiểu rõ 
hơn về nghiệp và quả của nghiệp. Nếu muốn có hiểu 
biết không đơn thuần dựa trên sự suy luận, chúng ta cần 
phải phát triển hiểu biết về khoảnh khắc hiện tại để có 


được cái hiêu ở mức độ sâu sắc hơn. 


Achaan Sujin: Ở Nha Trang có cái thấy không? 
Ở Sài Gòn có cái thấy không? Ở Bangkok có cái thấy 
không? Ở London có cái thấy không? Và có cái thấy 
ở những nơi xa hơn những nơi mà chúng ta vừa kê 
không? Ở một nơi rất xa so với những nơi chúng ta nói 
ở đây, nếu có duyên cho cái thấy sinh khởi thì cái thấy 
có thể sinh khởi không? Không phải chỉ cõi này mới có 
cái thấy mà ở các cõi khác cũng có cái thấy. Ở khoảnh 
khắc của cái thấy, cái thấy không thuộc về một nơi nào 
cả. Không có một con người nào cả, vậy thực chất cái 
thấy không có nơi chốn. Không chỉ có cái thấy mà còn 
có rất nhiều suy nghĩ nữa, chính trong suy nghĩ mới có 
ý niệm về nơi chốn, thời gian, con người... 

Đức Phật là người biết được tất cả về những cõi 


giới khác nhau. Tại sao Đức Phật được gọi là bậc 
Lokavidũ - tức là Thế Gian Giải? Bởi vì Ngài là người 


368 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





hiểu rõ mọi thứ trong vũ trụ này và cũng là người xuyên 
thấu thế giới ở mỗi khoảnh khắc của âm thanh, của mùi, 
của vị,... Nếu không có sự kinh nghiệm, hay nhận biết, 
thì sẽ không có thế giới nào cả, bất kế là ở cõi này hay 
cõi nào đi nữa. Điều quan trọng nhất chúng ta cần biết 
là khi nói đến những cõi đó thì luôn chỉ là suy nghĩ, 
còn thực tại ở mỗi khoảnh khắc thì có thể được xuyên 
thấu, và khi có thê xuyên thấu pháp trong khoảnh khắc 
hiện tại thì có thể hiểu hơn về các thế giới. Ở trong 
căn phòng này có bao nhiêu thế giới? Có rất nhiều thế 
giới không được nhận biết. Giống như là sống ở một 
nơi trong bóng tối và không hiểu chút nào về những gì 
xung quanh, cho đến khi có được hiểu biết về bản chất 
thực sự của những gì đang xuất hiện. Cái hiện giờ đang 
xuất hiện thì vô cùng ngắn ngủi, nhanh chóng, và đó 
là sự thật. Có rất nhiều thực tại khác xen giữa cái thấy, 
cái nghe và suy nghĩ,... Nếu không có Giáo lý của Đức 
Phật thì không ai có thể hiểu đúng được bản chất của 
các pháp hiện giờ đang có mặt. Mỗi từ trong lời dạy 
của Đức Phật đều bao hàm trí tuệ. Nếu không tìm hiểu, 
nghiên cứu những lời Ngài dạy một cách cân thận và 
tôn kính, ta sẽ không bao giờ hiểu được bậc Giác ngộ. 
Chính vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu những gì Ngài dạy, 
từng từ một, một cách rõ ràng, cặn kẽ để có thê có được 


cái hiệu và niêm tin đủ vững vàng. 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 369 





Sarah: Có thê có câu hỏi đặt ra là, đối với những 
người lớn tuôi, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và 
không biết mình sẽ tái sinh ở nơi đâu. Điều mà ta biết 
chắc đó là tương lai thì bất định. Nhưng vấn đề thực 
sự chính là khoảnh khắc này, bởi vì khoảnh khắc này 
là khoảnh khắc duy nhất hiện hữu. Quá khứ đã qua rồi 
và tương lai thì chưa tới, cho nên mẫu chốt chỉ ở trong 
khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Khi chúng ta có suy nghĩ 
lo lắng về những điều sẽ xảy ra vào ngày mai, vào năm 
sau, hay vào một thời điểm nào khác, thì thay vào đó 
có thể có hiểu biết rằng suy nghĩ đó chỉ là một pháp 
mà thôi. Hiện giờ đang có suy nghĩ, suy nghĩ đó có thể 
đang nghĩ về quá khứ, về tương lai, hay về cái đang 
được tiếp nhận. Nhưng về mặt bản chất, nó chỉ là Suy 
nghĩ. Sự thật thì suy nghĩ không phải là “suy nghĩ của 
tôi”, hay “tương lai của tôi”, bản chất của nó chỉ là một 
pháp. Vậy tìm hiểu về những gì là thực trong khoảnh 
khắc hiện tại - là suy nghĩ, là nỗi buồn, là niềm vui, hay 
một pháp nào đó khác - thì quan trọng hơn là những 
gì chưa xảy tới. Bởi vì dù có ai trả lời thế nào đi nữa, 
sẽ vẫn có thể có những hoài nghi, thắc mắc, điều đó là 
không thể tránh khỏi. Nhưng duy nhất chỉ có khoảnh 
khắc hiện Ø1ờ mới có thể được hiểu và được vun bồi. 
Chính vì lý do đó mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta 
sự thật về khoảnh khắc hiện tại. Cũng vì vậy, chúng ta 


370 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





dành rất nhiều thời gian để nói về những gì đang hiện 
hữu như cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, niềm vui 
hiện giờ, nỗi buồn hiện giờ, tất cả những gì sinh khởi 
trong khoảnh khắc hiện tại, thay cho nói về những điều 
mà chúng ta chỉ phỏng đoán và suy nghĩ. Chúng ta đã 
nói ngày hôm qua rằng, chúng ta tin tưởng trí tuệ hay 
hiểu biết đúng chính là pháp tối thăng nhất mà ta có thể 
có được trong cuộc đời nảy. 


Người hỏi: Có thực sự có sự tái sinh và luân hồi 
không? Làm sao quý vị biết được điều đó? Làm sao tin 
được điều đó? Và một câu hỏi khác là, kiết sinh thức 
sau khi con người chết tồn tại được bao lâu? Có kiết 
sinh thức tồn tại khi chờ tái sinh không? 


$arah: Hiện giờ mỗi tâm diệt đi và nó làm duyên 
cho tâm tiếp theo sinh khởi. Hôm qua, chúng ta đã nói 
về vô gián duyên, tức là một tâm diệt đi làm duyên cho 
tâm tiếp theo sinh khởi không có sự gián đoạn. Trong 
vòng luân hồi là vậy, cứ mỗi tâm diệt đi, tâm tiếp theo 
lại sinh khởi và không có sự gián đoạn giữa các tâm ấy. 
Khi cái chết đến, nó cũng như bây giờ vậy, một tâm diệt 
đi và tâm tiếp theo sinh khởi. Tâm cuối cùng của kiếp 
sông là tử thức diệt đi sẽ lập tức có ngay tâm tiếp theo 
là thức tái tục (kiết sinh thức) sinh khởi để tiếp tục một 
cuộc sống khác. Về mặt bản chất, ngay hiện giờ đã có 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 371 





cái chết của tâm và sự tái sinh của tâm nhưng chúng ta 
không đặt cho chúng cái tên là tâm tử. Khi cuộc sống 
của chúng ta chấm dứt, nó cũng giống như bây giờ thôi, 
tức là tử thức- tâm cuối cùng diệt đi sẽ làm duyên cho 
sự bắt đầu của một kiếp sống mới. Nhưng vì nó là tâm 
kết thúc một kiếp sống cụ thê nên chúng ta gọi nó bằng 
một cái tên riêng biệt là ẩm ø#, và tâm tiếp nối nó là 
kiết sinh thức hay thức tái tục, là tâm bắt đầu một kiếp 
sông mới. Khi thức tái tục sinh khởi thì nghiệp đã làm 
duyên cho tâm ấy cũng đồng thời làm duyên cho sắc 
sinh khởi. Và như vậy, những sắc khác, hình và dạng 
khác, cũng được tạo ra cho một kiếp sống mới. Ở trong 
kiếp sau, những khoảnh khắc tiếp nối của thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm cũng như bây giờ. Một cách chế 
định, chúng ta có thể nói một con chó đang thấy, một 
con người đang thấy...Nhưng về mặt bản chất thì không 
có con chó hay con người, mà chỉ là một tâm, một thức 
sinh khởi làm công việc của nó mà thôi. Ở kiếp sống 
này, việc có hình hài này là quả của nghiệp quá khứ. 
Cũng như vậy trong kiếp sau, một nghiệp khác sẽ làm 
duyên cho hình hài, thể chất trong kiếp sau. Như vậy, 
không có một giai đoạn tiếp nối hay giai đoạn trung 
chuyền giữa khoảnh khắc kết thúc của một kiếp sống 
với khoảnh khắc tái sinh sang một kiếp mới. Thực chất 
thì không có sự tái sinh theo nghĩa một chúng sinh hay 


372 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





một thực thể chuyên tiếp từ kiếp này sang kiếp khác, 
bởi vì không có một thực thể nào. Mỗi khoảnh khắc đều 
sinh khởi do một duyên riêng và rồi diệt đi ngay lập tức. 
Chúng ta biết rằng về mặt bản chất, không có một tự 
ngã, một linh hồn, hay một cái thân nào tồn tại trường 
tồn. Mỗi khoảnh khắc hiện giờ là khoảnh khắc mới rồi. 
Ngay khoảnh khắc hiện giờ đã không có cái gì trường 
tồn, huống hồ có chúng sinh hay con người nào đầu thai 
sang kiếp khác. Khi chúng ta có hiểu biết rõ ràng hơn 
rằng tất cả những gì thực sự hiện hữu hiện giờ chỉ là sự 
tiếp nối của hai loại thực tại: (1) Thực tại không nhận 
biết, không kinh nghiệm bắt cứ cái gì, gọi là sắc; và (2) 
loại thực tại kinh nghiệm tất cả những gì diễn ra qua các 
căn, gọi là danh. Khi có cái hiểu rằng chỉ có hai yếu tố 
này hiện diện và hoạt động, chúng ta cũng có niềm tin 
rằng, nó hắn phải như vậy từ những kiếp trước và nó sẽ 
luôn luôn là thế trong những kiếp sau. 


Theo nghĩa tối hậu nhất, vòng sinh tử luân hồi 
chính là khoảnh khắc này. Cái thấy sinh khởi và diệt 
đi ngay lập tức. Cái nghe sinh khởi và diệt đi ngay lập 
tức. Không có bất cứ một thực tại nào tồn tại ngắn ngủi 
hơn khoảnh khắc đó. Một khoảnh khắc ta vui và rồi một 
khoảnh khắc khác ta lại buồn. Mỗi một khoảnh khắc 
sinh khởi như vậy rồi diệt đi và không bao giờ quay trở 
lại nữa. Cuộc sống chỉ là những khoảnh khắc của tâm 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 373 





sinh khởi và diệt đi. Khi tâm sinh khởi kinh nghiệm đối 
tượng, nó sinh kèm với các tâm sở đồng sinh, chúng 
cùng kinh nghiệm đối tượng và diệt đi. Những gì được 
thấy, được nghe hay được xúc chạm chỉ là sắc, những 
sắc ấy luôn luôn sinh và diệt, từ khoảnh khắc này sang 
khoảnh khắc khác, không có cái mà ta gọi là ai đó, cái 


2 


gì đó hay “tự ngã” trong đó. 


Pháp dàm tại Nha Trang, sáng ngày 07/04/2016 


Người hỏi: Con xin được tiếp tục câu hỏi của hội 
chúng ngày hôm qua. Đạo Phật có quan niệm cõi âm 
hay không? Ma và người có thân trung ấm là một hay 
khác? Làm sao phải cúng cô hồn, nếu không cúng có 
ảnh hưởng không? Có nhất thiết phải cũng cô hồn vào 
rằm tháng 7 không? 


Jonothan: Với câu hỏi đầu tiên đặt ra, liệu có linh 
hồn sau cái chết không, thì có thể đặt câu hỏi ngược 
lại rằng, hiện giờ có linh hồn nào không? Thực tại của 
khoảnh khắc hiện giờ là gì? Như chúng ta được nghe 
mấy ngày nay, cái gọi là kiếp sống mới thực chất là sự 
tiếp nối của các tâm. Tâm tử là tâm cuối cùng của kiếp 
trước được tiếp nối bởi thức tái tục là cái bắt đầu kiếp 
sông mới, thức tái tục đó lại được tiếp nối bởi nhiều tâm 
hộ kiếp khác. Điều ấy tiếp diễn cho đến khi lại có một 


374 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





tử sinh khởi, tức là lại chấm dứt một kiếp sống nữa. Rồi 
tử thức đó lại được tiếp nối bởi một thức tái tục khác bắt 
đầu một kiếp sống khác nữa. Vậy ý niệm về linh hồn có 
thê đặt ở đâu trong tiến trình ấy? 


Người hỏi: Việc tổ chức nghỉ lễ trước lúc lâm 
chung có giúp ích gì trong việc vận hành của nghiệp 
của người lúc lâm chung không? Nếu có thể xin được 
giới thiệu khái quát về sự vận hành của nghiệp. 


Jonothan: Chính sự vận hành của nghiệp là cái 
quyết định sự tái sinh vào kiếp sau cũng như thọ mạng 
của mỗi người cùng những gì diễn ra trong kiếp sau. 
Tuy nhiên, nghiệp tự vận hành theo những duyên riêng 
của nó. Nghiệp không thể bị thay đổi bởi những có ý tác 
động từ bên ngoài. Vì vậy nếu ta cho rằng có những lễ 
nghỉ cần làm trước khi chết để giúp thay đôi tiến trình 
vận hành của nghiệp thì đó là một hiểu biết sai lầm. 
Cũng giống như hiện giờ, không ai có thê làm gì để thay 
đôi tính chất của khoảnh khắc thấy và nghe tiếp theo, để 
nó sẽ kinh nghiệm đối tượng khả ái hay bất khả ái, bởi 


vì luật nhân quả tự vận hành theo duyên riêng của nó. 


Sarah: Trước khi tử thức sinh khởi thì có năm tâm 
đồng lực (tốc hành), năm tâm đồng lực này có tính chất 
hoặc thiện, hoặc bát thiện, và chính nó quyết định tính 
chất của thức tái tục của kiếp kế tiếp. Tuy nhiên, việc 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 375 





thiện hay bắt thiện sẽ sinh khởi ở khoảnh khắc trước lâm 
chung này thì lại được quyết định bởi nghiệp đã tích lũy 
trong quá khứ. Đọc trong Kinh, chúng ta biết rằng có 
rất nhiều những câu chyện khác nhau về các việc làm 
thiện cũng như bắt thiện. Những việc làm thiện hay bất 
thiện ấy sẽ cho quả tương ứng là sự tái sinh theo một 
cách cụ thê nào đó ở trong các kiếp sau. Trong trường 
hợp của Đề Bà Đạt Đa, nghiệp đã sát thương Đức Phật 
đã cho quả ngay lập tức là tái sinh trong cõi thấp nhất 
của địa ngục A £}. Nghiệp xấu này không phải là nghiệp 
được tạo tại chính thời điểm trước khi lâm chung, mà 
nó đã được tạo ra trước đó, nhưng nó tác động đến tốc 
hành tâm cuối cùng, và cho quả là tái sinh nơi địa ngục. 
Với trường hợp của những người đã tạo nhiều phước 
thiện, những phước thiện đã tạo được ấy làm duyên cho 
các tâm thiện cuối cùng sinh khởi trong lúc lâm chung 
và cho quả là sự tái sinh ở những cõi an lành. Tôi biết 
rằng trong số những người trong hội chúng đây, có rất 
nhiều người quan tâm đến tiến trình lúc lâm chung. Tuy 
nhiên, điều thực sự có ý nghĩa là hãy tập trung hơn vào 
khoảnh khắc này để biết rằng sự phát triển của thiện 
pháp là điều tốt đẹp nhất trong hiện tại. Trong các thiện 
pháp, hiểu biết về bản chất của Pháp là mức độ thiện 
pháp cao nhất, và chúng ta có thể tin tưởng rằng những 
hiểu biết ấy sẽ cho quả tốt đẹp trong ngày vị lai khi có 
đủ duyên. 


376 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Ở khoảnh khắc này, nếu chúng ta phải chết thì điều 
øì có lợi ích hơn, được tô chức các lễ nghi, hay được 
nhắc nhở về bản chất của pháp? Được nhắc nhở rằng 
không có một con người hay tự ngã nào để đi tái sinh, 
mà thực chất chỉ có các pháp khác nhau diễn tiến theo 
tiến trình nhân quả của chúng. 


Người hỏi: Như con được biết, theo lời giảng của 
các vị thì một khi người chết tắt thở, sau vài chục phút 
hoặc lâu hơn vài giờ, nghiệp của người chết sẽ tái sinh 
vào một kiếp sống khác. Vậy tại sao gia đình và người 
thân của người chết vẫn thấy người quá vãng quay về 
kêu thiếu thốn và đói rét? Xin Bà giải thích thêm về 
hiện tượng này được không ạ? 


$arah: Thực chất, ngay sau tử thức sinh khởi, 
không có sự gián đoạn nào mà đã có tái sinh ở một kiếp 
khác luôn rồi, chứ không phải là sau một vải tiếng như 
trong câu hỏi. Sau khi tử thức đã diệt đi, cái còn lại chỉ 
là một xác chết, chỉ là những sắc do nhiệt sinh mà thôi. 
Có thê có rất nhiều người nói rằng họ thấy những hồn 
ma đó quay trở lại trong trạng thái đói khát, có rất nhiều 
kiểu tưởng tượng khác nhau mà ta không biết hết. Tôi 
nghĩ rằng, kê cả khi mọi người có những cảm giác như 
“àä đây là mùi của người thân của ta” hay thấy những 
dấu hiệu để chỉ ra đó là hồn ma của những người thân 
của mình, thì thực chất tôi nghĩ hầu hết chỉ là những 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 377 





sự tưởng tượng, phỏng đoán mà ta không thê xác thực 
chắc chắn. Điều mà ta có thể làm là tạo những thiện 
pháp, chẳng hạn như hiện giờ chúng ta đang đàm đạo 
để phát triển hiểu biết, và cuối ngày thì chúng ta hồi 
hướng, chia sẻ những thiện pháp ấy với những người 
có khả năng tùy hỷ với thiện pháp mà ta đã tạo. Hồi 
hướng là một hình thức bố thí vì ta cho các chúng sinh 
ở những cõi khác cơ hội đề tùy hỷ với phước thiện của 
mình. Bản thân việc hồi hướng lại là nghiệp thiện mới 
được tạo thêm. 


Người hỏi: Vậy hiện nay hầu hết người Việt Nam 
hay tổ chức nghỉ lễ vào lúc người thân lâm chung nhằm 
giúp người thân nhớ lại những thiện pháp đã làm để 
tránh tái sanh vào cõi dữ, việc làm đó có đúng không, 
nên hay không nên làm? 


Jonothan: Việc nhắc nhở những người sắp chết 
về những thiện pháp mà người ấy đã làm thì có thể 
là thiện, và điều ấy có thê làm duyên khiến người sắp 
chết suy niệm về những thiện pháp mình đã làm. Cái gì 
là thiện pháp thì cần được phát triển, bất kê người đó 
còn khỏe, sắp chết hay đang ốm. Tất cả các loại thiện 
pháp đều cần được phát triển ở bất cứ thời điểm nào khi 
có duyên phù hợp. Nhưng nếu ta cho rằng chỉ ở trước 
khoảnh khắc lâm chung thì ta mới nên làm và có thể tác 
động đến tâm thức của người sắp chết, tôi thấy điều đó 


378 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





không thật hiện thực, và chúng ta không nên nghĩ về 
điều ấy như là một lễ nghi cần phải làm, với mục đích 
cụ thể. Những gì là thiện nên được khuyến khích dù ở 
bắt cứ thời điểm nảo. 

$arah: Tốt nhất là làm những thiện pháp, chia sẻ 
những điều tốt lành cũng như hiểu biết và đừng mong 
đợi một kết quả nào. 


Achaan Sujin: Chúng ta hãy nói về nhân và quả 
và về những duyên để tạo ra những thực tại khác nhau. 
Chúng ta sinh ra khác nhau bởi những nhân và duyên 
khác nhau, và điều ấy không nằm trong sự lựa chọn của 
bất kỳ ai. Chúng ta sinh ra đề sống với mục đích gì đây? 
Một khi đã sinh ra thì phải chết đi, nhưng giữa sống và 
chết thì có những gì? Chúng ta sinh ra chỉ đề thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ hay sao? Ở khoảnh 
khắc sinh ra, có ai muốn thấy gì hay không? Nhưng một 
khi cái thấy đã sinh khởi thì ta có thể ngăn không cho 
cái thấy sinh khởi không? Bất kể ta có muốn hay không 
thì đã có duyên cho cái thấy sinh khởi, và không có 
sự lựa chọn đề thấy một đối tượng cụ thể nào. Đôi khi 
đối tượng được thấy là khả ái, đôi khi bất khả ái. Có ai 
được lựa chọn đối tượng khả ái ở khoảnh khắc này hay 
bất khả ái ở lúc khác không? Trước khi có cái thấy có 
ai biết rằng sẽ có cái thấy không? Tất cả những điều ấy 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 379 





diễn ra do duyên. Ta sinh ra để thấy, và đó là do duyên 
sinh. Tham có làm được gì không? Nó có làm duyên 
cho cái thấy không? Tàm và quí có thê làm duyên cho 
cái thấy không? Chúng không làm được điều ấy. Chúng 
ta cần phải nghe thêm về các thực tại để hiểu được rõ 
về từng thực tại. Liệu sân sinh khởi có làm duyên cho 
cái thấy sinh khởi không? Nhưng có một thực tại gọi là 
tâm sở tư, hay tư ý, ý định (tiếng Pãli là cetanã) có chức 
năng điều phối với các tâm sở đồng sinh. Chăng hạn, 
khi sinh khởi với tham, nó sẽ có ý định đạt được cái 
mình mong muốn. Tham chỉ dính mắc vào cái nó thích 
mà thôi. Nhưng khi tham sinh khởi cùng với tư, sẽ có 
thêm tư ý hướng đến làm một cái gì đó, chứ không đơn 
thuần chỉ là dính mắc. Khi mức độ dính mắc hay bất 
thiện rất mạnh, khi đó sẽ có tư ý, ý định làm những việc 
xâu qua thân và khẩu, và đó chính là nhân sẽ cho quả 
về sau. Có tư khi chúng ta nghe Giáo lý của Đức Phật, 
cũng có tư khi ta làm những việc khác. Tư ý, ý định 
khác nhau sẽ tạo ra hành động với những mục tiêu khác 
nhau. Chăng hạn, khi ta sân hận thì sẽ có tư khiến cho ta 
làm hại người khác qua lời nói hay hành động, và một 
khi hành động đó đã được làm rồi thì nó sẽ là nhân cho 
quả trong tương lai. Vậy không phải đơn thuần chỉ hiểu 
rằng là có nhân và quả, mà cần phải hiểu rõ hơn khoảnh 


khắc nào là nhân khoảnh khăc nào là quả. 


380 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





Có vô số những nghiệp đã từng được tạo trong quá 
khứ, nhưng có ai biết được cái thấy hiện giờ là quả của 
nghiệp nào không? Ta chỉ có thê biết ở chừng mực rằng 
cái thấy hiện giờ là quả, và nó là quả của một nghiệp 
đã tạo trong quá khứ. Không ai biết trước được điều gì 
sẽ xảy ra tiếp theo, sau cái thấy sẽ là cái nghe hay là 
một kinh nghiệm ngũ quan nảo khác, điều ấy tùy thuộc 
hoàn toàn vào nghiệp. Hiện giờ có ai muốn ngửi không, 
muốn thấy hay muốn nghe không? Chúng ta không cần 
mong muốn bởi vì đã có những duyên cho cái thấy, cái 
nghe, cái ngửi sinh khởi rồi. Những khoảnh khắc là quả 
là những khoảnh khắc của sự tái sinh, là khoảnh khắc 
của cái thấy, nghe, ngửi, nếm, của xúc chạm - tức là 
kinh nghiệm qua năm căn. 


Những khoảnh khắc liền sau cái thấy và cái nghe 
cũng là quả, nhưng chúng không xuất hiện. Tuy nhiên, 
từ Giáo lý, ta biết được rằng chỉ ba sát na sau cái thấy và 
cái nghe thôi thì đã có tâm thiện hay bắt thiện sinh khởi 
rồi. Ta có thể biết đuợc rằng có cái thấy, cái nghe và rồi 
có sự đính mắc rồi vô minh tiếp nói liền. Tuy nhiên ba 
tâm sinh khởi giữa cái thấy và khoảnh khắc của thiện 
hay bất thiện thì không được nhận biết. Như vậy, có rất 
nhiều loại thực tại khác nhau, nhiều tâm khác nhau sinh 
khởi nhưng không phải tâm nào sinh khởi cũng là đối 
tượng của sự nhận biết. Chẳng hạn như khoảnh khắc của 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 381 





thiện pháp thì chắc chắn phải có tàm và quí, nhưng tính 
chất của chúng không xuất hiện, vì vậy ta không nhận 
biết được chúng. Ở khoảnh khắc ấy cũng phải có chánh 
niệm, nhưng nếu tính chất của nó không xuất hiện thì ai 
có thê nhận biết đây? Khoảnh khắc ta cảm thấy xấu hồ 
về bắt thiện chính là lúc đặc tính của tàm xuất hiện. Tuy 
nhiên, kê cả khi khoảnh khắc sự xấu hỗ tội lỗi ấy xuất 
hiện, nhưng nếu không có Giáo lý của Đức Phật, ta sẽ 
cho rằng sự xấu hồ đó là “ta”. Tà kiến là một thực tại có 
thực, bất cứ khi nào sinh khởi nó sẽ nhằm tưởng chấp 
cái được kinh nghiệm là ta hay là của ta. 


Vì vậy ta được học rằng tất cả những gì xuất hiện 
trên đời chỉ đều là tâm, tâm sở và các sắc mà thôi. Tất 
cả những thứ ấy là những thực tại tối hậu, và không có 
ai có thể thay đổi đặc tính của chúng. Tâm là thực tại 
dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng, còn các tâm 
sở sinh khởi cùng với tâm thì lại có những đặc tính, 
chức năng riêng của chúng. Sân thì không phải là tham, 
nó có đặc tính hoàn toàn khác biệt, mỗi khi sinh khởi thì 
đặc tính của nó là khó chịu. Tất cả những thực tại sinh 
khởi đều là những pháp chân đề có tính chất tối hậu, và 
đặc tính của chúng là không thể thay đôi, chúng là vô 
ngã. Khi có cái hiểu về đặc tính của cái thấy thì cái thấy 
không phải là tôi, không phải là ai cả. Vậy ý niệm về 


LAN ”» 


“tự ngã”, vê “hôn”, vê “mình” chỉ là những ý niệm tôn 


382 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập I 





tại trong suy nghĩ mà thôi. Nếu không có suy nghĩ thì 
sẽ không có ý niệm tin rằng có một cái tôi hay tự ngã, 
bởi vì cái thấy thì chỉ thấy, cái nghe thì chỉ nghe. Như 
vậy cuộc sống chỉ là những khoảnh khắc của nhân và 
quả tiếp nối nhau. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 07/04/2016 


Người hỏi: Nghiệp của đời cha mẹ có ảnh hưởng 
đến quả con cái chịu không? Quả của kiếp trước ảnh 
hưởng đến kiếp này hay kiếp sau nữa, vậy kiếp này hiểu 
Giáo pháp đến đâu tạo quả tốt đến mấy thì liệu có thê 
giảm hậu quả xấu cho kiếp tiếp theo? 


$arah: Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này 
là KHÔNG, bởi vì mỗi người có nghiệp vả quả của 
nghiệp riêng, việc làm của mỗi người trong cuộc đời sẽ 
tự mang kết quả riêng cho người đó mà thôi. Nghiệp đã 
tạo thì không thê chia nó hay chuyên nó cho một người 
nào khác. Quay trở về với câu hỏi vừa nãy của bác về 
việc, chúng ta sinh ra là người g1àu, người nghèo, trong 
những hoàn cảnh khác nhau, đó là quả của nghiệp nếu 
nói một cách tóm tắt. Đề nhanh gọn, ta có thê nói “đúng 
đây, đó là quả của nghiệp”, nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, 
ta sẽ biết răng những khoảnh khắc là quả vô cùng ngắn 
ngủi, nó chỉ xảy ra ở những khoảnh khắc thấy, nghe, 


Chương VI: Nghiệp và quả của nghiệp... 383 





ngửi, nếm, xúc chạm, như hiện giờ. Có người có thể 
sinh ra trong một gia đình giàu sang nhưng lại bệnh tật, 
phải chịu rất nhiều đau đớn. Ngược lại, có những người 
sinh ra trong gia đình nghèo khổ nhưng lại có sức khỏe 
tốt, và kế cả khoảnh khắc này chúng ta cùng ngồi ở 
đây, có kinh nghiệm những đối tượng khả ái, bất khả ái 
khác nhau. Có rất nhiều khoảnh khắc và rất nhiều loại 
quả khác nhau, những khoảnh khắc kinh nghiệm với 
thọ khổ hay thọ lạc qua thân, hay những khoảnh khắc 
kinh nghiệm đối tượng khả ái bất khả ái qua mắt, qua 
tai, rất nhiều khoảnh khắc không được nhận biết. Đôi 
lúc ta cũng nhằm lẫn. Khi thấy ai đó có lối sống lành 
mạnh và luôn vui vẻ hạnh phúc, ta nói “người nảy có 
phước báu”. Tuy vậy phải làm rõ là những khoảnh khắc 
của tâm thiện hay bắt thiện, vui vẻ hay không vul vẻ, 
thì không phải là quả của nghiệp, mà là những tích lũy 
mới. Ta biết rằng vấn đề thực sự của cuộc sống không 
phải nằm ở quả của nghiệp, mà nằm ở chính những 
phiền não của chúng ta. Và điểm quan trọng nhất không 
phải là có được những quả tốt đẹp của nghiệp, mà có 
được nhiều khoảnh khắc của thiện pháp. của tâm từ, của 
tâm bi, và trên hết là trí tuệ, có niềm tin rằng đây mới là 
điều thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống. 


TUYẾN TẬP CÁC PHÁP ĐÀM VÓI 
ACHAAN SUJI 






Tập] 


Vietnam Dhamma Home 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Tràng Thị, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc(@)yahoo.com 
nhaxuatbanhongduc65()gmaIl.com 
Điện thoại: 04.39260024 Fax: 04.39260031 
+ 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toản 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Bìa: Thanh Mai 
Trình bày: Hồng Sương 


In 1.000 cuốn, khổ 13.5x20.5cm, tại Xí nghiệp ¡in Fahasa. 774 
Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM. Số XNKHXB: 
2941-2016/CXBIPH/53-52/HĐ. Số QĐXB của NXB: 0184/ 
QĐ-NXBHĐ cấp ngày 15/09/2016. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 
(ISBN): 978-604-949-269-3. In xong và nộp lưu chiêu năm 2016. 


